BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯƠNG ĐẠI HỌC CAN THƠ 


ĐÈ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁP BỘ 


Báo cáo nghiệm thu chính thức 


NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG DÙNG TỪ NGỮ 
NƯỚC NGOÀI TRÊN BÁO CHÍ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 
BẰNG CÁCH TIẾP CẬN NGÔN NGỮ HỌC XÃ HỘI 


Mã số đề tài: B2003-31-60 


Chủ nhiệm đề tài: TS. TRẢN THANH ÁI 


Thời gian thực hiện: 2003 — 2006 


Nghiệm thu tháng 12/2006 


LỜI NÓI ĐẦU 


Khởi đầu của công trình nghiên cứu này là ý tưởng xây dựng một đề 
án nghiên cứu chung giữa Bộ môn Pháp văn Trường Đại học Cần Thơ và 
Khoa Pháp của hai trường Đại học bạn: Đại học Ngoại ngữ Hà Nội và Đại 
học Sư phạm TP Hỗ Chí Minh, do tác giả công trình này chủ trì, trong 
khuôn khổ của chương trình nghiên cứu do AUF phát động trong giới 
nghiên cứu Pháp ngữ. 

Hai cộng tác viên, hai người bạn nghiên cứu thân thiết, giờ cuỗi lại 
không thể tham gia như dự kiến ban đầu, vì quá bận rộn với công việc 
mới”. Vì thế, tác giả công trình này phải tiến hành một mình, trong điều 
kiện quỹ thời gian không còn rộng rãi. Nhưng với quyết tâm cao của tác 
giả, cuối cùng thì công trình cũng đã hoàn thảnh. 


Tác giả xin chân thành cảm ơn hai đồng nghiệp nói trên, những 
người đã sẵn lòng cô vũ và giúp đỡ dù chỉ là về mặt tinh thần, để công trình 
này được hoàn thành đúng hạn. 

Xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Hữu Chỉnh (Hội Ngôn ngữ học) 
và TS. Nguyễn Thu Hương (Bộ môn Anh văn, Khoa Sư phạm, Trường Đại 
học Cần Thơ), đã dành nhiều thời gian để đọc bản thảo và đóng góp ý kiến 
hết sức tỉ mỉ, chân tình và quý báu cho tài liệu này. Cảm ơn các đồng 
nghiệp trong bộ môn Pháp văn, đã trực tiếp hoặc gián tiếp giúp đỡ chúng 
tôi trên bước đường nghiên cứu. 


TS. TRẤN THANH ÁI 


0 TS. Vũ Văn Đại sau đó trở thành Phó Hiệu trưởng Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, còn TS. Huỳnh 
Thanh Triêu nay là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP. Hô Chí Minh. 


Chương một 


Chương hai 


Chương ba 


Chương bốn 


Chương năm 


Chương sáu 


MỤC LỤC 


PHÁN MỘT 
Những vấn đề về lí luận và thực tiễn 


Các ý kiên đã có về việc sử dụng từ ngữ nước ngoài 


trên báo chí Việt Nam hiện nay................. 9 
Các nghiên cứu chuyên sâu về việc sử dụng từ ngữ 
#0 #110088 1 ẺỶ....... lỗ 
1. Hiện trạng nghiên cứu ở Việt Nam.............. lên 
2. Tình hình nghiên cứu ở Phương Tây............. 2P 
Chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam hiện nay........ 35 
1. Nhận thức của xã hội về việc giữ gìn sự trong sáng 
'S0PMELSis14)/415 80.29 1n"... 35 
2. Các văn bản pháp quy về chính sách ngôn ngữ. ... 40 
3. Hiệu quả của chính sách ngôn ngữ đã áp dụng..... 43 
Phương pháp nghiên cứu...................... 47 
1; NIu€ tiểUi-6HiỂr1:CŨNH: sale) á26.0606/0A002060a 47 
2. Đối tượng nghiên cứu........................ 49 
3. Phương pháp nghiên cứu...................... 51 
PHÂN HAI 67 


Kết quả nghiên cứu 


Từ ngữ nước ngoài trên báo chí Việt Nam năm 2000 69 


1.Tiếp xúc ngôn ngữ ở Việt Nam................. 69 
2. Mô tả danh mục tất cả từ ngữ nước ngoài được tìm 

thây trên báo chí Việt Nam năm 2000............. 72 
3. Phân tích các từ xuất hiện trên báo chí năm 2000... 73 
Kết luận và kiến nghị......................... 141 
54.107 00Ắ 1... 141 
7. Kiên HHBILs 659 sua nepa viad4200tx00ef2nvslva 146 
TI.liệUu tham KH toi 411614200 04 2cks0us8x-63024s33 151 


Bảng 1 


Bảng 2 


Bảng 3 


Bảng 4 


Bảng 5 


CÁC BẢNG 


Danh mục từ ngữ nước ngoài được sử dụng trên báo 
chí nhưng chưa có mặt trong từ điên tiêng Việt...... 
Danh mục từ ngữ nước ngoài được sử dụng trên báo 
chí và đã có mặt trong một từ điện tiêng ViỆt........ 
Danh mục từ ngữ nước ngoài được sử dụng trên báo 
chí và đã có mặt trong hai từ điên tiêng Việt........ 
Danh mục từ ngữ nước ngoài được sử dụng trên báo 
chí và đã có mặt trong ba từ điên tiêng Việt......... 
Danh mục tổng hợp tất cả từ ngữ nước ngoải được tìm 
thây trong mâu phân tích ....................... 


S1 


110 


114 


119 


PHẢN MỘT 


NHỮNG VẤN ĐÈ VÉ LÍ LUẬN VÀ 
THỰC TIÊN 


Chương một 


Các ý kiên đã có về việc sử dụng từ ngữ nước ngoài 
trên báo chí Việt Nam hiện nay 


Hiện tượng một ngôn ngữ sử dụng một số đơn vị từ vựng của một ngôn ngữ 
khác là một hiện tượng phổ biến từ ngàn xưa, và có thể nói rằng không một ngôn ngữ 
nào có thê thoát khỏi sự giao thoa ngôn ngữ của các cộng đồng lân cận. Khoa học kĩ 
thuật càng tiễn bộ thì các dân tộc ngày càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau, hoặc 
qua giao tiếp trực tiếp, hoặc gián tiếp qua các phương tiện truyền thông như sách 
báo, truyền hình, và gần đây là Internet. Vì thế, điều kiện để một ngôn ngữ tiếp xúc 
với các ngôn ngữ khác ngày càng mở rộng hơn, và số lượng các ngôn ngữ trên thế 
giới mà người ta có thê tiếp cận được cũng ngày càng nhiều hơn. Điều đó khiến cho 
việc nghiên cứu hiện tượng pha trộn ngôn ngữ (mélange codique)t), nhất là trên lĩnh 
vực từ vựng (mélange lexical), càng thêm khó khăn và phức tạp hơn: nếu ngày xưa, 
việc pha trộn ngôn ngữ chỉ xảy ra giữa các ngôn ngữ của các dân tộc láng giềng gần 
gũi, thì ngày nay hiện tượng này cũng có thể xảy ra với các dân tộc sống cách biệt 
nhau, thậm chí có khi giữa họ không có mối quan hệ bang giao nào. Những từ như 
pác thai (Nam Phi) hoặc sam ba (Bra-xin) có thê minh họa cho trường hợp này. 


Những từ ngữ nước ngoài được sử dụng xen vảo trong tiêng mẹ đẻ của một 
cộng đông dân tộc thường được các nhà nghiên cứu quen gọi là từ vay mượn, cách 
gọi ít nhiêu mang tính uyên ngữ, như nhận xét của Henriette Walter: 


“Đối với các từ ngữ đến từ những ngôn ngữ khác, các nhà ngôn ngữ học 
thường dùng uyên ngữ vay mượn, nhưng đại đa số những từ được gọi là vay 
mượn này là những từ vay mượn suốt đời [không hoàn trả]” (Walter H., 
2005, tr.35). 


Việc vay mượn từ ngữ là một hiện tượng được các nhà nghiên cứu quan tâm 
từ khá lâu, và thường được nhìn nhận một cách tích cực, xem đó như là một nguồn 
ngữ liệu bổ sung làm cho ngôn ngữ thêm phong phú, nhất là về mặt từ vựng. Tuy 
nhiên, không phải lúc nào từ ngữ nước ngoài cũng được đón tiếp nồng nhiệt. Lịch sử 


0) Theo chúng tôi, hiện tượng pha trộn ngôn ngữ thể hiện bằng nhiều mức độ: thấp nhất là pha trộn từ 
ngữ và cao nhất là ngôn ngữ pha trộn (langue hybride) như tiếng Africaans ở Nam Phi. 


đã từng chứng kiến châu Âu đã phải hoang mang ra sao trước làn sóng lan tỏa Ö ạt 
của tiếng francient vào thời Trung cổ, và tiếng Ý vào thế kỉ 16. 


Từ cuối năm 1999 cho đến năm 2001, trên các báo chí phổ thông (Tuổi trẻ 
Chủ nhật, Thanh niên, Thanh niên cuối tuân, Thể thao & Văn hóa, Giáo dục và Thời 
đại...) xuất hiện hàng loạt bài viết của nhiều giới độc giả bày tỏ quan điểm của mình 
về các vấn đề liên quan đến từ ngữ nước ngoài. Một số ý kiến xoay quanh vấn đề có 
nên hay không việc phiên chuyển tên riêng (gồm tên đất nước và tên người)!”, bên 
cạnh những bài viết quan tâm đến sự trong sáng của tiếng Việt trước làn sóng du 
nhập ò ạt tiếng nước ngoài trong quá trình hội nhập thế giới”). Tuy nhiên, ngay cả 
trong những bài báo nói về việc có nên phiên âm hay không tên riêng nước ngoài, 
người ta vẫn có thê tìm thấy sự lo âu trước khuynh hướng sử dụng tràn lan và tùy 
tiện từ ngữ nước ngoài không phải tên đất và tên người. 

Hai tạp chí chuyên ngành ngôn ngữ (Tạp chí Ngôn ngữ, Tạp chí Ngôn ngữ và 
Đời sống) cũng không đứng ngoài cuộc. Trong năm 2000, hai tạp chí này đã cho 
đăng hàng chục bài viết của các nhà nghiên cứu tên tuổi nhằm phân tích hiện tượng 
sử dụng từ ngữ nước ngoài nói chung, và đề ra những giải pháp nhằm góp phần làm 
cho bức tranh sử dụng tiếng Việt sáng sủa hơn?!), 


Việc gia tăng đột biến về số lượng ý kiến trong khoảng thời gian nói trên 
chứng tỏ rằng việc sử dụng từ ngữ nước ngoài có điều không ôn và đã thu hút sự chú 
ý của dư luận rộng rãi của xã hội. 

Điểm qua một số ý kiến được đăng trên các báo, ta thấy nhận xét trên hoàn 
toàn có cơ sở. Nguyễn Thiện Giáp ghi nhận: 

“Trên sách vở, báo chí hiện nay có tình trạng dùng tràn lan các từ ngữ nước 

ngoài, không chịu dịch ra tiếng Việt. Đó là hiện tượng cần ngăn chặn” (2000, 

tr.74). 

Nguyễn Đức Dân còn đi xa hơn khi nhìn thấy đằng sau tình trạng ấy là một 
khuynh hướng xã hội mang ý nghĩa tiêu cực: 


Ú) Ngôn ngữ của người Franc, sau này pha trộn với tiếng La tinh đề trở thành tiếng Pháp ngày nay. 

' Xem: Thu Hà (1999, tr.9), Hàm Châu (1999, tr.22B), Hồ Hải Thụy (1999, tr.39), Nguyễn Đức Dân 
(1999a, tr.9), Lê Quý Kỳ (1999, tr.9), Phan Trọng Hiền (1999, tr.9), Cao Xuân Hạo (1999)... 

®) Xem: Nguyễn Đức Dân (1999b, tr.7), Lê Trung Thành (1999, tr.7), Dương Tường (2001, tr.32), 
Vương Trí Nhàn (2001, tr.36)... 

®) Xem: Đinh văn Đức (2000), Đỗ Hữu Châu (2000), Hoàng văn Hành (2000), Lê Huy Thực (2000), 
Nguyễn Ngọc Lam (2000), Nguyễn Thiện Giáp (2000), Nguyễn Trọng Báu (2000), Nguyễn Văn 
Khang (2000), Vũ Bá Hùng (2000), Nguyễn Trọng Khánh (2000), Tạ Văn Thông (2000). 


10 


“Hiện nay có một khuynh hướng khá phổ biến là: cố viết tiếng nước ngoài để 
làm sang về trình độ ngoại ngữ.” (1999a, tr.9). 


Lê Trung Thành còn gọi thắng khuynh hướng ấy là một mốt và chứng minh ý 
kiến của mình bằng lí lẽ khá vững chắc: 


“Sử dụng tràn lan từ ngữ nước ngoài trong khi nói hoặc viết gần như là mốt 
tự làm sang của một số người chứ không hắn vì tiếng Việt thiếu từ ngữ có 
nghĩa tương đương hoặc biểu đạt không đầy đủ sắc thái ý nghĩa của từ ngữ 
nước ngoài khi chỉ một hiện tượng, sự vật, sự việc nào đó” (1999, tr.7). 

Đỗ Hữu Châu cũng cho đó là một thứ mốt, và cố tìm lời giải thích cho hiện 

tượng ngôn ngữ - xã hội này: 

“sự phổ biến ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh khiến cho sự tiếp nhận các yếu 
tố ngoại lai trong tiếng Việt trở nên đễ dàng. Nó cũng tạo điều kiện cho sự du 
nhập của tiếng nước ngoài vào tiếng Việt nhanh chóng và thuận lợi hơn. Xem 
ra cái mốt dùng chen từ ngữ ngoại lai trong câu văn tiếng Việt một thời bị phê 
phán kịch liệt nay đã “tái xuất giang hồ' trên báo chí” (Đỗ Hữu Châu, 2000, 
tr.3). 


Vương Trí Nhàn thì muốn nhìn nhận vấn đề với một nhãn quan rộng hơn, 
trong mối quan hệ giữa cái cục bộ (hoạt động ngôn ngữ) và tổng thể (hoạt động xã 
hội nói chung), bằng cách liên hệ tình trạng sử dụng tiếng Việt hiện nay với các hoạt 
động tùy tiện, lộn xộn ngoài xã hội: 

“Tạm rời trang sách nhìn rộng ra các loại sách báo, và lắng nghe lời lẽ mà 

hàng ngày chúng ta vẫn nói với nhau thì thấy ngôn ngữ xã hội cũng na ná như 

ngôn ngữ trong sách, tức là tùy tiện, lộn xộn như tình trạng xây dựng nhà cửa 

(...), hoặc xe cộ đi lại chen chúc trên đường phố (...), nổi cộm nhất phải kế 

hiện tượng pha phách tiếng Anh vào các thông tin cập nhật” (Vương Trí 

Nhàn, 2001: tr. 36), 


để rồi thảng thốt kêu lên: 


“chăng lẽ từ nay trở đi cứ phải chấp nhận chúng [tiếng Anh nói xen] mãi, coi 
chúng như tiếng Việt? (...) Chẳng lẽ cùng với quá trình toàn cầu hóa rồi ra 
ngôn ngữ các dân tộc sẽ pha trộn lung tung để trở nên những món cháo vữa?” 
(sđd, tr. 36). 


Và như thể để minh họa cho lo ngại trên, một bạn đọc đã hình dung ra đến 
một lúc nào đó tiếng Việt sẽ như thế này: 


“Anh loay hoay với chiếc computer. Những ngón tay mệt mỏi gỗ vào 
keyboard. Những chữ, số lạ nhảy múa theo từng di chuyển của cursor trên 
màn hình. Anh bực mình bấm escape, đi ngủ. Nhưng lại nghĩ đến một website 
quen thuộc, anh gõ password và enfer. Dòng màu xanh ở chân màn hình bảo 
hiệu máy của anh đang download dữ liệu từ mạng của thành phố. Chậm quá. 


II 


Anh exit và tắt máy. Chiếc tỉ-vi vẫn còn mở trên đâu giường. Bản tin thời sự 
bắt đầu bằng tin về East Timor rồi trở lại với tình hình Yugoslavia và kết 
thúc với cuộc khủng hoảng stock ở phố Wall, New York. Lại quảng cáo về 
các loại dâu gôi đâu, rồi mobile phone và một loại credit card mới. Anh nhặt 
chiếc remote confrol, đối kênh 9, trên màn hình xuất hiện một pas de deux cổ 
điển... ” (Võ Văn Thắng, 1999, tr.9). 


như đã từng có những đoạn văn như sau trong thời Pháp thuộc: 


“Này, nghe đây, /oa với moa gá nghĩa a mỉ tình bạn, đờ puy lông tấn, sau 
những buổi có đê dài ngắn, đã biết rằng vu đế! bông... (Võ Quảng, được dẫn 
lại từ Vương Toàn, 1999, tr.52). 


Thứ “cháo vữa” ấy được người đời gọi là /iếng bồi, và ngành ngôn ngữ học 
xã hội gọi là sabi, là lingua ƒianca, nghĩa là ngôn ngữ được hình thành từ việc tiếp 
xúc của hai hoặc nhiều cộng đồng ngôn ngữ khác biệt nhau, không hiểu tiếng nói của 
nhau cũng như không có khả năng sử dụng ngôn ngữ trung gian để làm phương tiện 
Ø1aO tiếp. Thế mà món cháo vữa ấy lại được một bộ phận người Việt sử dụng để giao 
tiếp với người Việt. Vì thế, những nhận xét trên đây đều có ý phê phán và xuất phát 
từ mối quan tâm đến sự trong sáng của tiếng Việt, và vô hình trung, đến bản sắc dân 
tộc thể hiện qua ngôn ngữ, như nhận xét sau đây: 


“Hiện nay trên báo chí và truyền hình nước ta xuất hiện rất nhiều từ ngữ (chỉ 
các khái niệm chung hoặc tên riêng) có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài. Điều 
đó tất yếu và góp phần làm phong phú thêm từ vựng tiếng Việt (...). Tuy 
nhiên, trong sự bề bộn của [việc sử dụng] các từ ngữ nước ngoài như hiện 
nay, có thể nhận thấy những sự thật làm tiếng Việt kém trong sáng hơn và 
gây khó khăn cho người tiếp nhận” (Tạ Văn Thông, 2000, tr.34). 


Hiện tượng trên có thể được gọi tóm tắt là gm dụng từ ngữ nước ngoài, và 
không phải chỉ xuất hiện mới đây. Ngược dòng thời gian về thời Pháp thuộc, Nguyễn 
Công Hoan đã từng phê phán những kẻ “hợm hay chữ”, vì lười, vì thích ăn sẵn”, “là 
khinh tiếng mẹ đẻ, làm cho tiếng mẹ đẻ nghẻo đi, xấu đi (...). Bệnh lạm dụng tiếng 
nước ngoài, đều là do đầu óc nô lệ cả, thì càng nên gột rửa cho cần thận” (Nguyễn 
Công Hoan, tr. 336). Những nhận xét ấy vẫn còn nguyên giá trị đối với tình trạng 
xâm nhập ô ạt của tiếng Anh — Mỹ vào ngôn ngữ hàng ngày ở miền Nam trước năm 
1975, nhất là trong giới sống bám vào sự hiện diện của lính Mỹ và đồng minh. Trong 
thời Pháp thuộc và thời quân đội Mỹ gây chiến ở miền Nam, hiện tượng lạm dụng ấy 
hoàn toàn có thể giải thích được, vì lịch sử đã cho thấy là đi cùng với quân đội viễn 
chinh và bộ máy cai trỊ, lúc nào cũng có một “đội quân ăn theo” vừa có vai trò đối 
tác ngôn ngữ với họ, vừa là nhân tố phát tán thứ ngôn ngữ xa lạ vào cộng đồng dân 
cư bản địa. 


Hiện tượng lạm dụng từ ngữ nước ngoài hiện nay xét về mặt ngôn ngữ không 
có gì khác biệt với thời Pháp thuộc hoặc thời miền Nam bị chiếm đóng: đó là việc sử 


12 


dụng một số đơn vị từ ngữ của một ngôn ngữ khác xen vào ngôn ngữ mẹ đẻ trong 
giao tiếp của một bộ phận cộng đồng dân cư (code-switching). Nhưng về khía cạnh 
ngôn ngữ học xã hội, sự khác biệt rất cơ bản, về hoàn cảnh của tiếp xúc ngôn ngữ 
(hiện nay, đất nước không còn bị đô hộ), về tính chất của tiếp xúc ngôn ngữ (tầm 
quan trọng của tiếp xúc gián tiếp qua các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng 
lớn, so với tiếp xúc trực tiếp qua giao tiếp mặt đối mặt), về vị trí của tiếng Việt trong 
xã hội (ngôn ngữ chính thức), về mục đích của việc sử dụng ngoại ngữ (không phải 
để phục vụ bộ máy xâm lược của ngoại bang)... Vậy thì nguyên do nào đã dẫn đến 
tình trạng biến tiếng Việt trở thành món “cháo vữa” như hiện nay? Liệu có hay 
không thái độ vọng ngoại về mặt ngôn ngữ, như đã và đang tồn tại thái độ vọng 
ngoại nói chung của một bộ phận không nhỏ của xã hội? Phải chăng hiện tượng “pha 
trộn lung tung” trong tiếng Việt chính là biểu hiện của thái độ vọng ngoại về mặt 
ngôn ngữ ấy? Và câu hỏi /g¡ sao càng thêm nhức nhối khi ta đặt nó trong mối tương 
quan với truyền thống chống ngoại xâm của đân tộc: 


“Vì sao một dân tộc đầy lòng tự tôn và mới đây đã chiến thắng hai đế quốc 
to, vậy mà chỉ ít năm sau đã mang một tâm lí tiêu dùng đầy thái độ vọng 
ngoại?...” (Phạm Bích Hợp, 2000, tr.7). 


Đây là một hiện tượng xã hội khá đặc biệt; nó xuất hiện trên nhiều khía cạnh 
trong đời sống xã hội sau chiến tranh, và càng nổi bật hơn trong bối cảnh thế giới 
đang trước ngưỡng cửa toàn cầu hóa. Nhiệm vụ của các nhà nghiên cứu thuộc lĩnh 
vực nhân văn học là phải tìm hiểu hiện tượng này để góp phần tìm ra biện pháp hạn 
chế những tác hại có thể có của nó. 


13 


14 


Chương hai 


Các nghiên cứu chuyên sâu về việc sử dụng 
từ ngữ vay mượn 


Trong chương này, chúng tôi sẽ cố gắng tóm tắt một số quan điểm và kết quả 
nghiên cứu về việc sử dụng từ ngữ vay mượn trong nước và phương Tây, mà chủ yếu 
là ở Pháp, để từ đó rút ra một số kinh nghiệm về phương pháp luận cho việc nghiên 
cứu. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cô gắng giới thiệu một cách ngắn gọn một số nghiên cứu 
về chủ nghĩa để quốc ngôn ngữ trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, để chúng ta có 
một cái nhìn toàn cục khi đối chiếu với thực tế ngôn ngữ ở Việt Nam cũng như trên 
thế giới. 


1. HIỆN TRẠNG NGHIÊN CỨU Ở VIỆT NAM 


Điểm qua các bài báo và công trình nghiên cứu trong những năm gần đây có 
liên quan dù ít dù nhiều đến việc xử lí các vấn đề do việc sử dụng từ ngữ nước ngoài 
đặt ra, chúng ta có thê phân thành 3 loại dựa trên cách tiếp cận vấn đề: các bài báo 
nêu giải pháp xử lí các từ ngữ nước ngoài, các công trình chuyên khảo về vấn đề từ 
có nguồn gốc nước ngoài và cuối cùng là các loại tài liệu mang tính chất liệt kê như 
từ điển, danh mục... 

1.1. Các bài báo nêu giải pháp xử lí các từ ngữ nước ngoài 

Trong số những bài báo giới thiệu giải pháp xử lí vấn đề do từ ngữ nước 
ngoài đặt ra, có những bài nêu rõ đối tượng áp dụng là tên riêng nước ngoài, có 
những bài chỉ quan tâm đến các thuật ngữ khoa học, có những bài không phân biệt từ 
chỉ sự vật, khái niệm với tên người, tên đất. Nhìn chung, đa số các bài báo tập trung 
sự quan tâm của các tác giả vào việc thể hiện bằng chữ viết như thể nào đôi với thuật 
ngữ chuyên ngành và nhất là đối với lớp từ dùng để chỉ tên người, tên nơi chốn, mà 
chúng ta thường có thói quen gọi là đanh từ riêng, và vô hình trung không xem xét 
vấn đề quan trọng đầu tiên ảnh hưởng trực tiếp đến sự trong sáng của tiếng Việt là 
khi nào thì có thể sử dụng từ ngữ nước ngoàải để chỉ sự vật và khái niệm (mà ta 
thường gọi là từ phổ thông), và khi nào thì không. Tuy nhiên, thỉnh thoảng người ta 
vẫn tìm thấy vài tác giả đề cập trực tiếp đến vấn đề này. Lý Toàn Thắng phân biệt ba 
loại từ ngữ: tên riêng, danh từ chung và thuật ngữ khoa học và công nghệ, và đề ra 
nguyên tắc xử lí các từ ngữ nước ngoài thuộc loại “danh từ chung” như sau: 


15 


“Nếu là danh từ chung thì phải cố gắng dịch ra tiếng Việt, chỉ khi thật cần 
thiết mới tiếp thu hợp lí, có Việt hóa các từ ngữ nước ngoài đó.” (1999, tr. 9). 


Nguyên tắc tổng quát mà tác giả này đặt ra khá rõ, là phải dịch ra tiếng Việt 
những từ không phải là thuật ngữ chuyên ngành cũng không phải là danh từ riêng. 
Tuy nhiên, một số điểm có thê gây ra nhiều cách áp dụng tùy tiện, đó là: 


— khi thật cần thiết là khi nào? 
— như thế nào là hợp lí? 


Chắc chắn rằng mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau về thời điểm cần thiết 
cũng như mức độ “hợp lí” của mỗi người sẽ rất khác nhau, vì thế nội hàm của hai 
cụm từ “khi thật cần thiết? và “tiếp thu hợp lí” không hề cụ thể để có thê áp dụng 
được. Một tác giả khác, Nguyễn Thiện Giáp, trong bài viết về cách phiên chuyền từ 
ngữ nước ngoài sang tiếng Việt (2000), đã đưa ra biện pháp xử lí các từ ngữ nước 
ngoài nói chung như sau: 


“chúng tôi đề nghị hai nguyên tắc phiên chuyển từ ngữ nước ngoài sang 
tiếng Việt như sau: 


1. Dịch nghĩa: dùng các từ ngữ vốn có của tiếng Việt để phiên chuyền các từ 
ngữ nước ngoài sao cho chính xác về nghĩa, ngắn gọn, dễ hiểu (...). Đối với 
các từ ngữ thông thường và thuật ngữ khoa học nên ưu tiên phiên chuyên 
theo nguyên tắc này (...); 


2. Những trường hợp không thể áp dụng nguyên tắc thứ nhất mới áp dụng 
nguyên tắc thứ hai. Đó là căn cứ vào nguyên hình đối với những tên gọi dùng 
chữ cái La tỉnh, vào lỗi chuyển tự chính thức sang chữ cái La tỉnh đổi với 
những tên dùng hệ chữ cái khác, vào cách phiên âm chính thức bằng chữ cái 
La tỉnh đối với những tên không dùng chữ viết ghỉ bằng chữ cái; dùng bảng 
chữ cái đã bỏ sung của tiếng Việt, phiên chuyển chúng sang tiếng Việt sao 
cho nhất quán, tạo sự thông nhất với các ngôn ngữ khác” (Nguyễn Thiện 
Giáp, 2000, tr. 74). 


và tác giả đưa ra vài hướng dẫn làm thí dụ: 


“Ghi là: b/ogas đọc là bỉ o ga sơ 
internet in te rơ nét 
Gorki Go rơ kỉ” 


(Nguyễn Thiện Giáp, 2000, tr.74-75). 
Thế mà cũng chính tác giả này, cũng trong cùng tài liệu đã chủ trương dịch 
nghĩa (như đoạn trích bên trên), lại còn phê phán như sau: 
“Trên sách vở báo chí hiện nay có tình trạng dùng tràn lan các từ ngữ nước 
ngoài, không chịu dịch ra tiếng Việt. Đó là hiện tượng cần ngăn chặn” 
(Nguyễn Thiện Giáp, 2000, tr.74). 


16 


Những giải pháp của Nguyễn Văn Khang tỏ ra quyết liệt hơn: ông phân chia 
từ ngữ nước ngoài thành ba loại là từ ngữ ngữ văn, từ ngữ chuyên môn (thuật ngữ) 
và tên riêng, để đề ra giải pháp cho từng loại từ vựng: 

“Đối với từ ngữ ngữ văn, dứt khoát cần phải dịch sang tiếng Việt. Tiếng Việt 

đủ khả năng cho công việc này...” (Nguyễn văn Khang, 2000b, tr.75). 

Khi nói rằng tiếng Việt có đủ khả năng cho việc dịch sang tiếng Việt tất cả 
những từ ngữ, khái niệm được diễn đạt bằng tiếng nước ngoài có nghĩa là tiếng Việt 
đã hoàn hảo, không cần bổ sung thêm gì nữa (nên không cần vay mượn nữa), và do 
đó, không còn phát triển thêm được nữa, điều mà không có bất cứ nhà nghiên cứu 
nào trên thế giới đám tuyên bố về ngôn ngữ của dân tộc mình như vậy. 


Tuy nhiên, cũng chính tác giả này trong một bài viết trước đó lại tỏ ra dung 
hòa hơn. Khi bàn về vấn đề Việt hóa những từ ngữ nước ngoài, ông nhìn nhận rằng 
đó là công việc cần thiết, và đó là cách làm giàu cho tiếng Việt tốt nhất, vì từ những 
từ đã được Việt hóa, nhân dân ta sẽ sáng tạo thêm nhiều từ ngữ mới, mang bản sắc 
Việt Nam: 


“Hắn không ai phủ nhận được rằng, bấy lâu nay vốn từ vựng được bồ sung và 
được phong phú chính là nhờ những cách Việt hóa này. Thử hỏi, nếu cứ bám 
riết lây nguyên dạng, thì làm sao trong tiếng Việt có cách nói kiểu øứ/ cổ 
chai, vay bắc câu, thả nổi... hay như “có gì vui nhớ a lô cho biết; “nhớ phôn 
lại nhé; 'không có cà phê cà pháo ! mít tỉnh mít tiếc gì cả...” (Nguyễn Văn 
Khang, 2000, tr.73). 


Thật vậy, nhiều nhà nghiên cứu đều nhìn nhận Việt hóa mang lại nhiều tiện 
lợi. Nhưng nếu ta có thê dễ dàng nhất trí với nhau về điều đó, và không nên phân biệt 
với từ tiếng Việt (và do đó vấn đề chính tả của những từ này sẽ được xem xét theo 
Quy định vê chính tả tiếng Việt), thì chúng ta lại không dễ dàng chấp nhận việc phân 
định thế nào ứừ đã được Việt hóa và thê nào là từ chưa Việt hóa (bằng chứng là từ 
điển đưa rất nhiều từ khó có thể xem là đã được Việt hóa vào từ điển), và nhất là 
chúng ta chưa nghĩ đến việc đưa ra bất cứ một ràng buộc nào cho người sử dụng 
tiếng Việt trong việc sử dụng từ ngữ nước ngoài (khi nào thì được phép vay mượn 
thêm, khi nào không; cách xử lí những từ mới vay mượn như thế nào...). Đó cũng 
chính là lỗ hồng của các nghiên cứu hiện nay. 


Nhìn chung, những nghiên cứu trên đây đều không xuất phát từ việc khảo sát 
một mẫu phân tích cụ thể; các phán đoán của các tác giả đều dựa vào kinh nghiệm, 
trí nhớ của mình để xây dựng nên những giải pháp cho các vấn đề mà tác giả cảm 
nhận được. Chính vì thế các giải pháp mà các tác giả đưa ra lúc thì hữu khuynh (giữ 
gần như nguyên dạng từ nước ngoài), lúc lại tả khuynh (đề nghị của Nguyễn Văn 
Khang vô hình trung phủ nhận toàn bộ những từ chỉ vay mượn cái biểu đạt như Öia, 
ô tô, xà lim, sen đâm... và chỉ nhìn nhận những từ vay mượn cái được biểu đạt như 


17 


báo lá cải, mô phỏng ngữ nghĩa của ƒewille de choux), lúc lại tự mâu thuẫn với chính 
mình, vì thế thiếu tính khoa học. 


1.2. Các chuyên khảo về từ gôc nước ngoài 


Các chuyên khảo về từ gốc nước ngoài gồm có công trình của Vương Toàn 
(Từ gốc Pháp trong tiếng Việt, 1992), và của Lê Đình Khân (Từ vựng gốc Hán trong 
tiếng Việt, 2002). Đây là hai công trình được tiến hành công phu và có hệ thống về 
hai mảng từ vay mượn quan trọng nhất trong tiếng Việt, là từ gốc Hán và từ gốc 
Pháp. 


1.2.1. Từ gốc Pháp trong tiếng Việt (Vương Toàn, 1992) 


Vương Toàn đã xác định các mục đích nghiên cứu của công trình ngay từ 
đầu: 


“Tiến hành nghiên cứu từ gốc Pháp trong tiếng Việt, chúng tôi muốn: 


— xác định rõ ừ góc Pháp được khảo sát ở đây là những từ xuất hiện trong 
tiếng Việt, có nguồn gốc trực tiếp từ tiếng Pháp; ta có thể chỉ ra các tiêu chí 
cho thấy chúng đã vay mượn cả cái biểu đạt lẫn cái được biểu đạt ở ngôn ngữ 
này. 

— khẳng định sự vay mượn này không hoàn toàn thụ động bằng việc chỉ ra 
các phương thức Việt hóa trong quá trình tiếp nhận. Như thế, những đặc điểm 
của tiếng Việt đã phát huy tác động tích cực đến quá trình này. 


— tìm hiểu đời sống của lớp từ này trong tiếng Việt để tìm ra những nguyên 
nhân ngôn ngữ học và phi ngôn ngữ học đã chỉ phối quá trình tiếp nhận và sử 
dụng chúng trong đời sống ngôn ngữ của người Việt Nam” (Vương Toàn, 
1992, tr.6). 


Đề thực hiện các mục đích trên, tác giả bắt đầu công trình bằng cách xác định 
Thể nào là từ sốc Pháp? để từ đó khảo sát các bình diện từ vựng, ngữ nghĩa, ngữ âm, 
ngữ pháp và chữ viết của các từ vay mượn từ tiếng Pháp. Theo tác giả, thuật ngữ 

“từ gốc Pháp mà chúng tôi sẽ nghiên cứu các bình diện của nó tương ứng với 

kết quả sự vay mượn mà Đỗ Hữu Châu đã từng gọi là chuyển âm, được phân 

biệt với địch ý và đồ họa” (1992, tr.16). 


Vì thế đối tượng thực sự của công trình nghiên cứu này chính là những cái 
biểu đạt (signifian) mà tiếng Việt vay mượn ở tiếng Pháp. Tác giả đề ra những tiêu 
chí nhận diện lớp từ vay mượn nảy như sau: 


“đó là những ứ hoạt động trong tiếng Việt mà có thê truy được nguồn gốc 
trực tiếp của chúng — trong tiếng Pháp trước khi vào tiếng Việt — chúng tôi 
gọi là gốc, (...) là những từ được mượn trực tiếp từ tiếng Pháp vào tiếng Việt, 
nghĩa là chúng ta không cần biết từ tiếng Pháp đó có nguồn gốc từ đâu. Chỉ 
biết trong quá trình vay mượn này, tiếng Pháp là “ngôn ngữ cho' (langue 


18 


donneuse), tiếng Việt là 'ngôn ngữ nhận” (langue receveuse)” (Vương Toản, 
1992, tr.19). 


Về mặt phương pháp luận, cách tiến hành này gặp phải những vấn đề sau 
đây: 
— nó vô hình trung mặc nhiên thừa nhận rằng /át cả những từ tiếng Pháp được sử 
dụng trong tiếng Việt đễu là từ Vay mượn, và vì thế, tất cả những từ đó đều là đối 
tượng nghiên cứu của công trình này. Nói cách khác, tác giả không hề đặt nghi vấn 
về tính chính đáng của sự có mặt của một từ ngữ nước ngoài, không phân biệt øừ vay 
mượn tạm thời và từ vay mượn đã hội nhập vào vốn từ của toản dân. Một thái độ như 
thế chắc chắn sẽ dẫn đến những kết quả thiếu chính xác, thậm chí lệch lạc, và càng 
nguy hiểm hơn nếu áp dụng phương pháp như thế vào việc nghiên cứu những từ 
tiếng nước ngoài khác được sử dụng trong tiếng Việt. Điều này có thể được kiểm 
chứng qua các trang sách: liệu có thể xem những từ như en, la mua, tăng xương, 
savoir, voir”)... mà tác giả lấy làm dẫn chứng là tiếng Việt được chăng, khi một nhà 
văn nào đó đã đặt vào miệng nhân vật của mình những từ nói trên? Ngay khi những 
tình huống nói trên thật sự xảy ra chứ không phải là sản phâm hư cấu, thì nhà nghiên 
cứu cũng chưa đủ căn cứ để coi chúng là từ vay mượn, vì còn phải xem xét nhiều 
tiêu chí khác nữa, như tính lịch sử, tính tiêu biểu, tính cần thiết... Vì thế, ta có quyền 
nghỉ ngờ con số 1680 “từ gốc Pháp trong tiếng Việt” mà tác giả đã thu thập được qua 
các ngữ liệu do tác giả làm theo cách của mình. Tưởng cũng cần nhắc lại rằng trong 
thời Pháp thuộc, giai đoạn mà tác giả trích nhiều ngữ liệu để phân tích, những kiểu 
nói tiếng Tây bồi rất phô biến; và không thê đồng hóa những kiểu nói ấy với từ vay 
mượn, khái niệm mà chính tác giả đã xác định bằng cách chọn quan điểm của Đỗ 
Hữu Châu làm cơ sở lí thuyết: 


“một đơn vị từ vựng nước ngoải, được gọi là từ mượn khi nó được nhập vào 
hệ thống từ vựng của một ngôn ngữ và được “bản ngữ hóa), được “cải tạo lại” 
có hình thức ngữ âm và ngữ pháp của ngôn ngữ đi vay” (Đỗ Hữu Châu, 1981: 
5l} 


Tóm lại, lẽ ra tác giả phải tiến hành nghiên cứu thế nào là từ vay mượn để phân 
biệt Zữ vay mượn đã hội nhập vào tiếng Việt với các loại từ vay mượn khác (vay 
mượn vì nhiều lí do khác), sau đó chỉ nghiên cứu sự biến đổi của các từ vay mượn đã 
hội nhập mà thôi. 

— Cách thức nghiên cứu trên dẫn ta đến kết luận là tác giả phủ nhận những chức năng 
ngôn ngữ khác, ngoại trừ chức năng giao tiếp, chuyển tải thông tin. Thật vậy, việc xử 
lí tắt cả những từ gốc Pháp xuất hiện trong mẫu phân tích như nhau đồng nghĩa với 


#) Chăng hạn như trong các câu mà tác giả trích dẫn: 

- Chuyện Vể thành phố cũng thích, có được một cái no/e dào dạt hơi thiếu ở Bếp đỏ lửa. 

- Savoir quyết định voử, đó là điều Hoan thấy rất đúng (thư Chế Lan Viên gửi Nguyễn Văn Bồng, 
tr.27). 


19 


việc xem chúng đêu là từ vay mượn, đêu cân thiệt cho nhu câu giao tiệp, như tác giả 
đã nhìn nhận: 


“chỉ sau hơn một thế kỉ giao lưu văn hóa, số lượng từ gốc Pháp tăng lên đáng 
kế để đáp ứng nhu cầu giao tiếp của người Việt Nam đương thời trong các 
lĩnh vực đời sống và xã hội. Như vậy khi cần thì mượn và chỉ mượn khi cân” 
(Vương Toàn, 192, tr.37). 


Quan niệm như thế về chức năng ngôn ngữ nói chung, và về việc sử dụng từ 

ngữ nói riêng chắc chắn sẽ không giải thích được hiện tượng “sính chữ” mà Thủ 
tướng Phạm Văn Đồng đã từng phê phán, hoặc mốt dùng xen từ nước ngoài rất phổ 
biến hiện nay trên các phương tiện thông tin đại chúng, mà chắc chắn đó không phải 
là vì cần thiết! 
— như tác giả đã khẳng định, việc “phát hiện và miêu tả các phương thức tiếp nhận 
trong quá trình vay mượn giúp ta hiểu rõ những cách dùng xưa và nay của các yếu tố 
ngoại lai trong tiếng Việt để có thể phán quyết đâu là cách dùng đúng - trong đó có 
chính tả của những từ vay mượn — góp phần vào việc chuẩn hóa tiếng Việt hiện đại” 
(Vương Toàn, 1992, tr. 144). Nhận thức trên đây xuất phát từ một quan niệm duy lí 
về ngôn ngữ (chỉ có yếu tố ngôn ngữ quyết định quá trình hình thành các hiện tượng 
ngôn ngữ), và duy ý chí về phương diện xây dựng chính sách ngôn ngữ. Thật vậy, 
như mọi người đều biết, trong lĩnh vực ngôn ngữ, có những cách dùng không đúng 
trở thành phổ biến và sau đó được xã hội chấp nhận. Vì thế, khi chuẩn hóa ngôn ngữ, 
không phải chỉ dựa vào cái đúng hay sai (mà như thế nào là đúng, thế nào là sai?) mà 
còn phải tính đến những yếu tố khác như lịch sử vấn đề, thói quen... thậm chí kê cả 
vấn đề kinh tế. Ngoài ra, tác giả còn tự mâu thuẫn với chính mình: một mặt tác giả 
cần mẫn phân tích ý nghĩa của các dạng chính tả khác nhau của các từ vay mượn (/ỉ 
cơ rô và micrô, sốp phơ và chaufjeur...), nghĩa là tất cả đều có lí do đề tồn tại, tất cả 
đều đúng, một mặt tác giả lại đề ra mục tiêu chỉ ra cách dùng đúng về chính tả. 


— cách phân loại từ vay mượn của tác giả thiếu khoa học: cũng giống như nhiều nhà 
Việt ngữ học khác”, tác giả cho rằng có hai cách tiếp nhận âm thanh của các từ tiếng 
Pháp, là phiên âm và phỏng âm, và cho thí dụ để minh họa: 
“+ Phiên âm là tiếp nhận tôi đa để có thể phản ánh đầy đủ nhất mặt âm thanh 
trong ngôn ngữ góc. Thí dụ: 


napalm [napalm] napan 


éjecteur  [e3ektœr] ejêctơ? 


+ Phỏng âm có thể tiếp nhận tối thiểu mặt âm thanh trong ngôn ngữ gốc. Thí 
dụ: 


Ú) Chăng hạn như Đỗ Hữu Châu, Nguyễn Thiện Giáp... 

) Thêm một bằng chứng cho thấy sự tùy tiện trong cách chọn mẫu phân tích: những từ điển tiếng Việt 
mà chúng tôi có trong tay đều không có từ này, ngay cả 7 điển các từ tiếng Việt gốc Pháp từng bị 
phê phán là “vơ bừa” cũng không có. 


20 


tank [tãk] tăng 
bombe [bõb] bom 
antenne  [ãten| anten” 


(Vương Toàn, 1992, tr. 17). 


Thật ra trong việc vay mượn từ ngữ của mọi ngôn ngữ, nhất là việc vay mượn 
ấy diễn ra giữa hai ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ như tiếng Việt và tiếng Pháp, không hề 
có việc phản ánh đầy đủ nhất mặt âm thanh trong ngôn ngữ gốc như tác giả đã lầm 
tưởng, mà tất cả đều là phỏng âm: lí do đơn giản là hệ thống phát âm của hai ngôn 
ngữ xa lạ lúc nào cũng có sự khác biệt, và khi vay mượn thì người ta phải đồng hóa 
từ nước ngoài cho phù hợp với ngôn ngữ đi vay. Chỉ cần quan sát các thí dụ của 
Vương Toàn nêu trên cũng đủ chứng minh: khi phát âm ø0apan, người Việt đã thay 
đổi phụ âm [I] thành [n] và bỏ phụ âm cuối [m]. Đó là chưa tính đến sự khác biệt của 
âm [p] của người Pháp với cách phát âm mẫu tự p của người Việt. 


1.2.2. Từ vựng gốc Hán trong tiếng Việt (Lê Đình Khẩn, 2002) 


Tình hình nghiên cứu về mảng từ vựng mà tác giả gọi là ngoại lai trong tiếng 
Việt nói riêng và trong các ngôn ngữ phương Đông nói chung được tóm tắt như sau: 


“Hiện nay, theo các nhà nghiên cứu thì việc nghiên cứu từ vốn có và từ ngoại 
lai trong một số ngôn ngữ Ấn Âu tương đối tốt, tiếng Anh chẳng hạn. Còn 
các ngôn ngữ phương Đông, kể cả những ngôn ngữ lớn như tiếng Hán, thì 
vấn đề này vẫn chưa được nghiên cứu một cách thích đáng” (Lê Đình Khẩn, 
2002, tr.46). 


Tuy nhiên, tác giả cũng cho thấy môi quan tâm hàng đầu của mình trong việc 
nghiên cứu này là tiêu chí phân định hai loại từ vựng nói trên: 


“Vấn đề đặt ra là tiêu chuẩn xác định thế nảo là từ vốn có, thế nào là từ ngoại 
lai? Quả thật không mấy đơn giản. Một số nhà ngôn ngữ cho rằng cần có một 
giới thuyết cho từ ngoại lai, và khi nhận ra từ ngoại lai thì tắt nhiên sẽ nhận ra 
từ vốn có. Nghĩa là cần phải có một ranh giới cho từ ngoại lai và từ vốn có” 
(Lê Đình Khân, 2002, tr.46). 


Nói cách khác, trong công trình nghiên cứu này, tác giả cũng không thê hiện 
được gì mới mẻ trong phương pháp nghiên cứu: cũng vẫn với cách tiếp cận truyền 
thống, nghĩa là dựa hoàn toàn vào kinh nghiệm, trí nhớ, kiến thức của mình đề lập ra 
danh mục những từ ngữ gốc Hán, cũng vẫn với mục tiêu khảo sát sự biến đổi ngữ âm 
ngữ nghĩa của các từ đã được Việt hóa, và cũng không có sự phân biệt giữa những từ 
vay mượn ồn định và những từ vay mượn tạm thời. 


1.3. Từ điển với tư cách là những công trình chỉnh đốn ngôn ngữ 


Trong một chừng mực nào đó, từ điên cũng là một công trình mang tính chât 
chỉnh đôn ngôn ngữ, vì ít nhiêu gì thì nhà soạn từ điên cũng thê hiện quan điêm của 
mình vê những từ cụ thê. Việc đưa một từ (ngữ) X nào đó vào từ điên với (các) dạng 


21 


chính tả cụ thể đồng nghĩa với việc tác giả nhìn nhận từ (ngữ) đó như là một đơn vị 
của từ vựng tiếng Việt. Đặc biệt là khi các tác giả thê hiện nhận định của mình qua 
các ghi chú như phương ngữ, khẩu ngữ, xưa... hoặc dùng dẫu ngoặc kép (như trong 
Từ điển tiếng Việ) để chỉ những từ chỉ được dùng trong khẩu ngữ mà thôi. 


Thế nhưng, chỉ cần lướt nhanh một vài từ điển tiếng Việt mới xuất bản gần 
đây, cũng đủ cho độc giả hoài nghỉ về tính xác đáng (pertinence) của những tiêu chí 
mà tác giả dựa vào đó để xử lí từ ngữ. Nếu theo suy luận trên thì các từ 4đ hoc, 
latti... (Từ điển tiếng Việt, 1998) hoặc a-bi-tuyt, a-bon-no-măng, a-dăng... (Từ điển 
các từ tiếng Việt gốc Pháp, 1992) là từ tiếng Việt. Thế nhưng trong suốt cuộc đời, có 
mấy người trong chúng ta có thể sử dụng được hoặc có cơ hội gặp những từ này trên 
báo chí, sách vở, hoặc trong giao tiếp hàng ngày? Thiết nghĩ câu trả lời cho câu hỏi 
này sẽ cho ta thấy sự bất cập về việc chọn mục từ của các từ điển có liên quan”, và 
cần phải có nhiều nghiên cứu khác đề lập ra các tiêu chí phân định. 


Khi nhận xét về cuốn Hán Việt Tự điển của Đào Duy Anh, Trương Chính 
viết: 

“Có đến ba phần tư sách không hề phát huy tác dụng (...). Nghĩa là những từ 

người Việt Nam chưa hè dùng đến khi viết quốc văn” (1981, tr.32). 


Hoặc khi nói về 7ừ điển các từ tiếng Việt gốc Pháp, Cao Xuân Hạo đã dùng 
những từ ngữ gay gắt như sau; 


“cuốn từ điển (...) dày 535 trang, với 1.800 mục từ, trong đó chỉ có khoảng 
400 từ là “từ Việt gốc Pháp' thật, còn lại là hơn 1.300 từ không thể gọi như 
thế được, vì một phần lớn là những từ “tiếng bồi” (một thứ Creole”) kiểu 
như: 


Củt-sê đông mông se pơ-tÍ, 
Mảnh-to-năng phi-ní pa-pđ” 


(Cao Xuân Hạo, 2001, tr.352). 


Các nhà từ điển học có khuynh hướng cố đưa vào công trình của mình càng 
nhiều mục từ càng tốt, như thê dung lượng của công trình có thê làm nên chất lượng 
của từ điển. Những từ điền tiếng Việt được lưu hành rộng rãi ngày nay cũng không 
thoát khỏi thói quen ẫy. Vì thể, việc chọn những từ điển như vậy làm ngữ liệu phân 
tích (corpus) có nguy cơ làm sai lệch kết quả nghiên cứu. 


f) Trong phạm vi tài liệu này, chúng tôi không có tham vọng bàn về những tiêu chí nhằm công nhận 
từ nào là từ Việt để đưa vào từ điển, mà chỉ nêu lên những bắt cập được tìm thấy trong các từ điển nói 
trên: dường như các tác giả đã nhằm lẫn giữa những jargon vay mượn từ tiếng nước ngoài của một 
giới nào đó trong xã hội, với ừ ngữ foàn dân. Nêu phải công nhận những đơn vị từ ngữ thuộc loại ấy 
được sử dụng trong hoạt động lời nói của một giới xã hội — nghề nghiệp nào đó, giáo viên và sinh viên 
ngoại ngữ chăng hạn, thì có lẽ các từ điển tiếng Việt phải thêm nhiêu trang nữa. 

) Cao Xuân Hạo đã nhằm: szửir (tiếng bồi) là công cụ giao tiếp hỗ trợ có tính chất tình thế, nhất thời, 
chỉ do một bên giao tiếp sử dụng, trong khi créole, ban đầu cũng là sab¡r, đã trở thành tiếng mẹ đẻ của 
một cộng đồng nào đó, vì thế đều do hai bên giao tiếp sử dụng. 


sư 


Những nhận xét này không chỉ đúng với trường hợp của Hán Việt tự điển hay 
Từ điển các từ tiếng Việt gốc Pháp: chúng ta hãy thử quan sát một điều tra nhỏ về 
một số mục từ trong một số từ điển tiếng Việt thông dụng hiện nay để có khái niệm 
về tính chất chủ quan của các nhà từ điển học trong việc tuyên chọn các từ ngữ có 
nguồn gốc nước ngoài nhưng đã trở thành từ ngữ tiếng Việt. 


— Từ điển tiếng Việt 1998 (Viện Ngôn ngũ): 


a posteriori p. (hoặc t.). cn. báu nghiệm. Trên cơ sở của kinh nghiệm, từ 
những dữ liệu của kinh nghiệm; trái với ø ør1ori. Suy luận a posferiori. 


a priori p. (hoặc t.). cn. /ên nghiệm. Trước khi có kinh nghiệm và không phụ 
thuộc vào kinh nghiệm; trái với đ 2osferiori. Suy luận q priori. 


ad hoc [át-hóc] p. Chỉ riêng cho một trường hợp, một việc cụ thể đó mà thôi. 
Lập ủy ban ad hoc. Một giải pháp ad học. 


— Đại từ điển tiếng Việt (Nguyễn Như Ý chủ biên): 


ABC 1. (American Broadcasting Company) Công ty phát thanh truyền hình 
Mĩ 2. (Australian Broadcasting Commision) Ủy ban Phát thanh truyền hình 
Ức. 


a-ba-giua (abat-Jour) đ/. Chụp đèn, chao đèn: Đèn có a-ba-giua sẽ tập trung 
được ánh sảng. 


a-ba-toa (abattoir) đ/. Lò sát sinh, lò mô lợn: Bác ấy pha thịt rất khéo vì 
trước kia đã từng làm ở a-ba-toa. 

a-bi-tuýt (habitude) Z/. Thói quen: Các cháu có được cái a-bi-tuýt ấy là nhờ 
bà nội cả đấy. 

ADT (Atlantic Daylight Time) Thời gian ban ngày ở vùng Đại Tây Dương. 


ác-bít (arbitre) đ. Người điều khiển và xác định thành tích thi đấu trong một 
số môn thể thao; trọng tài. 


— Từ điển từ và ngữ Việt Nam (Nguyễn Lân) 


a-đa đ: Từ tin học chỉ một ngôn ngữ lập trình: 7 a-ẩa được đặt theo tên của 
nhà toán học Ada Byron. 


au-xơ đ/ (Pháp: ounce; Anh: ounce) Đơn vị của Anh đo khối lượng, bằng 
28,3 gam: Bây giờ một au-xơ vàng giá bao nhiêu? 


— Từ điển từ nguyên giải nghĩa (Vũ Ngọc Khánh & Nguyễn Thị Huế) 


23 


AB (P): Nguyên tiếng Pháp antibolchevik, tiếng của người cộng sản dùng để 
chỉ kẻ chống lại mình. Thông thường, cũng dùng từ này để chỉ bọn phản 
động, bọn mật thám; tụi AB. 


ĂNG TẾ (P): Truyền thuyết Hy Lạp nói Ăngtê là một vị thần không lồ có 
sức mạnh vô địch. Đánh nhau với ai khi đuối sức là Ăng tê lại dẫm chân 
xuống đất thì sẽ được tiếp sức mạnh, vì Thần Đất là mẹ Ăngtê. Biết đặc điểm 
ấy, Héc quyn đã nhắc Ăngtê lên khỏi mặt đất và giết chết ngay trên tay.(...) 
Cuộc thăm dò bỏ túi về ý thức ngôn ngữ về tiếng mẹ đẻ được tiến hành với 31 
sinh viên năm thứ nhất lớp tiếng Pháp không chuyên” dành cho sinh viên các ngành 
khoa học xã hội (2003) cho thấy kết quả như sau: 


Từ ngữ Tiếng Việt Tiếng nước ngoài Ỷ kiến khác 
„ % Số lượng % Sôlượng|_ % 
Sô lượng 

AB 8 25,8 18 58,06 mị 16,12 
a-ba-g1ua | 2.2 26 S3,87 4 12,90 
a-ba-toa 2 6,45 25 80,64 4 12,90 
ABC 14 45,16 14 45,16 3 9,67 
a-bi-tuýt 2 6,45 26 83,87 3 9,67 
ác-bít | 3/22 27 87,09 3 9,67 

ADT 0 0 3l 100 0 0 

a-đa | 3,22 30 96,77 0 0 

ad hoc 0 0 SÀI 100 0 0 

ĂNG TẾ 24 77.41 7 22,59 0 0 

a pOSferIorI 0 0 3l 100 0 0 

8 DTIOFI 0 0 SÀI 100 0 0 


Từ bảng kết quả trên, chúng ta có thê rút ra các kết luận như sau: 


— từ nào có đạng chính tả càng gần với tiếng Việt thì càng được nhiều người cảm 
nhận như là từ tiếng Việt, dù người đọc không hiểu. Đó là các từ ăng tfê (77,41% cho 
là từ tiếng Việt), 48C (45,16%). 

— ngược lại, từ nào có dạng chính tả càng xa lạ với chính tả tiếng Việt thì càng có 
nhiều người cho là từ nước ngoài. Đó là các từ 4DT, ad hoc, a posteriori, a priori 
(100% cho là từ nước ngoài), a-đø (96,77%), ác-bff (87,09%), a-ba-giua (§3,8799)... 


# Lí đo chọn đối tượng này là: 

— sinh viên được giả định là những chủ thể có ý thức ngôn ngữ về tiếng mẹ đẻ khá hoàn chỉnh; 

— đây là những sinh viên chưa biết ngoại ngữ nào (nên Trường xếp vào lớp tiếng Pháp “hỗn hợp”, bên 
cạnh lớp tiếng Pháp không chuyên dành cho sinh viên Anh văn), nên tránh được tình trạng người tham 
gia điều tra bị ánh hưởng bởi kiến thức mới học, dẫn đến việc câu trả lời thiếu tính chất tiêu biểu. 


24 


(Dĩ nhiên đây chỉ là cảm nhận của sinh viên hiện nay, nên không đại diện cho 
cả dân tộc, nhât là các thê hệ trước: các thê hệ sông dưới thời Pháp thuộc rât quen 
thuộc với các từ ác-bứt, a-ba-giua, a-ba-tfoa... ). 


Chính vì thế, có thể nói rằng công việc của nhà từ điển học đối với từ vay 
mượn trước hết và quan trọng nhất phải là xác định khi nào một từ được xem là từ 
vay mượn ồn định (để có thể đưa vào từ điển), khi nào là từ vay mượn tạm thời; 
nghĩa là phải xây dựng những tiêu chí có khả năng phân định mức độ hội nhập vào 
ngôn ngữ đi vay cũng như tính chất bền vững của từ vay mượn, để tránh tình trạng 
biến từ điển thành nơi tập hợp những từ xuất hiện trên những ấn loát phẩm mà mình 
khảo sát. Về việc này, L. Guilbert có những dòng rất thuyết phục mang tính chất 
phương pháp luận mà bất cứ ai muốn xây dựng mẫu phân tích cho công trình nghiên 
cứu của mình không thể không suy ngẫm: 

“Một từ có nguồn gốc nước ngoài sẽ không còn là từ mới nữa kề từ khi nó 

hội nhập vào hệ thống ngôn ngữ của ngôn ngữ tiếp nhận, nghĩa là khi mà nó 

không còn được cảm nhận như là từ nước ngoài. Việc hội nhập này phải được 
phán xét dựa trên các quá trình ngôn ngữ đã giúp nó hội nhập, chứ không 
phải là được quyết định dựa trên tiêu chí duy nhất là được một cuốn tự điển 
nào đó đưa vào; thật vậy, các tự điển có thể phản ánh một quan điểm về việc 
công nhận hoặc phủ nhận đối với những từ nước ngoài, nhưng những quan 
điểm ấy không phải lúc nào cũng dựa trên những tiêu chí khách quan về việc 
hội nhập ngôn ngữ” (L. Guilbert, 1975: 95-96). 


1.4. Về vấn đề từ vựng quốc tế 


Một số nhà nghiên cứu cho rằng hiện có một lớp từ vựng mà họ gán cho thuộc 
tính quốc tế, và thường vin vào đó đề giải thích cho chủ trương sử dụng nguyên dạng 
từ ngữ nước ngoài. Nguyễn Văn Khang giải thích như sau: 


“Từ vựng quốc tế (hay mang tính quốc tế), thuật ngữ này đã xuất hiện và 
cảng ngày càng trở nên hiện thực trong bối cảnh “hội nhập thế giới” của các 
quốc 1a, dân tộc tạo nên một xu thế trong từ vựng học gọi là “từ vựng quốc 
tế” (hay quốc tế hóa từ vựng)” (2000b, tr.7 1). 


Tuy nhiên, tác giả này cũng nhìn nhận rằng ba khái niệm từ ngữ nước ngoài, 
từ ngữ vay mượn và từ ngữ quốc tế “là ba khái niệm dề dàng phân biệt về mặt lí 
thuyết nhưng không dễ dàng phân biệt trên thực tế” (2000b, tr.71). 

Cũng có những nhà nghiên cứu mặc dù không tuyên bố phủ nhận sự tồn tại 
của một lớp từ như vậy, nhưng phản bác sự sử dụng những từ ngoại lai thông dụng 
thay cho những từ có sẵn trong tiếng Việt. Lý Toàn Thăng đã cụ thể hóa ý tưởng ấy 
bằng những thí dụ sau đây: 

“Tôi không nghĩ rằng nếu ta dùng resfauram thay cho nhà hàng, pressing 

thay cho ép sân, hỏa tiễn thay cho tên lửa... thì xã hội của chúng ta nhờ thế sẽ 


25 


văn minh hơn, thời đại hơn... Về nguyên tắc chung thì nên cố gắng tìm cách 
dịch ra tiếng Việt, khi thật cần mới tiếp thu nguyên dạng tiếng gốc, có Việt 
hóa đi” (1999, tr.26). 


Thật ra, ngay từ cách gọi ứừ ngữ quốc tế cũng đã không chính xác: trong số 
khoảng 6000 ngôn ngữ hiện còn được sử dụng trên thế giới, chắc chắn rằng số lượng 
từ ngữ chung cho các ngôn ngữ nói trên chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nếu không 
muốn nói là số không tròn trïĩnh?), Vậy thì cái mà người ta gọi là £ừ ngữ quốc tế 
chẵng qua chỉ là £ừ ngữ thông dụng trên thể giới, là những từ mà rất nhiều người có 
thể hiểu được, như đo/lar, hofel, police, restaurani... Nhưng thật ra, phần lớn những 
từ đó đều rơi vào tiếng Anh, một số ít là tiếng Pháp, do đó, cái mà người ta gọi là từ 
vựng quốc tế chăng qua đó chỉ là việc guốc tế hóa một số từ vựng tiếng Anh và 
Pháp, cũng như đã từng có hiện tượng guốc fế hóa (hiểu theo nghĩa tương đối) tiếng 
La tinh và Hy Lạp vào thời cô đại. Hơn nữa, khi vay mượn từ ngữ nước ngoài, các 
ngôn ngữ thường biến đổi những từ ngữ đó về nhiều mặt để chúng dễ dàng hội nhập 
vào hệ thống ngôn ngữ tiếp nhận, chăng hạn như là từ po/ice (cảnh sát); mỗi ngôn 
ngữ đều có cách thể hiện riêng, chứ không phải ai cũng bê nguyên xi từ tiếng Anh 
hay tiếng Pháp: 


Anh, Pháp — police 
Đức — polizei 
Tây BanNha —> policia 
Ỹ —> pol1z1a 
Tiệp — policle 
ThôổNhĩKỳ  — polis 
Philippines — pul1s... 


Vì vậy, cũng như việc sử dụng từ ngữ, việc chọn lựa cách thể hiện của một từ 
không hề mang tính trung lập, vì nó cho biết quan điểm của người sử dụng ngôn 
ngữ”; nên nếu chỉ dựa vào tiêu chí nhiều người có thê hiểu được mà cho rằng từ 
police thuộc lớp từ quốc tế thì vô tình rơi vào cái bẫy của chủ nghĩa bành trướng 
ngôn ngữ của các siêu cường phương Tây. Vì thế, cỗ vũ cho việc sử dụng từ ngữ 
quốc tế thực chất chỉ là cỗ vũ cho sự xâm nhập của tiếng Anh hoặc Pháp vào tiếng 
Việt ta mà thôi, và do đó, muốn đây lùi tiếng Việt trở về thời Pháp thuộc, hoặc Mỹ 
thuộc. Một đoạn văn sau đây được trích từ báo 7hanh niên cho thấy rằng người Mỹ ít 
ra đã thành công bước đầu trong công cuộc bành trướng ngôn ngữ trên lĩnh vực công 
nghệ thông tin: 


Ù) Thật vậy, ngay cả những từ ngữ đầu tiên mà trẻ con bập bẹ thường được cho là giống nhau giữa các 
ngôn ngữ, xét cho cùng cũng vẫn có sự khác nhau. 

) Thật vậy, M. Bakhtine đã từng nói: “Mỗi từ ngữ là một đấu trường thu nhỏ, ở đó các khuynh hướng 
xã hội đối lập đương đầu với nhau, chống đối nhau. Từ ngữ thốt ra từ cửa miệng của mỗi cá nhân là 
sản phẩm của sự tương tác sinh động của các thế lực xã hội” (Bakhtine M., Le marxisme et la 
philosophie du langage, Nxb Minuit, Paris, 1977, tr.67). 


26 


f? xong, bạn click Finish. Cuối cùng là click chuột phải 


Đặt tên cho shorfcu 
lên shorfcwf vừa tạo và chọn Properties, trong dòng target, bạn thêm sau 
dòng lệnh -I nếu muốn log 0ƒ, -s nếu muốn shut down, -r nếu muốn reboof 


mỗi lân click vào shortcut. (Thanh niên, Thứ hai 20/3/2006, tr.10). 


Liệu còn lĩnh vực nào sắp tới đây sẽ nôi bước? Liệu những người có trách 
nhiệm về tương lai của tiêng Việt có chạnh lòng trước viễn cảnh của tiêng Việt? 


2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở PHƯƠNG TÂY 


Ở phương Tây, việc nghiên cứu hiện tượng vay mượn từ ngữ đã có lịch sử lâu 
đời. L. Guilbert (1975) đã từng nói: 


“Vay mượn là một hiện tượng ngôn ngữ mà việc nghiên cứu nó đi đôi với 
lịch sử của việc hình thành một ngôn ngữ. Thật vậy, không một dân tộc nào 
có thê phát triển nền văn hóa của mình một cách hoàn toàn biệt lập, nằm 
ngoài mọi tiếp xúc với các dân tộc khác, dù cho đó là trong chiến tranh hay là 
giao dịch kinh tế, đến nỗi mà ngôn ngữ của dân tộc đó luôn luôn có mối quan 
hệ với một hoặc nhiều ngôn ngữ khác, và dù ít dù nhiều cũng đã nhận ảnh 
hưởng của các ngôn ngữ ấy” (1975, tr.89). 

Vì nguồn tư liệu còn hạn chế, nên trong chuyên khảo này, chúng tôi chỉ có thể 

đề cập chủ yếu đến nghiên cứu của một số tác giả Pháp và Anh mà thôi. 


2.1. Nghiên cứu việc sử dụng từ ngữ nước ngoài trong bôi cảnh xã hội đơn ngữ 


Hầu như tất cả các nghiên cứu về từ vay mượn khi định nghĩa khái niệm này 
đều đề cập đến sự hội nhập. P. Guiraud khi nghiên cứu về những điều kiện hội nhập 
của từ vay mượn trong tiếng Pháp đã đề ra các tiêu chí sau đây: hội nhập về ngữ âm, 
về hình thái, về từ vựng và về ngữ pháp, vì cho rằng: 


“Trên tất cả các phương diện, từ ngữ kém hội nhập vào ngôn ngữ bản địa, 
không có điểm tựa trong ý thức ngôn ngữ của người vay mượn thì rất mong 
manh và dễ thay đổi về hình dáng và ngữ nghĩa” (1965, tr. 100). 


Dựa trên mối quan hệ giữa từ và vật, L. Guilbert phân biệt hai loại từ vay 
mượn: từ vay mượn sở thị (emprunt dénotatif) và từ vay mượn liên tưởng (emprunt 
connotatIf): 


“Từ vay mượn sở thị là những từ chỉ các sản phẩm, các khái niệm được sáng 
tạo ra ở nước ngoàải. Việc du nhập một từ ngữ nước ngoài được thực hiện 
cùng với hiện vật theo công thức của nhà thơ La Mã cô đại Horace: Res verba 
sequunfur (từ ngữ nối gót sự vật). Đương nhiên là khi các khái niệm và công 
cụ của một ngành khoa học và kĩ thuật, như điều khiển học chăng hạn, được 
xây dựng ở Hoa Kỳ, việc đưa nó vào Pháp thường được kèm theo cả hệ thống 


'' Những từ in đậm là do chúng tôi (TTA). 


27 


từ vựng của nó. (...) Từ vay mượn thường xuất phát từ ngôn ngữ của một 
quốc gia có nền kinh tế và khoa học thống lĩnh thế giới” (L. Guilbert, 1975, 
tr.91). 


Như vậy, nếu từ vay mượn sở thị nhắm đến mục đích là lấp đầy “ô trống ngữ 
nghĩa” theo cách nói của Lê Đình Khẩn (2002), thì từ vay mượn liên tưởng xuất phát 
từ những lí do mang tính chất tâm lí — xã hội: 


“Những từ vay mượn liên tưởng không đáp ứng cùng một nhu cầu với từ vay 
mượn sở thị. Chúng xuất phát từ một sự thích nghi với quan niệm của xã hội 
và với lối sông được ca tụng ở Mỹ và đã du nhập vào xã hội Pháp qua trung 
gian phim ảnh và ca nhạc, báo chí và văn học, qua tiếp xúc với du khách, tóm 
lại, bằng một sức ép lan tỏa của kinh tế và văn hóa trên xã hội Pháp. Những 
từ này là sản phẩm của sự bắt chước vô ý thức được phát triển tương ứng với 
uy lực của một loại xã hội mà người ta có thể gọi là xã hội tiêu dùng, bị chi 
phối bởi sức mạnh của đồng tiền, và nhất là của đồng đô-la, với tư cách là 
đồng tiền tham chiếu trên thế giới, đại điện cho quyền uy của xã hội đó” 
(tr.91). 


L. Guilbert đã đưa ra ba tiêu chí để đánh giá một đơn vị từ ngữ nước ngoài 
được du nhập vào một thứ tiếng khác, đó là: tiêu chí âm vị học (và chính tả), tiêu chí 
hình thái cú pháp và tiêu chí ngữ nghĩa (1975, tr. 96-98). 


— Tiêu chí âm vị học: theo ông, việc một đơn vị từ vựng nước ngoài được phát âm 
phù hợp với quy luật phát âm của ngôn ngữ đi vay mượn là một yếu tô quan trọng 
góp phần quyết định việc hội nhập của đơn vị từ vựng ấy vào ngôn ngữ đi vay mượn, 
tuy nhiên, ông cho rằng đó không phải luôn là yếu tố quyết định, nhất là trong thời 
đại ngày nay, khi các phương tiện nghe nhìn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong 
đời sống hàng ngày. 


— Tiêu chí hình thái cú pháp: đối với L. Guilbert, tiêu chí này rất quan trọng, nhất là 
đối với các ngôn ngữ biến hình (langue flexionnelle) như tiếng Pháp. Thật vậy, ông 
cho là một từ không còn bị xem là từ nước ngoài một khi nó có khả năng tạo ra 
những từ phái sinh phù hợp với quy luật của ngôn ngữ đi vay. 
— Tiêu chí ngữ nghĩa: là tiêu chí quyết định tính chất bền vững của một từ vay mượn. 
Một từ vay mượn được hội nhập đôi khi có thể sản sinh ra nhiều cái được biểu đạt 
khác (signifié): 
“Việc biến đổi ngữ nghĩa của một từ ngoại nhập cũng mang đến những yếu tố 
giúp nó tồn tại bền vững trong ngôn ngữ vay mượn” (Guilbert L., 1975, tr.97- 
98). 
J. Dubois và các cộng sự có quan niệm khá mới mẻ về từ vay mượn, ở chỗ 
các tác giả xem xét vấn đề này là hiện tượng ngôn ngữ học xã hội quan trọng nhất: 


28 


“Vay mượn là hiện tượng ngôn ngữ học xã hội quan trọng nhất trong tất cả 
các tiếp xúc ngôn ngữ, nghĩa là, nói một cách tông quát, khi mà có một cá 
nhân có khả năng sử dụng hoàn toàn hoặc một phần hai ngôn ngữ khác nhau. 
Nó gắn liền với uy lực của một ngôn ngữ hoặc dân tộc sử dụng ngôn ngữ đó, 
hoặc với sự khinh rẻ đối với một ngôn ngữ hoặc một dân tộc” (DuboIs J. & 
ali., 1994, tr.177). 


Tuy nhiên, vì là một từ điển ngôn ngữ học, J. Dubois và các cộng sự cũng tìm 
cách phân biệt các mức độ hội nhập của từ vay mượn. Theo họ, có 3 loại từ ngữ nước 
ngoài dựa trên mức độ đồng hoá của từ vào hệ thống từ vựng của ngôn ngữ vay 
mượn: 


— xénisme (từ nước ngoài): được dùng để chỉ một thực tế chỉ có ở nước sử dụng thứ 
tiếng ấy mà thôi, và khi xuất hiện trong một ngôn ngữ khác, nó thường được giải 
thích về ngữ nghĩa, chú giải về ngôn ngữ gốc, theo kiểu ở Ý gọi là...; mà người Nhật 
gọi là... Đây được xem là giai đoạn đầu của quá trình vay mượn từ ngữ, và nó chỉ có 
ý nghĩa về tu từ, nhằm giúp cho diễn ngôn (văn bản, lời nói...) có màu sắc địa 
phương; 


— pérégrinisme (từ ngoại lai): được dùng để chỉ một thực tế chỉ có ở nước sử dụng 
thứ tiếng ấy mà thôi, và được giả định là người đọc (người nghe) đều hiểu được ý 
nghĩa của nó. Ở giai đoạn này, người sử dụng không cần phải giải thích về ngữ nghĩa 
của từ nữa, nhưng cách sử dụng vẫn còn giới hạn trong phạm vi của những thực tế 
chỉ có ở nước ngoài. Từ øeresfroika là một thí dụ cho giai đoạn này. 


— empruní (từ vay mượn): là từ hội nhập hoàn toàn vào ngôn ngữ đi vay theo các tiêu 
chí ngữ âm, hình thái cú pháp và ngữ nghĩa (DuboIs J. & al.: 1994, tr. 477, 512). 


F. Gaudin & L. Guespin (2000) khi nghiên cứu về từ vựng tiếng Pháp đã đưa 
ra cách phân định hoàn toàn khác với các tác giả đi trước: 


“Người ta gọi là từ vay mượn khi một kí hiệu của một hệ thống ngôn ngữ đến 
“cư ngụ” trong một hệ thống ngôn ngữ khác mà không chịu sự biến đổi nào về 
hình thức: đesign, irish, coffee, eye-liner, word spoffing (Kĩ thuật nhận ra 
giọng nói), øu/se shaping (Kĩ thuật mô hình hóa bằng xung quang học), v.v. 
Vì vậy, từ vay mượn được cầu tạo bởi một cách định danh ngoại nhập, một /ừ 
nước ngoài (xénisme), được lưu hành trong từ vựng tiếng Pháp” (2000: 295). 


Qua các trích dẫn trên, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng quan niệm về fừ vay 
mượn có khác biệt nhau giữa các tác giả, thậm chí trái ngược nhau. Tuy nhiên, những 
sự khác biệt ấy dù lớn đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ là sự khác biệt về cách hiểu các 
khái niệm, nên không ảnh hưởng nhiều đến phương pháp luận nghiên cứu. Vẫn đề 
quan trọng nhất có lẽ là những phương pháp nghiên cứu theo kiểu truyền thống 
thường có khuynh hướng ƒ/í /ưởng hóa các hoạt động ngôn ngữ (chỉ vay mượn khi 
thiếu từ vựng), nên các nhà nghiên cứu không hề tiên liệu những tình huống pji 
chuẩn như vay mượn vì những lí do phi ngôn ngữ. 


29 


2.2. Nghiên cứu việc sử dụng từ ngữ nước ngoài trong bôi cảnh xã hội song ngữ 


Việc sử dụng từ ngữ nước ngoài xen vào trong lời nói còn có thể được nghiên 
cứu trong bối cảnh xã hội song ngữ hoặc đa ngữ, trong đó, hoạt động ngôn ngữ được 
xem như là hành vi như mọi hành vi xã hội khác. Vì thế, mọi chọn lựa đều xuất phát 
từ những chiến lược giao tiếp khác nhau. Các khái niệm sau đây được đề cập đến 
trong nhãn quan nghiên cứu đó: 


- trộn mã (A: code-mixing; P: mélange de codes) được xem như chiến thuật giao tiếp 
trong đó người song ngữ sử dụng nhiều yếu tố hoặc quy tắc của ngôn ngữ này vào 
trong ngôn ngữ kia, và vì thế phá vỡ các quy tắc của ngôn ngữ sử dụng. Điểm khác 
biệt với vay mượn là hiện tượng này giới hạn ở các đơn vị từ vựng, còn trộn mã có 
thể đi từ một từ đến một câu. Theo J.F. Hamers & M. Blanc: 


“vay mượn không nhất thiết phải là một chiến thuật giao tiếp vì nó có thể 
được người đơn ngữ sử dụng trong những tình huống tiếp xúc ngôn ngữ” 
(J.F. Hamers & M. Blanc, 1983, tr.204). 


— xen mã (A: code-swifching; P: alternance de codes), được định nghĩa như là chiến 
thuật giao tiếp được những người song ngữ sử dụng giữa họ với nhau; chiến thuật 
này nhằm xen những đơn vị từ hoặc ngữ có độ dài khác nhau của một hoặc nhiều 
ngôn ngữ vào trong một giao tiếp. Hiện tượng xen mã này có thê là do người sử dụng 
ngôn ngữ muốn thể hiện năng lực song ngữ (hoặc đa ngữ) của mình, hoặc cũng có 
thể là do người sử dụng ngôn ngữ không có khả năng diễn đạt một ý tưởng nào đó 
trong một ngôn ngữ. Theo J.F. Hamers & M. Blanc, việc phân biệt giữa trộn mã và 
xen mã không phải lúc nào cũng dễ dàng. 


— pidgin: hệ thông giao tiếp bằng ngôn ngữ được đơn giản hóa, được hai hoặc nhiều 
cộng đồng ngôn ngữ thất thế sử dụng như ngôn ngữ thứ hai vì họ vừa không hiểu 
ngôn ngữ của nhau, vừa không sử dụng được ngôn ngữ của cộng đồng chiếm ưu thế. 
Pidgin là ngôn ngữ được hình thành từ nhu cầu giao tiếp hạn chế của các cộng đồng 
ngôn ngữ trong môi trường giao tiếp, nó vay mượn từ vựng từ ngôn ngữ của cộng 
đồng ưu thế và cấu trúc hình thái cú pháp từ các ngôn ngữ thất thế. Theo J.F. Hamers 
& M. Blane, phải hội đủ ít nhất hai điều kiện sau đây thì một øiđdgin mới có thể ra 
đời: một là, phải có sự tiếp xúc giữa hai hoặc nhiều ngôn ngữ mà những người sử 
dụng chúng không ai hiểu ai, và hai là, phải có nhu cầu hiểu nhau trong tình huỗng 
giao tiếp tạm thời hoặc hạn chế (1983, tr.255). Các tác giả này còn phân biệt sự khác 
nhau giữa øidgin và tiếng bồi (sabir) ở chỗ tiếng bồi mặc dù cũng hội đủ hai điều 
kiện nói trên, nhưng nó là sản phâm ngôn ngữ đơn phương của một nhóm người có 
vị trí thấp trong xã hội trong nỗ lực giao tiếp với một cộng đồng có địa vị cao bằng 
chính ngôn ngữ của cộng đồng này. Trong khi đó, øidgin mang tính chất song 
phương, nghĩa là cả hai phía đều cô gắng làm cho hiểu nhau bằng mọi công cụ ngôn 
ngữ. 


30 


Nghiên cứu việc sử dụng từ ngữ nước ngoài xen vào trong một ngôn ngữ qua 
bối cảnh xã hội song ngữ giúp chúng ta xác định rõ hơn đặc điểm và tính chất của 
hiện tượng ngôn ngữ này. Xã hội Việt Nam không phải là xã hội song ngữ, vì tiếng 
Việt là ngôn ngữ chính thức duy nhất được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực như 
hành chính, giáo dục, chính trị, kinh tế... và tiếng Anh chỉ là ngoại ngữ thứ nhất 
được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực, nhất là về mặt kinh tế. Vì thế, trên lí 
thuyết, không hề có sự cạnh tranh giữa tiếng Việt và tiếng Anh. Nhưng trên thực tế 
hoạt động ngôn ngữ, các hiện tượng đặc trưng của xã hội song ngữ đều có mặt trên 
báo chí hiện nay, như trộn mã và xen mã. Và nếu ta đối chiếu những động cơ sử 
dụng từ ngữ nước ngoài với các nguyên tắc vay mượn của ngôn ngữ học cấu trúc và 
với chiến thuật giao tiếp của môi trường song ngữ, chúng ta sẽ có thê phác họa ra 
tình hình ngôn ngữ ở Việt Nam. 


2.3. Chủ nghĩa đế quốc ngôn ngữ 


Thuật ngữ Chủ nghĩa để quốc ngôn ngữ bắt đầu được sử dụng rộng rãi vào đầu 
thập kỉ 90 của thế kỉ trước, và được Robert Phillipson, cựu thành viên của Hội đồng 
Anh (British Council), làm cho nó nổi tiếng hơn khi xuất bản quyển /inguistic 
Imperialism. Theo ông, chủ nghĩa để quốc ngôn ngữ Anh — Mỹ được định nghĩa 
như 


“sự thống trị được thiết lập và duy trì bởi trật tự hiện hành, và như là sự tái 
hiện liên tục những bất công về cơ cấu và văn hóa giữa tiếng Anh và các 
ngôn ngữ khác” (Robert Phillipson, được dẫn lại từ Leclerc J. 2006). 


Trong công trình trên, ông trình bày những chiến lược của Mỹ nhằm thiết lập 
sự thống trị của siêu cường quốc này trên thế giới, trong đó có nhiều kế hoạch biến 
tiếng Anh trở thành ngôn ngữ quốc tế để phục vụ cho ý đồ trên. Robert Phillipson 
cho biết, có một “báo cáo mật” chỉ được lưu hành nội bộ trong Hội đồng Anh được 
trình bày trong một hội nghị Anh — Mỹ được tổ chức vào năm 1961 nhằm xác định 
chiến lược bành trướng tiếng Anh trên toàn thế giới, nội dung như sau: 


“Tiếng Anh phải trở thành ngôn ngữ thống trị thay thế các ngôn ngữ khác và 
thế giới quan khác: theo trình tự thời gian, tiếng mẹ đẻ sẽ được học trước tiên, 
nhưng tiếng Anh là ngôn ngữ sẽ trở thành ngôn ngữ cơ bản bởi phẩm chất tốt 
đẹp của nó trong sử dụng và trong chức năng giao tiếp” (Robert Phillipson, 
được dẫn lại từ Leclerc J. 2006). 


Điều này đã được David Rothkopf, chánh văn phòng tư vấn của Kissinger 
(Kissinger Associates), tái khăng định trong quyền Praise of Cultural Imperialism 
xuất bản năm 1997 như sau: 


“dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Hoa Kỳ sẽ làm tất cả để tuyên truyền tiếng 


Anh trên toàn thê giới, và điêu đó sẽ được thực hiện với sự đông lõa của đa sô 


Œ) Nhà xuất bản Oxford University Press, 1992. 


S1) 


các dân tộc yếu hơn” (David Rothkopf, 1997, được dẫn lại từ Leclerc J., 
2006). 


Chính vì những quyết tâm cao độ như thế mà chính phủ Mỹ đã không tiếc 
tiền của để phục vụ cho chính sách bành trướng ngôn ngữ này. Từ những năm 60 của 
thế kỉ trước, Quỹ Ford đã tài trợ cho các chương trình tăng cường việc dạy và sử 
dụng tiếng Anh trên 38 quốc gia. Ngay cả cơ quan tình báo Mỹ (CIA) cũng vào cuộc 
trong chiến dịch toàn cầu này: trong một báo cáo vào năm 1997, các chuyên gia của 
tổ chức này đã nhận định rằng những năm trước mắt là những năm quyết định cho 
việc áp đặt tiếng Anh trên phạm vi toàn thế giới như là ngôn ngữ quốc tế duy nhất, 
và chính phủ Mỹ phải hành động nhanh chóng trước khi có “những phản ứng thù 
nghịch khắp nơi chống lại Hoa Kỳ và chính sách Mỹ hóa trên toàn thế giới”, vì CIA 
sợ rằng cơ hội sẽ không còn nữa nếu phải chờ đợi lâu hơn. Và một trong những mục 
tiêu là phải sớm tấn công vào những thể chế quy định phải sử dụng ngôn ngữ chính 
thức, gây cản trở sự bành trướng của tiếng Anh. Đề đạt được ý đồ đó, mặt trận thông 
tin đại chúng đã được nhắm đến như một trận địa có tầm vóc chiến lược: 


“Đối với Hoa Kì, mục tiêu trọng tâm của họ trong kỉ nguyên thông tin là phải 
chiến thắng bằng được mặt trận thông tin toàn cầu bằng cách chiếm lĩnh các 
làn sóng, như nước Anh ngày xưa đã từng ngự trị trên mặt biển” (Robert 
Phillipson, được dẫn lại từ Leclerc J. 2006) 


Các kế hoạch thống trị của Hoa Kì về mặt ngôn ngữ được sự hỗ trợ tích cực của 
chính quyền Anh. Từ những năm 50 của thế kỉ trước, Anh đã vạch ra kế hoạch biến 
tiếng Anh thành một “ngôn ngữ thế giới”, nghĩa là ngôn ngữ thứ hai ở những nơi nào 
mà nó chưa là ngôn ngữ thứ nhất. 


Tưởng cũng nên nhắc lại là một ngôn ngữ có địa vị xã hội mạnh hay yếu, 
được nhiều người hay ít người sử dụng... thường không phải là vì những nguyên do 
nội tại của ngôn ngữ ấy, mà là vì sự chỉ phối của những yếu tô bên ngoài. Umberto 
Eco, nhà nghiên cứu người Ý đã cho ta thấy rõ điều này: 


“Các ngôn ngữ chỉ phối một cộng đồng phần lớn là vì những lí do ngoài ngôn 
ngữ. Sự thành công hiện nay của tiếng Anh là do kết quả của việc mở rộng 
thuộc địa và thương mại trong quá khứ của Đề quốc Anh cộng với sự chiếm 
lĩnh toàn cầu của công nghệ Mỹ. Người ta có thể giải thích sự thành công ấy 
là do tiếng Anh là ngôn ngữ có nhiều từ đơn âm tiết, nhưng nếu Hitler chiến 
thắng [trong chiến tranh thế giới lần thứ hai] thì chắc rằng cả thế giới sẽ nói 
tiếng Đức và các biển quảng cáo máy thu thanh Nhật trong các cửa hàng 
miễn thuế ở sân bay Hồng Kông sẽ bằng tiếng Đức” (dẫn lại từ Leclerc J., 
2006). 


Từ đó ta có thể hiểu được thế nào là ngôn ngữ quốc tế. Như thê để chứng 
minh cho lập luận của Umberto Eco, David Crystal trong English as a giobal 


32 


language (1997) đã ngược dòng lịch sử đề tìm lời giải thích cho hai trường hợp tiếng 
Hy Lạp và La tinh: 


“Một ngôn ngữ chiếm được cương vị gồn ngữ quốc tế vì một nguyên do chủ 
yếu: đó là sức mạnh chính trị của quốc gia sử dụng nó (...). Tại sao tiếng Hy 
Lạp là ngôn ngữ của các cuộc giao tiếp ở vùng Trung Đông cách nay 2000 
năm? Chắc chắn không phải là vì trí tuệ của Platon và Aristote, mà là nhờ đội 
quân của Alexandre Đại đề. Tại sao tiếng La tinh lại được phổ biến khắp châu 
Âu? Hãy hỏi các đội quân viễn chỉnh của Đề chế La Mã. (...) Chúng ta có thể 
chứng kiến một ngôn ngữ được gọi là quốc tế sống lại qua chiến thắng của 
quân đội hoặc của các nhà thám hiểm. Và tiếng Anh không là ngoại lệ với 
quy luật này” (David Crystal 1997, được dẫn lại từ Leclerc J., 2006). 


Giải thích trên đã xua tan ảo tưởng của không ít người cho rằng tiếng Anh có 
được địa vị như ngày hôm nay là do những giá trị nội tại của nó (dễ học, tiện lợi...). 
Thật vậy, vào thế kỉ thứ tám, tiếng Anh đã từng suýt bị xóa số khi người Viking đặt 
chân lên hòn đảo này. Thời ấy, chỉ còn vài trận đánh nữa là cả dân tộc Ăng-lô Sắc- 
xông bị tiêu điệt hoàn toàn. Từ đó cho đến thé kỉ 17, tiếng Anh sống một cuộc sông 
lay lắt, đến nỗi nhiều học giả tiên đoán về một cái chết cận kề của nó. 


Từ những đữ liệu trên, ta có thể định nghĩa ngôn ngữ quốc tế bằng cái cách 
mà Thống chế Pháp Louis-Hubert Lyauteyt) đã định nghĩa về ngôn ngữ dân tộc: 
Ngôn ngữ quốc tế là ngôn ngữ của một dân tộc có sức mạnh quân sự và nên văn hóa, 
chính trị, kinh tế chỉ phối toàn cầu. Vì vậy, thật là ngây thơ khi nghĩ rằng sử dụng cái 
ngôn ngữ quốc tế ấy mới đạt được tính chất khách quan, vô tư. Các dân tộc sẽ phải 
gánh chịu phân trách nhiệm của mình nếu không tỉnh táo trước chủ nghĩa đề quốc 
ngôn ngữ, nếu không có biện pháp ứng xử thích hợp cho ngôn ngữ của quốc gia 
mình. Nguy cơ diệt vong của các ngôn ngữ ngày càng tăng nhất là trong giai đoạn 
của nền kinh tế toàn cầu hóa, giai đoạn thử thách khắc nghiệt của các quốc gia nhỏ 
về mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nếu trước đây chỉ có các ngôn ngữ nhỏ có quá 
Ít người sử dụng (dưới 1000 người), thì nay mối đe dọa cũng sẽ đến với ngôn ngữ 
của các dân tộc đông dân, nhưng không giàu. Chỉ có những ngôn ngữ của các quốc 
gia lớn và có tiềm lực kinh tế mạnh mới có thể tồn tại trong thế giới toản cầu hóa sắp 
tới, lúc mà tiếng Anh sẽ trở thành một /imgua ƒranca của thời hiện đại, tương tự như 
tiếng La tỉnh đưới thời đề quốc La Mã. 


f (1854-1934). Ông đã định nghĩa ngôn ngữ dân tộc như sau: “Ngôn ngữ dân tộc là ngôn ngữ của 
một sắc dân sở hữu một lực lượng bộ binh, hải quân và không quân”. 


33 


34 


Chương ba 


Chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam hiện nay 


Chính sách ngôn ngữ (Anh: /anguage policy; Pháp: poliique linguisfique) là 
thuật ngữ rất quen thuộc ở các nước phương Tây, dùng để chỉ mọi biện pháp, chiến 
lược và chương trình nhằm mục đích xác định cương vị và hình thái của một ngôn 
ngữ, để đáp ứng nhu cầu ổn định ngôn ngữ trong điều kiện biến động phát sinh từ 
hiện tượng tiếp xúc ngôn ngữ. 


Ở Pháp còn có thuật ngữ gioopoliique được câu tạo từ tiền tố gorfo- (ngôn 
ngữ) và hậu tố øolirique (chính sách), dùng để chỉ: 


“tất cả những nghiên cứu và kiến nghị nhằm chỉnh đốn những tình huỗng 
ngôn ngữ bằng cách tác động lên các hoạt động ngôn ngữ” (Dubois J. & ali 
(1994, tr.225). 


Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều tác giả đã sử dụng không phân biệt các thuật 
ngữ trên như thể chúng là những từ đồng nghĩa. Trong phạm vi nghiên cứu này, 
chúng tôi dùng thuật ngữ chính sách ngôn ngữ đề chỉ nội hàm của cả hai khái niệm 
poliique linguistique và gloftopolifique, nghĩa là những chủ trương và chính sách 
của Đảng và các cơ quan nhà nước phụ trách các vấn đề ngôn ngữ, và những nghiên 
cứu của giới khoa học về tiếng Việt trong sự cọ xát với với các ngôn ngữ khác, nhất 
là trong thời kì hậu mở cửa. 

Trong nhãn quan đó, việc giữ gìn và phát triển tiếng Việt, mối quan tâm hàng 
đầu của Đảng và nhà nước Việt Nam, cũng như các hoạt động và nghiên cứu về 
chuẩn hóa tiếng Việt thuộc về lĩnh vực chính sách ngôn ngữ. 


1.NHẬN THỨC CỦA XÃ HỘI VÈẺ VIỆC GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA 
TIẾNG VIỆT 
1.1. Ý kiến của lãnh đạo về việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt 

Ngay từ những năm chưa giành được chính quyền, trong Để cương văn hóa 
Việt Nam (1943), Đảng đã khẳng định đường lối “tranh đấu vì tiếng nói, chữ viết, 
thống nhất và làm giàu tiếng nói”. Chủ trương ấy vẫn luôn luôn được kiên trì theo 
đuổi sau ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945, thể hiện qua 


3Ó 


các bài việt và phát biêu của các lãnh tụ vê việc g1ữ gìn sự trong sáng của tiêng Việt. 
Về vân đê sử dụng từ ngữ của nước ngoài, Hô Chủ tịch đã từng có ý kiên: 


“Chúng ta không chống việc mượn tiếng nước ngoài để làm cho tiếng ta đầy 
đủ hơn. Nhưng chúng ta phải chống cách mượn không phải lối, mượn đến nỗi 
phải bỏ cả tiếng ta, đến nỗi quần chúng không hiểu được” (1971: 11). 


Tháng 2 năm 1966, tại Hội nghị về vấn đề Giữ gìn sự trong sáng của tiếng 
Việt được tô chức tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã có bài phát biểu quan 
trọng đề định hướng công tác giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt: 


“Một là giữ gìn và phát triển vốn chữ của tiếng ta (...). Hai là nói và viết đúng 
phép tắc của tiếng ta (...). Ba là giữ gìn bản sắc, tỉnh hoa, phong cách của 
tiếng ta trong mọi thê văn (...)” (Phạm Văn Đồng, 1966, tr.5). 


Về lĩnh vực từ ngữ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng vừa nhấn mạnh tính chất cấp 
bách của nhu cầu xã hội cần phải có từ mới, vừa lưu ý tình trạng buông lỏng quản lí 
trên lĩnh vực này, làm ảnh hưởng đến sự giao tiếp trong xã hội: 


“Chúng ta đứng trước một sự cần thiết khá cấp bách: phải có chữ mới, nhất là 
trong lĩnh vực khoa học và kĩ thuật, trong nhiều ngành chuyên môn đương 
phát triển. Tất nhiên phải có thêm nhiều chữ mới. Nhưng thêm như thế nào? 
Ai quản việc này? Hiện nay, vì chúng ta không để ý đến những việc khá quan 
trọng này, cho nên ở nhiều ngành, người ta 'nhập' rất nhiều chữ mới một 
cách vô tội vạ! Người thường nghe chăng hiểu gì” (Phạm Văn Đồng, 1966, 
tr.5). 


Và nêu ra một sô biện pháp tiên hành cụ thê: 


“Làm sao bàn bạc với những đông chí có trách nhiệm ở các ngành chuyên 
môn vê việc (...) thêm chữ mới thê nảo cho hợp với tiêng ta, dễ nghe đôi với tai 
người Việt Nam, và dễ hiểu. Trước mắt, một việc nên làm ngay là các ngành cần soát 

^.^22 


lại xem trong ngành mình đã “nhập” những chữ nào không đúng, và cố tìm những 
chữ trong tiếng ta để thay thế” (Phạm Văn Đồng, 1966, tr.7). 


Bốn mươi năm đã trôi qua, nhưng những quan điểm trên đây vẫn còn nguyên 
tính thời sự, như thể chúng mới vừa được phát biêu hôm qua! Thế nhưng những chỉ 
đạo, những biện pháp cụ thể được vạch ra trong lần hội nghị ấy dường như không 
đem lại kết quả như mong muốn, do đất nước lúc ấy đang ở vào thời chiến, và sau đó 
là hai miền Nam Bắc thống nhất. Hơn mười năm sau, một cuộc hội nghị khác tập 
trung về phương diện từ ngữ đã được tô chức tại Hà Nội năm 1979, hội nghị Giữ gìn 
sự trong sáng của tiếng Việt về mặt từ ngữ. Trong bài phát biểu tại hội nghị này, 
đồng chí Phạm Văn Đồng đã cho thấy tầm quan trọng của việc giữ gìn sự trong sáng 
của tiếng Việt, vì nó không phải là một mục đích tự thân, mà nó có mối quan hệ mật 
thiết với tư duy, với đời sống xã hội: 


36 


“Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và chuẩn hóa nó là để phục vụ sự phát 
triển của tư duy, sự phát triển của trí tuệ con người Việt Nam, sự phát triển 
của sự nghiệp xã hội xã hội chủ nghĩa của chúng ta” (1984, tr.35). 


và cũng cảnh giác hai thái cực trong cách xử lí những vấn đề về từ vựng, nhất là từ 
ngữ nước ngoài: 
“Cần thấy rằng nếu phải chống bảo thủ và có chấp, thì cũng phải chống tùy 
tiện, chống cái khuynh hướng dễ dàng đổi mới, dễ dàng nhập vào tiếng Việt 
những cái không cần thiết, đễ dàng làm cho tiếng Việt mắt đi cái bản sắc đẹp 
đẽ của nó, cái bản lĩnh quý báu của nó, tóm lại, cái trong sáng cần gìn giữ của 
nó” (1984, tr.34). 

Những phát biểu trên đây làm nền tảng cho việc biên soạn các quy định của Hội 
đồng chuẩn hóa chính tả và Hội đồng chuẩn hóa thuật ngữ được công bố vào năm 
1983, và Bộ Giáo dục ban hành năm 1984 để áp dụng vào cuộc cải cách giáo dục sau 
đó. 

1.2. Thái độ của báo chí về việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng mẹ đẻ 


Báo chí là phương tiện thông tin đại chúng, vì thế mục tiêu chủ yếu của báo 
chí không là gì khác hơn là cung cấp thông tin cho người đọc. Nhưng việc chọn lựa 
thông tin để cung cấp cho độc giả không phải là tùy tiện, mà thông thường là được 
chọn lọc kĩ càng. Một trong những tiêu chí chọn lựa là vừa phục vụ độc giả vừa định 
hướng sự tiếp nhận của độc giả, nhất là đối với báo chí xã hội chủ nghĩa: ngay cả một 
ban biên tập thiếu kinh nghiệm nhất cũng hiểu được nguyên tắc báo chí cung cấp 
những thông tin mà ban biên tập cho là độc giả cần biết và nên biết. Chính vì thế, 
chúng tôi cho rằng những thông tin về hoạt động chỉnh đốn ngôn ngữ ở nước ngoài 
mà báo chí Việt Nam đã đăng tải và chúng tôi sẽ trích dẫn lại sau đây chứng tỏ rằng 
phóng viên và ban biên tập đã ghi nhận được nhận thức của các nước có liên quan về 
sự cần thiết của một chính sách ngôn ngữ đối với quốc gia đang đề cập, như thể để 
nhắc nhở cho người sử dụng tiếng Việt hãy trông người mà ngẫm đến ta: 


“Chúng ta chẳng thể nói gì được về những cái to tát như mục tiêu quốc gia 
chẳng hạn, nếu như chuyện cỏn con như lập lại trật tự cho tiếng Nga còn 
chẳng làm được trò trống gì” (loury Vorotnikov, Tuổi trẻ Chủ nhật, số 9- 
2000, tr. 4). 
hoặc để cảnh báo về nguy cơ đe đọa sự tồn vong của nhiều ngôn ngữ: 

“.. khuynh hướng toàn cầu dẫn đến sự biến mắt của nhiều ngôn ngữ đã xảy ra 
liên tục từ hồi người châu Âu chinh phục châu Mỹ rồi lan rộng đến châu Phi, 
Thái Bình Dương và Úc. Khuynh hướng trên càng được kích thích vài thập 
niên qua do việc toàn cầu hóa cùng sự vươn lên của tiếng Anh, dùng như 
ngôn ngữ chính thức trong thương mại. Những “mã” văn hóa địa phương 


3ƒ 


theo đó cũng mất theo” (Daniel Nettle & Suzanne Romaine, ƒamishing 
Voices: The extinction oƒ the world s languages, TTCN. số 35-2000, tr. 11). 


hoặc đề thông tin về những biện pháp cụ thể của một quốc gia nhằm đối phó lại sự 
“xâm lăng” của tiếng Anh: 


“Tiếng Anh đang thâm nhập vào ngôn ngữ Ý một cách báo động và Quốc hội 
Ý đang chuẩn bị cuộc chiến chống sự xâm lăng của tiếng Anh, nhất là khi có 
đến hơn 4000 từ nước ngoài đã tìm đường lọt vào ấn bản mới nhất của tự điển 
Devoto-Oli. Có vô số từ tương đương tiếng Ý nhưng người ta cứ sính dùng 
tiếng Anh, ngay cả trong chính trường. Trong phiên họp mới đây của đảng 
Dân chủ cánh tả, người ta dùng cụm từ W⁄e care (chúng tôi chăm sóc) để đặt 
tên cho chương trình nghị sự, thay vì dùng tiếng Ý là C¡ preoccupiamo. Một 
thành viên Quốc hội đang soạn thảo dự luật cắm dùng tiếng nước ngoài trong 
tất cả tài liệu và tuyên bố chính thức và mức phạt vi phạm có thể 500 USD. 
Quốc hội Ý tiếp tục thất bại trong cuộc chiến chống sự xâm lăng của tiếng 
Anh suốt từ năm 1997 đến nay” (Sài Gòn Giải phóng, số 502-2000, tr.40). 


Và bên cạnh những thông tin về chuyện xứ người, báo chí còn đưa tin về 
chuyện khu vực có liên quan đến tiếng Việt với lòng tự hào dân tộc khi tiếng Việt 
được chọn để đặt tên các cơn bão trong khu vực: 


“Bắt đầu từ mùa bão năm 2000, các cơn bão mang tên tiếng Việt sẽ chính 
thức được sử dụng. Đó là Sao Mai, Lê-ki-ma, Ba Vì, Côn Sơn, Sơn Ca, Trả 
MI, Hạ Long, Vàm Cỏ, Sông Đà, Sao La. Đây là niềm vui và tự hào của 
chúng ta vì nó nâng cao được vị thế của khu vực nói chung và của Việt Nam 
nói riêng trên trường quốc tế” (Thanh Quỳ, Nhân dân Chủ nhát, số 17-2000, 
tr.5). 


Tóm lại, những dòng tin trên cũng đủ nói lên rằng về mặt nhận thức, ít nhiều gì 
giới báo chí Việt Nam đã biết được mối đe dọa toàn cầu của tiếng Anh đối với các 
ngôn ngữ khác, cũng như hiện nay trên thế giới nhiều nước đang có những nỗ lực 
nhằm ngăn chặn mối đe dọa đó, bằng các biện pháp chỉnh đốn ngôn ngữ nhằm đem 
lại sự trong sáng của tiếng mẹ đẻ của họt), Thế mà việc sử dụng tiếng Việt hiện nay 
trên báo chí đang rơi vào tình trạng báo động về nhiều mặt như đã trình bày ở 
Chương một. Điều đó có thể có nhiều cách giải thích: hoặc là giữa nhận thức và hành 
động luôn luôn có một khoảng cách, thậm chí đôi khi trái ngược nhau, hoặc là nhận 


f) Có thể điểm qua vài mầu tin loại này trên một số báo: Thanh niên ngày 15/2/2001 có tin “Người 
Đức tuyên chiến với tiếng Anh”, và đề “chống lại sự xâm lăng của các danh từ, tính từ, động từ tiếng 
Anh vào kho tàng ngôn ngữ của họ, một đạo luật nhằm tẩy uế ngôn ngữ vừa được đệ trình đã nhận 
được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các học giả cũng như các chính khách”, và dự kiến sẽ phạt thật nặng 
những ai sử dụng thứ ngôn ngữ pha tạp này (bastardised tongue). Thanh niên, ngày 22/10/2002 đưa 
tin “Romania: Luật mới về sử dụng tiếng Anh” (trang 16) theo đó “ “tất cả các từ tiếng Anh tại các cuộc 
hội họp công cộng, các chương trình truyền hình... phải có phần dịch nghĩa tiếng Romania đi kèm” 
Mới đây, báo Thanh niên sô 294 ngày 20/10/2006 (trang 13) đưa tin Malaysia nói không với tiếng 
Anh, theo đó, “các nhà lập pháp và quan chức Malaysia có thê bi phạt tiền nếu cứ sử dụng tiếng Anh 
trong Quốc hội và các hoạt động khác của chính phủ”. 


38 


thức về “chuyện người” thì luôn dễ hơn nhận thức về “chuyện nhà”. Tuy nhiên, dù là 
cách giải thích nào đi nữa, có một thực tế không thể phủ nhận là trong hoạt động lời 
nói, mỗi chủ thê trong xã hội vừa là tác giả vừa là nạn nhân của tình trạng vô chính 
phủ như hiện nay, nhất là trong việc sử dụng từ ngữ nước ngoài xen vào các loại văn 
bản tiếng Việt”), 


1.3. Nhận thức của giới chuyên môn 


Có thể nói nhận thức về những vấn đề chuyên sâu của một xã hội được thể 
hiện qua nhận thức của giới chuyên môn của xã hội đó, vì họ tiêu biểu cho đỉnh cao 
của trí tuệ của cộng đồng. Vì thế, nhận thức về sự cần thiết của việc g1ữ gìn sự trong 
sáng của tiếng Việt được thể hiện qua quan điểm của các nhà ngôn ngữ học Việt 
Nam. Sở dĩ phải nêu vấn đề này ra là vì không phải vấn đề giữ gìn sự trong sáng của 
một ngôn ngữ luôn luôn được mọi người thống nhất. Thật vậy, một số nhà nghiên 
cứu ngôn ngữ, nhất là ở Anh và Mỹ, lên án những người quan tâm đến việc giữ gìn 
sự trong sáng của tiếng mẹ đẻ của họ là những kẻ thanh lọc ngôn ngữ (puriste), luôn 
bị ám ảnh bởi một sự đe dọa từ bên ngoài: 


“Những lập luận của các nhà thanh lọc ngôn ngữ trong việc bảo vệ tiếng Pháp 
được xây dựng dựa trên ý tưởng về cái thần của tiếng Pháp, về sự trong sáng 
của nó (...). Nói về tình trạng thanh khiết của tiếng Pháp chẳng qua chỉ là 
nuối tiếc về khu vườn địa đàng trước khi Adam ăn trái cấm; nó chỉ tồn tại 
trong ảo tưởng mà thôi” (Dewaele J.M., 1999, tr.227). 


Và như đê phản biện cho khuynh hướng thanh lọc ngôn ngữ, một sô tác giả 
còn chứng minh răng việc vay mượn từ ngữ và sáng tạo từ mới là quy luật tiên hóa 
của ngôn ngữ, chăng những không nên hoang mang mà còn phải vui vẻ đón nhận: 


“ngôn ngữ của giới trẻ đầy rẫy những từ mới và từ vay mượn, nó thê hiện sức 
sống mãnh liệt trên phương diện hình thái, cú pháp và từ vựng; và năng lực tự 
làm mới mình được xem như là dấu hiệu của sự ưu việt hơn là nhược điểm” 
(Fouyer K. & Dewaele J.M., 1999, 77-84). 


Thật ra, nếu xét toàn cục thì những phê phán trên đây của giới nghiên cứu 
Anh —- Mỹ đối với các nhà “thanh lọc ngôn ngữ” Pháp không phải là vô tư và khách 
quan. Hiện nay tiếng Anh đang ở vào thời kì “cực thịnh” và nó không còn đối thủ 
cạnh tranh, nên không có nhu cầu tự vệ, nên phê phán các dân tộc khác chủ trương 
áp dụng các biện pháp “bảo hộ” ngôn ngữ dân tộc mình có nghĩa là yêu cầu họ tham 
dự vào một cuộc cạnh tranh không cân sức mà phần thắng chắc chắn là thuộc về 
ngôn ngữ của cộng đồng có nền kinh tế, khoa học kĩ thuật chi phối cả thế giới. Vì 


#) Cũng báo Thanh niên ngày 20/10/2006, mục Văn hoá - Nghệ thuật (trang 15) trong tin Học sử trên 
đường phố có sử dụng 3 từ “banner” không có bất cứ hình thức siêu ngôn ngữ nào đi kèm để giải 
thích ngữ nghĩa của từ hoặc lí do sử dụng, như thể đó là một từ được mặc nhiên thưa nhận trong tiếng 
Việt, như trong đoạn “...người đi đường đã khá bắt ngờ khi thấy đồng loạt trên những trụ điện san sát 
là HH banner in ấn khá bắt mắt, tóm tắt tiểu sử của các liệt nữ, anh thư từ thời huyền sử mở 
nước.. 


39 


thế, chúng tôi cho rằng quan điểm “cạnh tranh tự do” trên đây không phải là quan 
điểm tiêu biểu cho toàn thế giới, mà chỉ đại điện cho một số quốc gia sử dụng tiếng 
Anh đang chiếm ưu thế trên địa cầu. 


Nhận xét này hoàn toàn phù hợp với quan điểm của giới chuyên môn Việt 
Nam về vấn đề này. Lý Toàn Thắng khẳng định: 


“Ngôn ngữ là một nhân tố hợp thành hết sức quan trọng để nhận diện dân tộc 
Việt Nam, để tạo nên bản sắc văn hóa dân tộc... Chúng ta phải có ý thức và 
trách nhiệm bảo vệ và phát triển sự trong sáng và giàu đẹp ấy, không cho 
phép bất kì một sự lạm dụng từ ngữ nước ngoài nào một khi tiếng Việt có 
những từ ngữ tương ứng, thay thế được” (1999, tr.26). 


Đỗ Hữu Châu còn đi xa hơn khi vạch ra những công việc cụ thể cho hoạt động 
chỉnh đốn ngôn ngữ: 


“Việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt không chỉ hướng vào việc phê 
phán, đánh giá những hiện tượng sử dụng tiếng Việt không chuẩn mực, 
không trong sáng mà còn phải nghiên cứu để có những kiến nghị về việc sử 
dụng tiếng địa phương, vấn đề vay mượn tiếng nước ngoài, vấn đề đặt thuật 
ngữ mới cho tiếng Việt, vấn đề giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường, v.v.” 
(2000, tr. l). 


Tất cả những công việc ấy được được thể chế hóa bằng môt chính sách ngôn 
ngữ, được các cơ quan có thâm quyền ban hành. Nguyễn Văn Khang giải thích mối 
quan hệ giữa hoạt động chuẩn hóa ngôn ngữ và chính sách ngôn ngữ như sau: 


“Chuẩn hóa là một trong những nội dung cụ thê của chính sách ngôn ngữ. (...) 
Nếu như coi chính sách ngôn ngữ là “sự xác định những lựa chọn cơ bản về 
mối quan hệ giữa ngôn ngữ và xã hội' thì kế hoạch hóa ngôn ngữ là “sự thực 
hiện chính sách đó' mà “chuẩn hóa là một công việc chính” (Nguyễn Văn 
Khang, 2000a, tr.46). 


2. CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY VÈ CHÍNH SÁCH NGÔN NGỮ 


Nếu nhận thức của xã hội thể hiện ý chí tập thể thì các chủ trương chính sách, 
các quy định và văn bản pháp quy là những biện pháp hành động nhằm hiện thực hóa 
ý chí đó. Từ ngày đất nước thống nhất đến nay đã có những hoạt động chuẩn hóa thể 
hiện qua việc ban hành các bản quy định hoặc các điều luật. 


2.1. “Quy định về chính tả tiếng Việt và về thuật ngữ tiếng Việt” 


Quy định về chính tả tiếng Việt và về thuật ngữ tiếng V¡ệt được Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục ban hành ngày 5 tháng 3 năm 1984, dựa trên cơ sở của Quyết định của Hội 
đông chuẩn hóa chính tả và Hội đông chuẩn hóa thuật ngữ kí ngày I tháng 7 năm 
1983. Là văn bản pháp quy của một bộ, Quy định nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách 


40 


giáo dục theo tinh thần của Nghị quyết 14/NQ/TW của Bộ Chính trị Ban Chấp hành 
trung ương Đảng ban hành ngày 11/1/1979. Vì thế, về mặt pháp lí, Quy định chỉ có 
giá trị trong ngành giáo dục. Tuy nhiên, trên thực tế Quy định có ảnh hưởng trong 
toàn xã hội, do tầm quan trọng của cuộc cải cách giáo dục do Bộ Chính trị chỉ đạo, 
và nhất là đây là lần đầu tiên từ ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 
năm 1945 ta mới xây dựng được một văn bản pháp quy chỉ tiết do một tập thể 
chuyên gia hàng đầu của cả nước biên soạn. 


Như tên gọi, quy định này đề cập đến hai lĩnh vực: chính tả tiếng Việt và 
thuật ngữ tiếng Việt. 


Trong phần Quy định về chính tả tiếng Việt, văn kiện đề cập đến hai trường 
hợp: trường hợp của những từ mà chuẩn chính tả hiện nay chưa rõ và trường hợp 
của những /ên riêng không phải tiếng Việt. 

- đối với những từ mà chuẩn chính tả hiện nay chưa rõ: quy định đã chỉ rõ là 
giải pháp cần được cân nhắc cho thích hợp với các trường hợp khác nhau, có 
thể dựa trên tiêu chí về phát âm hay tiêu chí về từ nguyên. Đối với những từ 
mà chuẩn chính tả đã được xác định thì dùng tiêu chí thói quen phát âm của 
đa số người trong xã hội, mặc dù thói quen này khác với từ nguyên (như 
trường hợp chỏng gọng thay vì chồng gọng: đại bàng thay vì đại bằng). Còn 
đối với những từ mà việc phát âm chưa thành một thói quen nhất định thì áp 
dụng tiêu chí từ nguyên (như trường hợp /rí mạng). Trường hợp hai hình thức 
chính tả tồn tại song song mà chưa xác định được một chuẩn duy nhất thì quy 
định chỉ ra rằng có thê chấp nhận tạm thời cả hai hình thức ấy (như trường 
hợp eo sèo/eo xèo; sứ mạng/sứ mệnh). 


- Đối với những iên riêng không phải tiếng Việt, văn kiện đưa ra quy định 
giữ nguyên dạng chữ viết như trong nguyên văn tiếng nước ngoài (Trung tâm 
biên soạn..., 1984, tr.9). 

Trong phần uy định về thuật ngữ tiếng Việt, công việc chuẩn hóa thuật ngữ 
khoa học và kĩ thuật được đánh giá là cấp thiết: 

“chuẩn hóa và thống nhất thuật ngữ tiếng Việt nói chung, và đặc biệt thuật 
ngữ của các chuyên ngành khoa học, kĩ thuật là một công việc rất quan trọng 
và có tính chất cấp thiết.” (Trung tâm..., 1984, tr. 12). 
và tập trung chủ yếu vào vấn đề chính tả của những thuật ngữ được cấu tạo bằng chất 
liệu và theo quy tắc của một số ngôn ngữ cô điển và hiện đại phương Tây. 

Quy định về thuật ngữ tiếng Việt nêu ra hai nguyên tắc chung cho việc chuẩn 
hóa: nguyên tắc thứ nhất là coi trọng ba tiêu chí về tính dân tộc, tính khoa học và 
tính đại chúng trong việc xác định chuẩn từ ngữ; nguyên tắc thứ hai là 

“đối với những thuật ngữ đã được dùng phô biến trong các tiếng nước ngoài 
thì nói chung nên dùng một hình thức đã thành quen thuộc trong phạm vi 


4I 


quốc tế, (...) không nên lấy yêu cầu đồng hóa theo ngữ âm và chữ viết tiếng 
Việt làm tiêu chí chỉ đạo” (Trung tâm..., 1984, tr. 13). 


Tóm lại, văn kiện trên chí chú ý đến việc hướng dẫn sử dụng chính tả tiếng 
Việt, chính tả của các thuật ngữ khoa học kĩ thuật dụ nhập từ nước ngoài và chính tả 
của những tên riêng nước ngoài với mục đích chuẩn hóa việc sử dụng, mà không hề 
đề cập đến những vấn đề liên quan đến việc sử dụng từ ngữ nước ngoài không phải là 
thuật ngữ khoa học và tên riêng. Điều này có thể được giải thích là vào thời điểm ban 
hành các Quy định, việc sử dụng từ ngữ nước ngoài không phải là thuật ngữ khoa 
học kĩ thuật và tên riêng chưa trở thành một hiện tượng gây lo ngại trong dư luận như 
hiện nay. 


2.2. Luật báo chí 


Trong Luật Báo chí được Quốc hội khóa VIII thông qua ngày 28/12/1989 có 
những quy định về Nhiệm vụ và quyên hạn của báo chí như sau (Điều 6 Chương 3): 


*J- Thông tin trung thực và mọi mặt của tình hình đất nước và thế ĐIỚI; 


2- Tuyên truyền, phô biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước, thành tựu văn hoá, khoa học, kĩ thuật trong nước và thế 
giới theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; góp phần nâng cao kiến 
thức, đáp ứng nhu cầu văn hoá lành mạnh của nhân dân, bảo vệ truyền thống 
tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng 
cường khối đoàn kết toàn dân, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 


3- Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; làm diễn đàn thực hiện quyên tự do 
ngôn luận của nhân dân; 


4- Phát hiện, biểu dương gương tốt, nhân tô mới; đấu tranh chống các hành vi 
vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực xã hội khác; 


5- Mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước và các dân tộc, tham gia vào 
sự nghiệp của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiễn 
bộ xã hội”. 

Nhận thức được tầm quan trọng về việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, 
Quốc hội khóa X đã bố sung một mục trong điều khoản Nhiệm vụ và quyên hạn của 
báo chí (ban hành ngày 12/6/1999, và có hiệu lực kế từ ngày 1/9/1999) để nói về 
nhiệm vụ của báo chí đối với tiếng Việt: 

“5- Góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, tiếng các dân tộc thiêu số 
Việt Nam; 


6- Mở rộng sự hiệu biệt lân nhau giữa các nước và các dân tộc, tham gia vào 
sự nghiệp của nhân dân thê giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ vả tiên 
bộ xã hội.” 


42 


(Luật sửa đổi, bổ Sung một số điểu của luật báo chí số 12/ 1999/QHI10 được 
Quốc hội khóa X, kì họp thứ 5 ngày 12 tháng 6 năm 1999 thông qua). 


Tuy nhiên, bộ luật này cũng chỉ dừng lại ở việc nêu lên nguyên tắc chung mà 
không có những quy định nhằm cụ thể hóa thế nào là giữ gìn sự trong sáng của tiếng 
Việt, cũng như không có những hướng dẫn chế tài đối với những trường hợp phạm 
luật. Vì thế, khả năng áp dụng của điều khoản này không cao, dẫn đến tình trạng luật 
pháp không được thực thi. 


2.3. “Quy định tạm thời về viết hoa trong văn bản của chính phủ và văn phòng 
chính phú ” (1998) 


Đây là văn bản được Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh 
Giao ban hành ngày 22 tháng 12 năm 1998 nhằm “bảo đảm sự thống nhất về viết hoa 
trong văn bản của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ”. Mặc dù văn bản này mang 
tính chất nội bộ “để đáp ứng yêu cần công tác của Chính phủ và Văn phòng Chính 
phủ (giải pháp tình thế)”, nhưng ta không thể phủ nhận tầm quan trọng của nó, do 
phạm vi áp dụng của văn bản là cả bộ máy nhà nước, cũng như do việc nó đã được 
hoàn thiện với sự đóng góp ý kiến của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng 
Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước và Viện Ngôn ngữ học thuộc Trung tâm Khoa 
học xã hội và Nhân văn Quốc gia. 


Như tên gọi của nó, “Quy định...” tự đặt ra giới hạn ở việc hướng dẫn cách 
viết hoa trong các văn bản của Chính phủ, nhưng đã gián tiếp đề cập đến nhiều vấn 
đề liên quan đến chính tả tiếng Việt, như cách viết một số địa danh trong nước, việc 
phiên âm các danh từ riêng... 


2.4. Dự thảo “Quy định phiên chuyển từ ngữ nước ngoài sang tiếng Việt” 


Ngày 12/11/1999, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Viện Ngôn ngữ học thuộc 
Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia đã tổ chức hội thảo về bản dự thảo 
“Quy định phiên chuyển từ ngữ nước ngoài sang tiếng Việt”. Tên gọi của Quy định 
cho phép ta nghĩ rằng đối tượng của văn bản này bao gồm cả từ ngữ ngữ văn (theo 
cách gọi của Nguyễn Văn Khang) và tên riêng. Tuy nhiên, rất tiếc là cho đến nay 
(9/2006), các tài liệu về cuộc hội thảo này không được công bồ rộng rãi, nên chúng 
tôi không có điều kiện tham khảo. Nhưng ít ra chúng tôi có thể khẳng định được một 
điều: đó là cơ quan quyền lực cao nhất của quốc gia đã bắt đầu quan tâm một cách cụ 
thể đến tình hình sử dụng tiếng Việt như hiện nay. 


3. HIỆU QUÁ CỦA CHÍNH SÁCH NGÔN NGỮ ĐÃ ÁP DỤNG 

3.1. Có thể nói, nhận thức của xã hội, của giới chuyên môn và của chính quyền có 
một sự đồng thuận cao về ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, khiến mọi 
người có quyền nghĩ rằng “sức khỏe” của tiếng Việt được chăm sóc chu đáo. Thế 
mà, như đã trình bày ở phần trên, tình hình sử dụng tiếng Việt dường như ngày càng 


43 


xâu đi, đến nỗi có lúc đồng chí Phạm Văn Đồng phải phân vân trong việc chọn lựa 
biện pháp hành động. Thật vậy, nếu năm 1979 quyết tâm của ông được thể hiện dứt 
khoát trong lời phát biểu tại hội nghị Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt về mặt từ 
ngữ: 
“khi đối tượng là ngôn ngữ, thì nói đến phương pháp là nói đến một cái gì 
chẵng phải đơn giản bởi vì nó là một hiện tượng sống. (...) Không phải vì tất 
cả các phức tạp ấy trong sự biến đổi của ngôn ngữ mà rồi cứ để cho nó trôi 
theo diễn biến tự phát. (...) Chúng ta là những người không phải chỉ giải thích 
thế giới, mà còn phải cải tạo thế giới, phải xây dựng thế giới mới” (Phạm Văn 
Đồng, 1979, tr.34). 


thì hai mươi năm sau, ông tỏ ra bê tắc: 


“giữa sự cảm thông để cho ngôn ngữ cứ tùy tiện, cứ lạm dụng tiếng nước 
ngoài như vậy, với việc đòi hỏi tôn trọng cao tính nguyên tắc nhất quán, 
chuẩn mực của tiếng nói dân tộc, ta lựa chọn cách nào?” (Lý Toàn Thắng, 
2000, tr.16), 


như thê niêm tin của ông đã bị sói mòn bởi làn sóng du nhập từ ngữ nước ngoài một 
cách tự phát như hiện nay, cũng như sự thiêu hiệu quả của các chủ trương và biện 
pháp đã đê ra. 


Đỗ Hữu Châu xác nhận sự du nhập từ ngữ nước ngoài vào tiếng Việt một 
cách tự phát là có thật, và vô hình trung nhìn nhận sự thiếu hiệu quả của các biện 
pháp chỉnh đốn ngôn ngữ đã tiến hành: 


“Xem ra cái mốt dùng chen từ ngữ ngoại lai trong câu văn tiếng Việt một thời 
bị phê phán kịch liệt nay đã “tái xuất giang hồ' trên báo chí” (2000, tr.3). 


Thật ra, không phải “cái mốt” này chỉ xuất hiện trên báo chí: người ta còn tìm 
thấy nó hiện diện ở khắp nơi, trên biên hiệu, trong sách vở, giáo trình, trên cửa miệng 
nhất là của giới thanh thiếu niên... Trên các kênh truyền hình trong cả nước, các biên 
tập viên và xướng ngôn viên thi nhau thể hiện khả năng ngoại ngữ của mình với 
nhiều từ ngữ du nhập từ nước ngoài như eo-bưm, em-xi, để-mô, boi-ben, gơn-ben, 
lai-sâu... Và như thê bấy nhiêu đó chưa đủ, mỗi tuần kênh truyền hình trung ương 
(được các kênh địa phương phát lại) còn dành hắn một số buôi cho kênh ca nhạc 
MTV của Mỹ để truyền bá thị hiểu và lối sống phương Tây. Có thể đó là do sự vô ý 
của những người có trách nhiệm về phía Việt Nam, nhưng chắc chắn đó không hề 
nằm ngoài kế hoạch bành trướng văn hóa và ngôn ngữ của Hoa Kỳ. Tệ hại hơn, cái 
bóng ma ấy còn len lỏi vào tận Quốc hội, như nhận xét sau đây của một độc giả: 

“Việc bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt có lẽ phải bắt đầu từ các... văn bản 
Luật. Nhưng đáng tiếc là chính các nhà làm luật cũng chưa gương mẫu. Trên 
diễn đàn Quốc hội gần đây, khi thảo luận về Luật Thương mại, các đại biểu 
Quốc hội đã thắc mắc là tại sao lại đưa thuật ngữ lạ hoắc “dịch vụ logIstic” 


44 


vào luật. Từ này chưa thông dụng, trong khi có thể dịch ra tiếng Việt tương 
đương là địch vụ hậu cần thương mại (vận chuyên, bao gói, làm thủ tục hải 
quan, lưu kho...). Ý kiến này cũng chắng được tiếp thu.”9) 


Thoạt nhìn, đường như có một nghịch lí: sự trong sáng của tiếng Việt càng 
được quan tâm thì dường như tiếng Việt càng trở nên rỗi rắm hơn, hỗn độn hơn. Thật 
ra, vân đề ở chỗ là nhận thức được việc cần thiết phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng 
Việt là một điều kiện cần nhưng chưa đủ, mà cần phải có hành động kịp thời, chủ 
động và thích hợp, nhất là khi tình hình kinh tế — xã hội có những chuyền biến mạnh 
mẽ như hiện nay. 


3.2. Nguyên nhân 


Rất nhiều nhà nghiên cứu Việt Nam chỉ nhìn thấy những nguyên nhân ở khâu 
tổ chức thực hiện, mà không thấy trách nhiệm của giới nghiên cứu, nghĩa là những 
nguyên nhân mang tính khoa học luận. Theo chúng tôi, trước tiên phải kế đến trách 
nhiệm của giới khoa học. Chưa từng có công trình nào phân định thế nào mới gọi là 
lạm dụng, là tràn lan, là tùy tiện trong việc sử dụng từ ngữ nước ngoài, vì thế dẫn đến 
tình trạng các nhà nghiên cứu, các cơ quan báo chí... một mặt cứ phê bình hiện tượng 
trên, một mặt lại cứ thản nhiên sử dụng bừa bãi, như thể chỉ có người khác mới đáng 
phê phán. Chính vì thế, nhiệm vụ của các cơ quan chỉnh đốn ngôn ngữ là chẳng 
những phải duy trì và đây mạnh hoạt động chuẩn hóa chính tả và thuật ngữ trên mọi 
lĩnh vực (cấp nhà nước) mà còn phải thành lập hội đồng nghiên cứu và chuẩn nhận ứ 
ngữ mới (bao gồm việc hợp thức hóa từ ngữ nước ngoài và thuật ngữ chuyên ngành) 
như các nước tiên tiễn trên thế giới đã và đang làm. 

Trong số những ý kiến đề cập đến khía cạnh tô chức thực hiện kém hiệu quả 
của các chính sách ngôn ngữ của nước ta, chúng tôi nhận thấy mấy nhận xét nổi bật 
sau đây: theo Đỗ Hữu Châu, nguyên nhân của tình trạng trên là do thiếu một cơ quan 
có thầm quyền trong việc chỉnh đốn ngôn ngữ: 


(...) trong khi trung ương không có một bộ phận chuyên lo vấn đề “thuật ngữ 
mới”, thế là những người cầm bút (...) “mạnh ai nấy tạo ra” cách diễn đạt 
mới, thuật ngữ, tên gọi mới. v.v. Lắm khi người viết không sáng tạo ra kịp 
những từ ngữ mới bằng các yếu tố Việt Nam, vậy thì sẵn tiếng Hán đó, sẵn 
tiếng nước ngoài đó — mà có dùng tiếng nước ngoài thì hiện nay đã khá nhiều 
người Việt Nam có thể phát âm được, đọc được do sự phổ biến nghiên cứu 
của ngoại ngữ - người viết cứ thế mà dùng” (Đỗ Hữu Châu, 2000, tr.6). 


cũng như là thiếu sự chỉ đạo trong công tác chuẩn hóa trên cả hai phương diện chính 
tả và thuật ngữ trong thời kì mở cửa toàn diện được tiến hành từ 1986 đến nay: 
“Trước hết là sự buông lỏng chỉ đạo việc chuẩn mực hóa tiếng Việt trong 


hoạt động sáng tạo ra những đơn vị mới làm giàu cho tiếng Việt (...). Điều 


0) Nguyễn Minh, “Bàn về câu chữ trong Luật”, Văn hóa & TÌ hề thao, sô 75, 24/6/2006, tr.40. 


45 


đáng tiếc là Việt Nam ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đã có kinh 
nghiệm điều khiển vận động sáng tạo ra những cái mới cho ngôn ngữ trong 
nhiều năm. Kinh nghiệm này dường như bị quên lãng gần hai chục năm. 
Chính vì vậy sự lạm dụng nhu cầu sáng tạo ra cái mới là nhược điểm nỗi bật 
của tiếng Việt hiện nay. Lạm dụng các yếu tố vay mượn, lạm dụng các lối đặt 
tên tắt, lạm dụng cách viết tắt” (Đỗ Hữu Châu, 2000, tr.7). 

Đinh Văn Đức khi bàn về việc xử lí tên riêng nước ngoài đã có những đánh giá 
tương tự, nhưng ông còn đi xa hơn khi nhìn thấy trách nhiệm của các nhà nghiên 
cứu, nhưng tiếc là ông chỉ quan tâm đến việc thê hiện bằng chữ viết mảng từ vựng 
được dùng để chỉ tên riêng, nói như Josette Rey-Debove, đó là mảng “không thuộc 
về mã của một ngôn ngữ, mà là một loại mã khác” (1978, tr.270): 


“Việc buông lỏng sự quản lí nhà nước trong nhiều năm, sự thiếu trách nhiệm 
của giới ngôn ngữ học trong việc đề xuất các giải pháp để tiến tới thống nhất 
các nguyên tắc phiên chuyền, thói quen thờ ơ của xã hội, đã góp phần không 
nhỏ vào việc chậm xây dựng các nguyên tắc và chuẩn mực cho sự phiên 
chuyền” (2000, tr.72). 


Cũng cần phải nói thêm rằng trong Quyết nghị của Hội đông chuẩn hóa chính 
tả và Hội đồng chuẩn hóa thuật ngữ được biên soạn năm 1983 để trình Bộ Giáo dục 
và Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam, có đề nghị hai cơ quan cấp bộ này kiến nghị 
với Hội đồng Bộ trưởng “sớm thành lập Hội đồng chuẩn hóa tiếng Việt cấp nhà 
nước” (mục 3 phần III) để việc chỉnh đốn ngôn ngữ được tiến hành đồng bộ trong 
toàn xã hội, như thế mới đạt hiểu quả cao nhất. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà đề 
nghị ấy không được thực hiện. Rõ ràng đây là điều đáng tiếc vì công sức và trí tuệ 
của một tập thể khoa học đã bỏ ra để nghiên cứu về một hiện tượng văn hóa xã hội 
nhưng không được tận dụng đúng mức. 


46 


Chương bốn 


Phương pháp nghiên cứu 


Như đã trình bày ở phần trên, các Quy định về chính tả tiếng Việt và về thuật 
ngữ tiếng Việt (1984) không hề đề cập đến những vấn đề liên quan đến việc sử dụng 
từ ngữ nước ngoài không phải là thuật ngữ khoa học và tên riêng. Điều này có thể 
được giải thích là vào thời điểm ban hành các uy định, việc sử dụng từ ngữ nước 
ngoài không phải là thuật ngữ khoa học kĩ thuật và tên riêng chưa trở thành một hiện 
tượng xã hội gây lo ngại trong dư luận như hiện nay. Điều đó nói lên sự cần thiết 
phải có những hoạt động bổ sung vào các Quy định nói trên, và do đó phải có những 
nghiên cứu để các nhà quy hoạch ngôn ngữ tham khảo. 


Công trình nghiên cứu của Vương Toàn ra đời sau đó 8 năm, trong bối cảnh 
đất nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong việc mở cửa giao lưu với bên 
ngoài, nhưng cũng cho thấy là chưa có một sức ép từ dư luận xã hội về việc dùng xen 
từ ngữ nước ngoài, như thể mọi quyết định của người cầm bút liên quan đến việc sử 
dụng này đều đúng, hoặc không đáng để phê bình. Tuy nhiên, điều này cũng không 
khó giải thích: mặc dù tác giả không tuyên bố hiển ngôn, nhưng chúng ta cũng có thê 
biết được là tác giả đặt trọng tâm nghiên cứu vào mảng từ vựng của những năm giữa 
thế kỉ 20, do đã chọn phần lớn ngữ liệu phân tích xuất hiện trong giai đoạn này, và 
đặc biệt là đa số ngữ liệu ấy lại là các tác phẩm văn học của Nam Cao, Nguyên Công 
Hoan, Nguyên Hồng, Vũ Trọng Phụng..., một loại hình văn bản sử dụng thứ ngôn 
ngữ được xem là lí tưởng, vì thế không gần với ngôn ngữ đời thường. 

Công trình này không áp dụng cách chọn lựa ngữ liệu phân tích ấy, mà sẽ cố 
gắng tiếp cận với ngôn ngữ đời thường trong khả năng có thể được. Đó là xây dựng 
ngữ liệu từ báo chí, và chúng tôi sẽ mô tả kĩ hơn cách thức tiến hành trong những 
trang sắp tới. 


1. MỤC TIỂU NGHIÊN CỨU 


Nói một cách tổng quát, nghiên cứu khoa học có hai loại chính: nghiên cứu lí 
thuyết và nghiên cứu ứng dụng?'. Nếu nghiên cứu lí thuyết có mục đích “sản sinh” ra 


É) Ngày nay, trong lĩnh vực khoa học xã hội, giới nghiên cứu không còn thống nhất ý kiến với thuật 
ngữ lẫn nội dung của phương pháp nghiên cứu ứng dụng nữa, vì từ ứng dụng bao hàm nghĩa chỉ sử 
dụng những gì có sẵn để áp dụng vào một tình huống nào đó mà thôi. Họ xây dựng một phương pháp 
nghiên cứu mới, được gọi là nghiên cứu hành động (A: action-research; P: recherche-action), và đã 
đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. Chúng tôi sẽ trở lại vẫn đề này trong một dịp khác. 


47 


kiến thức mới, thì nghiên cứu ứng dụng nhằm áp dụng những lí thuyết mới để cải tạo 
thế giới. Nói như thế không có nghĩa là cho rằng những người nghiên cứu lí thuyết là 
xa rời thực tế, là duy tâm, là phi mác xít, mà chăng qua đó là sự phân công lao động 
trí óc, bởi vì sức người có hạn, không thể quán xuyến mọi chuyện. Hơn nữa, mỗi loại 
hình nghiên cứu có những yêu cầu về phương pháp luận riêng, những điều kiện tiến 
hành riêng, những công cụ riêng, không thể ghép chung với nhau được. Công trình 
này không có tham vọng làm thay cho những nhà nghiên cứu ứng dụng, mà chỉ giới 
hạn trong phạm vi nghiên cứu lí thuyết. 


Trong lĩnh vực ngôn ngữ học, nghiên cứu lí thuyết cũng có hai hướng: hướng 
nghiên cứu nội tại (immanentisme) theo kiểu Saussure, và hướng nghiên cứu các 
hoạt động ngôn ngữ gắn liền với bối cảnh xã hội, như ngôn ngữ học xã hội chủ 
trương. Cả hai hướng nghiên cứu này đều nhằm tạo ra kiến thức khoa học mới”, 
Công trình này không chọn hướng thứ nhất, nghĩa là mô tả sự biến đổi trên khía cạnh 
ngữ âm, ngữ nghĩa, hình thái — cú pháp và chính tả của những từ ngữ nước ngoải sau 
khi đã hội nhập vào tiếng Việt, mà theo cách tiếp cận ngôn ngữ học xã hội, nghĩa là 
khảo sát những điều kiện ngôn ngữ học xã hội” của việc sử dụng từ ngữ nước 
ngoài trên báo chí, nhằm mục địch đi tìm lời giải đáp cho các câu hỏi tại sao: 


— tại sao từ mười năm trở lại đây hiện tượng dùng xen tiếng nước ngoài (không phải 
tên riêng và thuật ngữ khoa học kĩ thuật) trên báo chí Việt Nam lại xuất hiện ồ ạt? 


- tại sao báo chí lại hay sử dụng từ ngữ nước ngoài ngay cả trong trường hợp tiếng 
Việt đã có từ ngữ tương ứng đề diễn đạt? 


— tại sao trên báo chí lại có hiện tượng thay đổi chính tả của những từ ngữ nước 
ngoài đã được Việt hóa, theo hướng trở về với nguyên dạng? 


— tại sao chính tả của những từ ngữ có gôc nước ngoài rât khác nhau giữa các ân bản 
phẩm? Sự khác biệt này chỉ là ngẫu nhiên hay ấn chứa những nhận thức xâu xa? 


— V.V... 


Trả lời được những câu hỏi ấy sẽ mang đến cho những người có trách nhiệm 
những cơ sở để xây dựng kế hoạch hành động, dù biết rằng loại câu hỏi này không 
phải lúc nào cũng dễ trả lời, thậm chí ngay khi đã trả lời được, cũng không dễ thuyết 
phục những người có trách nhiệm. Đó là điều mà người ta thường gặp trong lĩnh vực 
khoa học xã hội và nhân văn, lĩnh vực mà ai cũng có thể nghĩ là mình rất thông thạo, 
do mỗi người trong chúng ta đều có ít nhiều trải nghiệm về nó, và đều có thể cho ý 


#) Cũng cần phải nói thêm rằng giới nghiên cứu phương Tây phân biệt hai loại kiến thức: kiến thức 
khoa học, là những kiến thức đã được kiểm chứng bằng phương pháp khoa học, và kiến thức tiền khoa 
học (có tài liệu còn gọi là kiến thức phi khoa học), chăng hạn như kinh nghiệm dân gian hoặc những 
cảm nhận chưa được kiểm chứng. 

'' Nghĩa là chúng tôi chỉ xem xét một về của lí thuyết ngôn ngữ học xã hội: sự tác động của thực tế 
khách quan lên ngôn ngữ. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi phủ nhận sự tác động ngược trở lại của 
ngôn ngữ lên thực tế khách quan. Nhưng vì nguyên tắc chủ đạo của nghiên cứu khoa học là ong một 
công trình nghiên cứu, chỉ giải quyết một ván đề chuyên biệt và chỉ một mà thôi, nên chúng tôi đành 
để lại về thứ hai nói trên. 


48 


kiến phê bình nhận xét, theo cái cách mà Lê-nin gọi là chủ nghĩa kinh nghiệm phê 
phán (empirico-criticisme). Ở đây, thiết nghĩ cũng cần nhắc lại lời xác nhận của L..-]. 
Calvet nhân dịp ông trả lời phỏng vấn tạp chí $ciences Iĩumaines về vai trò của ngôn 
ngữ học xã hội trước sự biến mất của khoảng 3000 ngôn ngữ từ nay đến cuối thế kỉ 
21: “Ngôn ngữ học xã hội chỉ có thể cố găng tìm hiểu tiến trình này và mô tả nó. 
Phần còn lại là công việc của người sử dụng và của các nhà hoạch định chính sách 
ngôn ngữ, trong đó người sử dụng sẽ quyết định việc bảo tồn ngôn ngữ của mình, 
còn nhà hoạch định chính sách ngôn ngữ sẽ can thiệp theo nguyên tắc ngôn ngữ phục 
vụ con người chứ không phải ngược lại” (2005, tr.37). 


Việc chọn lựa mục tiêu nghiên cứu này vừa xuât phát từ yêu câu của thực tê 
vừa là kêt quả của nhận thức vê phương pháp luận: 


— Về yêu cầu của thực tế: xã hội đang cần lời giải thích về nguyên nhân của hiện 
tượng sử dụng tràn lan từ ngữ nước ngoài, trong khi từ trước đến nay chỉ có những 
nghiên cứu về quá trình biến đổi từ / ngữ nước ngoài sang từ ngữ vay mượn đã 
được Việt hóa, hoặc chỉ có những kiến thức /iển khoa học về hiện tượng này. 


— Về phương pháp luận nghiên cứu: khái niệm từ vay mượn theo cách hiểu phổ biến 
như hiện nay (như Dubois J. & ali. và Guiraud P.) không mang tính khả thi đối với 
mục tiêu nghiên cứu của công trình này, cũng như không phù hợp với thực tế của 
tiếng Việt hiện nay (tình trạng bát nháo, vô chính phủ, không có tài liệu “chuẩn” nào 
đáng tin cậy như đã phân tích ở các chương trước), và nhất là khi sử dụng khái niệm 
ấy làm tiêu chí để chọn lựa các đơn vị từ ngữ nước ngoài có các mức độ hội nhập 
khác nhau. Vì thế, việc sử dụng thuật ngữ /ờ vay mượn ắt sẽ dẫn đến cái mà giới 
nghiên cứu gọi là giả fượng (artefact), vì nó rơi vào tình trạng luân quân: để có danh 
mục từ vay mượn, cần phải lập ra tiêu chí xác định từ vay mượn, thế mà để có tiêu 
chí xác định từ vay mượn, cần phải lập danh mục từ vay mượn để nghiên cứu và rút 
ra các tiêu chí... Nói cách khác, việc xác lập một danh mục các từ dựa trên các tiêu 
chí được xây dựng trên cách thức như thế chắc chắn không thể quán xuyến đầy đủ 
thực tiễn hoạt động từ ngữ hiện nay trên báo chí. 


2. ĐÓI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 


Trước hết, chúng tôi không chọn đối tượng nghiên cứu là ứừ vay mượn vì như 
đã phân tích ở Chương hai, khái niệm này không rõ ràng, nhất là nó không khả thi, 
do đó nó sẽ gây ra nhiều bất cập trong việc xây dựng mẫu nghiên cứu, khiến tính 
khoa học bị giảm sút nghiêm trọng. Đề tránh những hạn chế này, chúng tôi sẽ không 
chọn vạch xuất phát từ bất cứ một danh sách từ vay mượn nào được ai đó lập sẵn (mà 
xem đó là một trong những mục tiêu nghiên cứu có thể). Chúng tôi sẽ xuất phát từ 
những từ ngữ nước ngoài xuất hiện trên báo chí Việt Nam hiện đại, nghĩa là từ ngữ 
có hình thức chính tả khác với cách viết từng âm tách rời của tiếng Việt. Tuy nhiên, 
do việc lớp từ thường được gọi là đanh từ riêng có nguồn gốc nước ngoài đặt ra 


49 


nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu riêng biệt, nên chúng tôi chỉ giới hạn phạm vi 
nghiên cứu ở những từ ngữ dùng để chỉ khái niệm và sự vật (tương ứng với cách gọi 
từ toàn dân của một sô tác giả, để đối lập với những từ ngữ chỉ tên người, tên nơi 
chốn...) của những ngôn ngữ không phải là tiếng Việt. 

Cách đặt vấn đề này cho phép chúng tôi xây dựng danh mục các từ ngữ cần 
nghiên cứu một cách khách quan, vì nó không phụ thuộc vào sự phán đoán chủ quan 
của người nghiên cứu về tư cách của từ ngữ (từ X nào đó đã hội nhập hay chưa? là từ 
vay mượn ôn định hay tạm thời?), mà chỉ dựa vào cái biểu đạt của từ ngữ trong văn 
bản viết của báo chí. Điều này cho phép chúng tôi hạn chế được những bắt cập có thê 
gặp phải trong việc thu thập dữ liệu phân tích, vì với trình độ học vấn trung bình (tốt 
nghiệp phổ thông trung học chăng hạn), bất cứ ai cũng có thể nhận ra đâu là những 
từ có hình thức chính tả của tiếng Việt, đâu là những từ không theo hình thức chính 
tả tiếng Việt. Đương nhiên là với cách xác định đối tượng phân tích như thế, trong 
danh mục lập ra sẽ có những từ như 5asa, phalê, viba..., những từ (hoặc nói đúng 
hơn là hình thức chính tả của những từ) thỉnh thoảng xuất hiện trên sách báo trong 
những năm gần đây. Điều này không ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu chung, vì 
sau đó, chúng tôi sẽ tiễn hành truy tìm từ nguyên của từng từ một. Hơn nữa, vì mục 
tiêu nghiên cứu của chúng tôi không phải là nhằm xác định tiêu chí từ nước ngoài, 
mà là khảo sát sự dị biệt trong cách dùng từ ngữ giữa các chủ thể phát ngôn tập 
thế“, nhằm phát hiện những khuynh hướng xã hội trong việc sử dụng từ ngữ nước 
ngoài, nên những trường hợp vừa nêu chăng những không ảnh hưởng xấu đến kết 
quả nghiên cứu, mà ngược lại, chúng còn góp phần làm sáng tỏ những hiện tượng 
ngôn ngữ học xã hội xuất hiện trong quá trình tiếp xúc ngôn ngữ trong thời đại ngày 
nay. 


Trong khi thiết lập danh mục các từ trên, qua quan sát sơ bộ, chúng tôi nhận 
thấy là có nhiều từ ngữ vay mượn mặc dù đã được đồng hóa hoàn toàn với hình thức 
chính tả của tiếng Việt như cà phề, cao sư..., nhưng trên báo chí vẫn xuất hiện những 
dạng chính tả gần với từ gốc như càphê, caƒ, hoặc caƒé (có 7 cách viết tất cả, xem 
Bảng 4). Vì thế, việc theo dõi quá trình phát triển của những từ vay mượn thường 
được xã hội xem là đã ôn định trong hoạt động ngôn ngữ đời thường chăng những là 
cần thiết, mà còn có thê giúp người nghiên cứu có cái nhìn toàn diện về các khuynh 
hướng xử lí từ ngữ nước ngoài trong tiếng Việt. Vả lại, việc nghiên cứu hoạt động 
ngôn ngữ trong những hoàn cảnh cụ thể có thực (cái per/ormance theo nghĩa của 
Chomsky), chứ không phải dựa trên cái năng lực ngôn ngữ (compefence) mà aI1 a1 
cũng có đối với tiếng mẹ đẻ của mình, là khuynh hướng nghiên cứu hiện thực theo 
quan điểm ngôn ngữ học xã hội. Điều này có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với 
tiếng Việt, vì hiện tượng thiếu tính thống nhất cao rất phổ biến trên nhiều phương 


f Dịch từ khái niệm /ocweur inellectuel collectjƒ của Marcellesi J.B. & Gardin B. (1974), dùng đê 
chỉ các tập thể có thể có bản sắc ngôn ngữ riêng, như các hãng thông tấn, đài phát thanh, đài truyền 
hình, tòa soạn báo, cơ quan ngôn luận của các đảng phái... 


50 


diện, nhất là phương diện từ vựng, do nước chúng ta chưa có bề dày lịch sử về chỉnh 
đốn ngôn ngữ như ở các nước phương Tây. 


3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
3.1. Cách tiếp cận ngôn ngữ học xã hội 


Ở nước ta, ngôn ngữ học xã hội thường được biết đến như là một ngành khoa 
học nghiên cứu về việc sử dụng ngôn ngữ của các cộng đồng, cái mà người ta thường 
gọi là ngôn ngữ học xã hội vĩ mô theo bảng phân loại của Ferguson, mà ít người biết 
đến một khía cạnh ứng dụng khác được gọi là ngôn ngữ học xã hội vi mô, hoặc theo 
cách gọi của J.-B. Marcellesi, là ngữ dụng học xã hội (soclo-pragmatique), mà 
trường phái Rouen đứng đầu là B. Gardin (1940-2002) đã công hiến nhiều công trình 
nghiên cứu. 

Thật vậy, từ trước đến nay, ai ai cũng đều thừa nhận rằng giữa ngôn ngữ và xã 
hội có một mối quan hệ khăng khít, không thể tách rời ra được. Nhưng xác định mối 
quan hệ ấy như thế nào thì có rất nhiều ý kiến, trường phái khác biệt nhau, do việc họ 
xem trọng yếu tố nào trong mối quan hệ ấy. Quyết định luận (déterminisme), một 
khuynh hướng ngôn ngữ học xã hội lâu đời nhất, thì cho rằng yếu tố xã hội quyết 
định đến yếu tô ngôn ngữ, và vì thế họ cho rằng khi nghiên cứu những biến thể ngôn 
ngữ, nhà nghiên cứu sẽ biết được những biến thể của xã hội, như W. Labov đã từng 
viết: 

“các hoạt động ngôn ngữ là dấu hiệu nhạy cảm của nhiều quá trình xã hội” 

(W. Labov, 1968, tr.240). 


Ngược lại với quyết định luận, vào thế kỉ 19, W. von Humboldt đã đưa ra một 
kiến giải hoàn toàn khác: hoạt động ngôn ngữ không còn là sự phản ánh của cấu trúc 
xã hội, mà là nguyên nhân, là yếu tố chỉ phối xã hội. T. Todorov tóm tắt khuynh 
hướng này như sau: 


“Humboldt đã dành cho ngôn ngữ một một tầm quan trọng lớn hơn nhiều so 
với các bậc tiền bối của ông: ngôn ngữ không dùng để chỉ một thực tế có sẵn, 
mà nó đóng vai trò tổ chức thế giới xung quanh” (Duerot O. & Todorov T. 
(1972, tr.84). 

Từ hai quan điểm đối lập này đã sinh ra nhiều quan điểm “phái sinh”, ít nhiều 
biến đổi so với quan điểm ban đầu. Những hậu duệ của trường phái quyết định luận 
đã tương đối hóa vai trò của nhân tố xã hội trong hoạt động ngôn ngữ, qua việc 
nghiên cứu những đặc điểm của ngôn từ dựa trên nền tảng kiến thức về xã hội. Dựa 
trên quan điểm của Humboldt, nhiều nhà nghiên cứu trong nhóm “tân Humboldt” ở 
Đức đã lập luận rằng ngôn ngữ gắn liền với một thế giới quan, và vì mỗi dân tộc có 
một ngôn ngữ nên việc nghiên cứu ngôn ngữ một dân tộc có thể biết được tinh thần 
của dân tộc ấy. Tương tự như khuynh hướng này, ở Hoa Kỳ có E. Sapir và 


51 


B.L.Whorf muốn chứng minh rằng những phạm trù cơ bản của tư tưởng như thời 
gian, không gian, chủ thể và khách thê v.v. không giống nhau giữa các ngôn ngữ. 
Nhận định này đã trở thành cái mà sau này người ta gọi là luận đề Sapir-Whorf. Sự 
khác biệt cơ bản giữa nhóm “tân Humboldt” và luận đề Saprr-Whorf là ở chỗ nhóm 
“tân Humboldt” quan tâm đến cấu trúc từ vựng của ngôn ngữ còn Sapir-Whorf thì 
chú ý đến các phạm trù ngữ pháp. 


Đối với các nhà nghiên cứu thuộc trường phái Rouen, mối quan hệ giữa ngôn 
ngữ và xã hội là mối quan hệ biện chứng: sự thay đổi của cái này tạo thành một yêu 
tố dẫn đến sự thay đổi của cái kia, hoàn toàn khác với các quan niệm cực đoan của 
các khuynh hướng ngôn ngữ học trước đó. 


“Những vấn đề thu hút sự quan tâm của chúng tôi xoay quanh mối tương 
quan giữa những hiện tượng ngôn ngữ và hiện tượng xã hội phi ngôn ngữ. 
Việc một cá nhân thuộc một thành phần xã hội nào đó có ảnh hưởng đến cách 
ứng xử ngôn ngữ của cá nhân đó không? Đến mức độ nào? Chúng tôi cho 
rằng các mối tương tác giữa hai loại hiện tượng nói trên thì đa chiều và phức 
tạp, rằng mối quan hệ đơn tính là cá biệt và tính đa phương giữa nguyên nhân 
và hậu quả là quy luật. Điều đó khiến chúng tôi định nghĩa sự đồng biến một 
cách biện chứng” (Marcellesi J.B., 1997, tr.42). 


Ngoài ra, khuynh hướng này cũng còn được biết đến bởi trong nghiên cứu, họ 
luôn lưu ý đến sự khác biệt cơ bản giữa ngôn ngữ học và ngôn ngữ học xã hội mà ai 
ai cũng thừa nhận, là ngôn ngữ học xã hội không xem ngôn ngữ như là một hệ thống 
đồng nhất, nguyên khối, như ngôn ngữ học, mà là một tập hợp luôn luôn biến đổi, 
nên rất đa dạng. Sự khác biệt này tất yếu dẫn đến sự thay đôi chăng những trong cách 
quan niệm và xác định đối tượng nghiên cứu mà còn trong phương pháp luận nghiên 
cứu. Nói cách khác, ngôn ngữ học xã hội không chỉ là một ngành khoa học, nó còn là 
một phương pháp luận khoa học, như B. Gardin đã viết như sau: 


“Người ta có thể nói rằng ngôn ngữ học xã hội đã được xác lập và phố biến 
rộng rãi; bây giờ nó thuộc về một hệ vấn đề đã được nhìn nhận. Từ nay, 
người ta không còn có thể coi nó như là một môn học, mà là một hệ phương 
pháp luận có khả năng nghiên cứu từng trường hợp (études de cas, case 
study). Ngày nay, người ta quan tâm nhiều hơn đến thực tế ngôn ngữ học xã 
hội vi mô (micro-sociolinguistique), đến các chỉ tiết của tiến trình xã hội 
quyết định ngôn ngữ và ngược lại” (dẫn lại từ Marcellesi J.B., 1997: 49). 


Ngoài ra, thiết nghĩ cũng cần phải nhắc lại rằng sự ra đời của ngôn ngữ học 
xã hội bắt nguồn từ sự khủng hoảng của ngôn ngữ học hình thức: chính trên nền tảng 
kế thừa nhận thức về khoa học luận và phương pháp luận của ngôn ngữ học hình 
thức mà ngôn ngữ học xã hội đã được hình thành, vì thế sự thành công của ngôn ngữ 
học xã hội không hề có nghĩa là ngôn ngữ học hình thức là vô ích, phù phiếm, vì mỗi 
ngành nghiên cứu nhằm giải đáp một số vấn đề, nhưng trong số những vấn đề ấy, có 
những vấn đề cấp bách hơn những vấn đề khác. 


3ê, 


“Ngôn ngữ học hình thức, sau khi đã ghi nhận nhiều sự kiện ngôn ngữ, đã tỏ 
ra bất lực, không thể kham nổi hiện tượng biến đổi ngôn ngữ, và đồng thời, 
nó cũng không giải đáp được những câu hỏi mà nó đã từ chối nêu ra nhưng 
cuộc sống lại đặt ra với nó, những câu hỏi về vị trí và vai trò của các hiện 
tượng ngôn ngữ trong xã hội: hai bất lực này (...) dẫn đến việc xem xét lại 
ngôn ngữ học hình thức và việc đăng quang của cái mà những người lạc quan 
gọi là một ngành học, còn những người bị quan thì gọi là một nhãn hiệu: đó 
là ngôn ngữ học xã hội” (J.B. Marcellesi, 1980: 4). 


Về nhiệm vụ của ngôn ngữ học xã hội, đa số các ý kiến đều xoay quanh những 
ý kiến sau đây. Theo Bright W.: 


“Nhiệm vụ của ngôn ngữ học xã hội là chỉ ra sự đồng biến (covariance) có hệ 
thống của những cấu trúc ngôn ngữ và cấu trúc xã hội — và có lẽ chỉ ra cả mối 
quan hệ nhân quả [giữa hai yếu tố] theo hướng này hoặc hướng kia” (Bright 
W., 1996, tr.6). 


J. DuboIs & ali (1994, tr. 435) cũng xác nhận: 


““[rong chừng mực có thê được, ngôn ngữ học xã hội có nhiệm vụ chỉ ra sự 
đông biên của các hiện tượng ngôn ngữ và xã hội, và nêu có thê, thiệt lập môi 
quan hệ nhân quả giữa chúng với nhau.” 


3.2. Giả thuyết nghiên cứu 


Như đã trình bày ở trên, công trình này nhằm đi tìm câu trả lời cho các nghỉ vấn 
sau đây: 


— tại sao từ mười năm trở lại đây hiện tượng dùng xen tiếng nước ngoài (không phải 
tên riêng và thuật ngữ khoa học kĩ thuật) trên báo chí Việt Nam lại xuất hiện ô ạt? 


- tại sao báo chí lại hay sử dụng từ ngữ nước ngoài ngay cả trong trường hợp tiếng 
Việt đã có từ ngữ tương ứng đề diễn đạt? 


— tại sao trên báo chí lại có hiện tượng thay đổi chính tả của những từ ngữ nước 
ngoài đã được Việt hóa, theo hướng trở về với nguyên dạng? 


— tại sao chính tả của những từ ngữ có gôc nước ngoài rât khác nhau giữa các ân bản 
phẩm? Sự khác biệt này chỉ là ngẫu nhiên hay ấn chứa những nhận thức xâu xa? 


Điều đó vô hình trung dẫn đến việc xem xét lại luận đề của ngôn ngữ học 
truyền thống về hiện tượng vay mượn từ ngữ: không phải chỉ khi thiếu phương tiện 
diễn đạt mà một ngôn ngữ đi vay mượn một số đơn vị từ ngữ của một (hoặc nhiều) 
ngôn ngữ khác, mà còn vì nhiều nguyên nhân khác mang tính chất ngoài ngôn ngữ, 
vì ngôn ngữ không bao giờ chỉ là một phương tiện giao tiếp đơn thuần, mà còn là 
phương tiện thê hiện bản sắc cộng đồng và ý thức xã hội của các tầng lớp trong xã 
hội. Từ đó, chúng tôi xây dựng giả thuyết rằng hiện nay trên các phương tiện thông 
tin đại chúng đang xuất hiện những thay đổi trong khuynh hướng sử dụng từ ngữ có 


S5 


nguồn gốc nước ngoài, răng những khuynh hướng ấy do chính những điều kiện kinh 
tế — xã hội quy định, và chúng có thể được chỉ ra khi ta tiễn hành khảo sát những 
điều kiện sản sinh của các đơn vị từ ngữ xuất hiện trong mẫu phân tích. 


3.3. Phương pháp tiến hành 
Sau khi đã xác định mục tiêu và đối tượng nghiên cứu, công việc tiếp theo là: 
— xây dựng mẫu phân tích; 


— thao tác trên mẫu phân tích: mục đích của công đoạn này là đề lập danh mục những 
từ ngữ nước ngoài và từ ngữ có nguồn gốc nước ngoài, làm cơ sở ngữ liệu phân tích. 
Để có thể thao tác tốt trên mẫu phân tích, trước tiên cần phải giới hạn đối tượng 
nghiên cứu nếu cần, để tránh hiện tượng bị “nhiễu” do những yếu tố thứ yếu can 
thiệp vào kết quả thao tác. Ngoài ra, tương ứng với đối tượng nghiên cứu như đã 
trình bày ở trên, thao tác trên mẫu phân tích nhất thiết phải vận dụng các nguyên tắc 
nghiên cứu về từ nguyên học. Vì thế tác giả phải xây dựng một số nguyên lí nghiên 
cứu từ nguyên, vì hiện nay mảng nghiên cứu này còn nhiều bất cập; 


— phân tích cơ sở ngữ liệu đã thu thập được; 
— viết báo cáo kết quả nghiên cứu. 
3.3.1. Việc xây dựng mẫu phân tích (corpus) 


Vì mục đích của đề tài nghiên cứu này là tìm hiểu những đặc điểm của hoạt 
động ngôn ngữ trong xã hội vào một giai đoạn nhất định, nên việc xây dựng mẫu 
phân tích cũng phải tuân theo những nguyên tắc khoa học, để đảm bảo độ tin cậy. 
Yêu cầu lớn nhất của việc xây dựng mẫu phân tích là làm sao thu nhận được những 
nét đặc trưng của thực tế ngôn ngữ mà người nghiên cứu nhắm đến, nghĩa là mẫu 
nghiên cứu phải mang tính chất tiêu biểu (représentativité). Vì thế, mẫu phân tích 
nhất thiết phải chứa những ngữ liệu có sẵn (données pré-existantes), để phân biệt với 
các loại ngữ liệu xây dựng (données construites) như phỏng vấn, bảng câu hỏi... 


3.3.1.1. Lí do chọn mẫu phân tích 


Quan điểm phổ biến hiện nay trong việc nghiên cứu ngôn ngữ là phải bắt đầu 
từ những quan sát thực tế của các hoạt động ngôn ngữ đời thường (langage 
ordinaire), chứ không phải là từ những tác phẩm văn học, vốn là sản phẩm hư cấu, 
được gọt giũa trau chuốt, khiến chúng mắt đi tính chân thực toát lên từ cuộc sống, và 
nhất là việc chúng chậm cập nhật từ ngữ được sử dụng hàng ngày. Vì thế, chúng tôi 
quyết định chọn báo viết làm mẫu phân tích. Việc chọn lựa này giúp công trình mang 
tính khả thi hơn so với các chọn lựa khác, do có những ưu điểm như sau: 

— so với báo nói, báo viết giúp người nghiên cứu dễ dàng trong việc xử lí các mục từ, 
như nhận dạng, biên tập, thống kê... Hơn nữa, do báo nói có đặc điểm là “lời nói gió 
bay” nên không có khả năng lưu truyền theo thời gian như là báo viết. Vì thế, về mặt 
phát tán những từ ngữ nước ngoài, ảnh hưởng của báo nói đối với người nghe không 


54 


quan trọng như ảnh hưởng của báo việt đôi với người đọc. Saussure đã từng lưu ý 
tâm quan trọng của chữ viết: 


“Từ viết (mot écrit) hòa quyện hết sức khăng khít với từ nói (mot parlé) mà 
nó chỉ là hình ảnh của từ nói, đến nỗi nó soán luôn vai trò chủ yêu của từ nói: 
thế là người ta có khuynh hướng xem từ viết quan trọng bằng thậm chí hơn 
chính kí hiệu ngôn ngữ là từ nói” (Saussure, F. de, 1972, tr.45). 


— Báo viết còn cho phép người nghiên cứu khảo sát sự biến đổi trong không gian và 
thời gian về mặt chính tả của các từ nước ngoài, một yếu tố quan trọng tiết lộ bản sắc 
của người viết (như câu thành ngữ tân thời của Pháp /ãy nói cho tôi biết bạn viết 
như thế nào, tôi sẽ nó cho bạn biết bạn là đì); 


— so với các loại ấn phẩm khác như sách giáo khoa, tiểu thuyết, tài liệu nghiên cứu..., 
báo viết có chủ đề đa dạng hơn, có tính thời sự cao hơn. Người phóng viên viết bài, 
kế cả bộ phận biên tập, sẽ đối điện với nhu cầu diễn đạt nhiều khái niệm và sự vật 
hơn, nhất là những khái niệm và sự vật mới du nhập từ nước ngoài. Vì thế, người 
nghiên cứu sẽ có cơ hội khảo sát /hái độ ngôn ngữ của giới làm báo đối với việc chọn 
lựa cách thể hiện từ ngữ trên văn bản. Hơn nữa, báo chí là nơi có sự tương tác mạnh 
với thế giới bên ngoài. Ngay từ thời kì bị cắm vận, báo chí Việt Nam cũng đã có thể 
khai thác thông tin về tình hình các nước phương Tây qua nguồn báo chí Pháp, Anh, 
Mỹ, hoặc trực tiếp (như với Pháp), hoặc qua trung gian một nước khác. Nguồn tiếp 
xúc này ngày càng phong phú và đễ dàng hơn khi Việt Nam bắt đầu hội nhập vào 
khu vực và thế giới; 

— Ngoài ra, cũng cần phải kế đến một lí do khác không kém phần quan trọng đối với 
việc nghiên cứu: việc ghi ra giấy, hoặc lắng nghe một bài báo nói mắt rất nhiều thời 
gian và sự tập trung tư tưởng hơn so với việc đọc một bài báo viết có cùng dung 
lượng từ ngữ, do đó, nếu chọn báo viết, nhà nghiên cứu sẽ có thể tăng quy mô mẫu 
phân tích lên, và vì thế công việc nghiên cứu sẽ càng chính xác hơn; 


3.3.1.2. Giới hạn chọn mẫu phán tích 


Tuy nhiên, thật là không tưởng nếu tiễn hành nghiên cứu trên tất cả các loại 
báo chí đang xuất bản hiện nay trên nước ta, mà theo thống kê hiện có hơn 500 tựat 
(số liệu năm 2000). Vì thế, cần phải có sự chọn lựa. Sự chọn lựa của chúng tôi dựa 


trên các lẽ sau đây: 


— các tạp chí chuyên ngành hẹp, như Ngôn ngữ, Nghiên cứu lịch sử, Triết học, Sức 
bến vật liệu, Công nghệ thực phẩm... không được chọn, do tính chất chuyên sâu của 
chúng không cho phép phản ảnh những hoạt động đời thường, và vì thế không đáp 
ứng được mục đích nghiên cứu của đề tài; 


( Theo Ông Đỗ Quý Toàn, Vụ trưởng Vụ Báo chí (Bộ Văn hóa - Thông tin), vào thời điểm năm 
2000, cả nước có tông cộng 490 cơ quan báo chí, cho ra đời 645 loại ân phâm (Nhân dân cuôi tuân, sô 
25, ngày 18/6/2000, tr.4). 


SỐ 


— các báo ra hàng ngày, như Nhân dân, Sài gòn Giải phóng, Tuổi trẻ... cũng không 
được chọn, mặc dù chúng đáp ứng được tiêu chí về ngôn ngữ đời thường một cách 
tuyệt vời, nhưng vì là báo xuất bản hàng ngày, phải chịu áp lực về thời gian rất lớn, 
nên chúng tôi giả định rằng từ ngữ sử dụng trên đó mang nặng tính tình huống, chưa 
được cân nhắc và sàng lọc; 


— các báo thời sự xuất bản hàng tuần (chuyên san, phụ trang) là sự chọn lựa mang 
tính chất dung hòa của chúng tôi. Chúng tôi chọn Nhân dân cuối tuần, Tiên phong 
Chủ nhật, Hà Nội Mới thứ bảy là ba tờ báo xuất bản tại Hà Nội, và Sài Gòn Giải 
phóng thứ bảy, Tuổi trẻ Chủ nhật, Thanh niên cuối tuần là ba tờ báo xuất bản tại TP 
Hồ Chí Minh. Sự chọn lựa này thể hiện nhiều mặt của tiêu chí tiêu biểu 
(représentativité): nó đại biểu cho hoạt động ngôn ngữ của hai trung tâm lớn của cả 
nước, vừa còn tập hợp nhiều tiếng nói của các cơ quan chủ quản của các tờ báo (đó là 
các báo Đảng, báo Đoàn và báo của tổ chức thanh niên ngoài Đoàn). 


Về thời điểm chọn lựa, chúng tôi chọn năm 2000 làm mốc thời gian nghiên 
cứu, vì trước thời điểm này có rất nhiều bài báo của các nhà nghiên cứu lên tiếng về 
hiện tượng dùng từ ngữ tiếng nước ngoài trên báo chí Việt Nam. 

Về dung lượng của mẫu phân tích, chúng tôi sẽ có trung bình 50 số báo cho 
mỗi loại, tổng cộng là 300 số. Ba tờ Sài Gòn Giải phóng thứ bảy, Tuổi trẻ chủ nhật, 
Thanh niên cuối tuần trung bình mỗi số có 40 trang khổ 20em X 28em, hai tờ Nhân 
dân cuối tuân, Tiên phong Chủ nhật mỗi sô trung bình có 16 trang khổ 28em X 
40em. Tờ /#à Nội Mới thứ bảy mỗi số có 8 trang khổ 40cm X 60cm. Tóm lại, mẫu 
phân tích có tông cộng khoảng 11.000 trang quy ra khổ 20cm X 2§em. 


3.3.1.3. Một số tiêu chí quy định việc thu thập từ ngữ 

Đề việc nghiên cứu tập trung hơn, trước khi tiến hành lấy mẫu phân tích, chúng 
tôi đề ra một số tiêu chí (xem phần tiếp theo) giúp công việc ứuyển chọn được thống 
nhất và tập trung hơn. 
3.3.2. Thao tác trên mẫu phân tích 
3.3.2.1. Giới hạn đối tượng nghiên cứu và thu thập ngữ liệu 


Sau đây là những từ được chọn làm ngữ liệu phân tích và những từ không được 
chọn: 


a) Những lớp từ thuộc phạm vi nghiên cứu 
Như đã trình bày ở mục 2. của chương này, chúng tôi sẽ đặt trọng tâm nghiên 


cứu vào những từ ngữ có những đặc điêm như sau: 


— những từ ngữ dùng để chỉ khái niệm và sự vật của một ngôn ngữ không phải là 
tiếng Việt (kế cả những từ chỉ tên người hoặc tên nơi chốn nhưng đã trở thành danh 
từ chung, như trường hợp từ Ô-si chăng hạn); 


56 


— những từ ngữ đó có hình thức chính tả khác với chính tả của tiếng Việt thông dụng 
(các âm tiết viết rời). 

Chúng tôi sẽ theo dõi một cách có hệ thống những từ này để ghi nhận tất cả 
những hình thức chính tả của chúng (xem giải thích lí do ở mục 2 của chương này). 


b) Những trường hợp không thuộc phạm vi nghiên cứu 


Trường hợp đầu tiên bị loại ra khỏi phạm vi nghiên cứu là các mục quảng 
cáo, vì chúng tôi chỉ quan tâm đến thái độ ngôn ngữ của giới báo chí thông qua việc 
sử dụng từ ngữ nước ngoài ong sản phẩm ngôn ngữ của họ, chứ không khảo sát 
hoạt động ngôn ngữ của giới kinh doanh mà quảng cáo là một hình thức rất phổ biến 
hiện nay, và cũng rất đáng nghiên cứu, nhưng trong một dịp khác. 


Kế đến, chúng tôi sẽ không chú ý đến những từ chỉ tên người, tên nơi chốn và 
cả tên các tô chức như NATO, FAO, Business Week, cũng như những chữ viết tắt 
phổ biến trên thế giới như: USD, FRF, ha, m, km... Những trường hợp mô phỏng 
tiếng nước ngoài (calque) như trong trường hợp hộp đêm (mô phỏng từ tiếng Pháp 
bơøffe de nuif) mặc dù được các nhà nghiên cứu xem là từ vay mượn (ngữ nghĩa), 
nhưng không thuộc phạm vi nghiên cứu của chúng tôi, vì nó không thỏa tiêu chí về 
hình thức (cái biểu đạt nước ngoài). 


Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ không khảo sát những từ ngữ nước ngoải mặc dù 
cũng được dùng đề chỉ sự vật và khái niệm, nhưng không cùng tình huống phát ngôn 
của người làm báo, mà thuộc về phát ngôn khác. Đó là các trường hợp của: 


— những từ ngữ nước ngoài xuất hiện trong những lời nói trực tiếp, vì lúc ấy trách 
nhiệm chủ yếu của việc sử dụng những từ ngữ ấy thuộc về người phát ngôn, như 
trong trường hợp các lời thoại hoặc câu trần thuật được đặt trong ngoặc kép hoặc sau 
gạch đầu dòng: 
bếp nem... (B4: 10) 

chương trình “In”, chương trình “QƒƑ” 
— những từ giới thiệu một sản vật chỉ có ở nước ngoài, thường được In nghiêng hoặc 
có kèm theo lời giải thích: 

Cả Pippo và Simone đều rất thích những món ăn do tôi nấu từ món /or?ellini 

đến cannelloni... (B17: 13) 
— những từ nước ngoài được dùng để chú thích hoặc giúp độc giả liên hệ với từ 
tương đương nước ngoài, vì mục đích sử dụng những từ này không giống với các từ 
khác trong phát ngôn; nói cách khác, chức năng của từ này là chức năng siêu ngôn 
ngữ, theo thuật ngữ của R. Jakobson, vì từ quy chiếu của nó là từ đứng trước nó: 

Với du khách phương Tây, khi du lịch trên những chiếc xe đạp là niềm đam 

mê thì Hải Vân Quan sẽ là sự yêu thích của họ, do đó việc tạo ra những bãi 


57 


căm trại (camping) dừng chân thư giãn mà không bị quấy rồi là điều nên nghĩ 
tới... (E35: 2). 


66 932 


— những từ được đặt trong ngoặc kép (“ ”) dùng để nhấn mạnh cái biểu đạt của kí 
hiệu ngôn ngữ: từ được đặt trong ngoặc kép có thể được xem như là trích từ lời nói 
trực tiếp của một ai đó mà người kế lại không chịu trách nhiệm về nó, hoặc người nói 


(hoặc viêt) còn phân vân về cách sử dụng (ngoặc kép có chức năng siêu ngôn ngữ): 
“Cô rụt rè chìa má đón nhận cái “bisou” một cách miễn cưỡng...” 


“Ra Hà Nội học đại học, mỗi tháng bố mẹ phải chuyền “séc” tối thiểu 
500.000 đồng, trong khi cả nhà sống bằng nghề nông đơn thuần nơi quê lúa 
Thái Bình” (A15: 6). 


Ở đây cần phân biệt trường hợp những từ được đặt trong ngoặc kép dùng đề 
nhấn mạnh cái được biểu đạt của kí hiệu ngôn ngữ. Trong câu Phan Tư Thi như có 
“gen lãng du”, ngoặc kép được dùng để lưu ý đến tính chất cường điệu của sự so 
sánh (như thê là việc thích lãng du có tính di truyền). Sự thận trọng này chỉ nhắm vào 
cái được biểu đạt, do đó, chúng tôi vẫn xem đây là một sự sử dụng từ ngữ nước 
ngoài, nghĩa là chúng nằm trong sự khảo sát của chúng tôi. 


— những từ nước ngoàải xuất hiện sau các cụm từ ẩược gọi là, mà người ta gọi là, có 
tên (khoa học) là...: cách dùng như thế giúp người sử dụng rũ bỏ trách nhiệm đối với 
việc du nhập từ ngữ nước ngoài vào tiếng Việt: 
Người bệnh được đưa lên “giường điện”, mà danh từ chuyên môn gọi là 
electroconvusive therapy (A14: 15). 
— những từ xuất hiện ở về đầu của một định nghĩa theo kiểu: X là Y như trong trường 
hợp: 
tốc-cúc là món xúp bành bột gạo trắng 
tốc-cúc, món ăn đầu năm của người Triểu Tiên 
kim-chỉ na-bác, một loại củ cải trắng đặc biệt của người dán nơi đáy (A44: 7) 
— những từ nước ngoài được giải nghĩa ngay trong câu văn theo kiểu: 
”Với nước Nhật, thuật ngữ ik/komori [In nghiêng trong nguyên văn] phản 
ánh một vấn đề bức xúc trong xã hội, đó là tình trạng thanh nên Nhật rút lui 
khỏi các hoạt động xã hội” (B21: 4). 
— những từ In nghiêng như cách giới thiệu tên khoa học của một sinh vật: 
“J. Stachovics và M. Hay ở Đại học Bắc Carolina đã nghiên cứu 1ibina 


dubia — loài cua nhỏ ăn thực vật rất thích tảo nâu Dictyola menstrualis” (E358: 
18). 


Hoặc: 


58 


“một trái tim hóa thạch của loài khủng long 7escelosaurus vừa được phát 
hiện ở Dakota (Mỹ)” (E38: 18). 


— những từ để trong ngoặc đơn dùng để hướng người đọc đến một chuẩn khác, để 
tránh hiểu lầm, như trong trường hợp: 


“các món ăn nhanh (faästfood) và các món ăn chậm (slowfood)” 
3.3.2.2. Về việc tìm từ nguyên 


Như Vương Toàn đã thừa nhận khi nghiên cứu về từ nguyên của các từ Việt 
gốc Pháp: 
“việc xác định từ gốc Pháp trong tiếng Việt không phải lúc nào cũng dễ dàng. 
Khi đã được nhập vào, nhiều từ đã được đồng hóa mạnh trên các bình diện 
ngôn ngữ của hệ thống tiếng Việt” (1992, tr. 24) 
Thật vậy, trong khi tiến hành công trình này, chúng tôi phát hiện ra nhiều vấn 
đề có thê tông kết thành phương pháp luận nghiên cứu: 


a) Những khó khăn trong việc tìm từ nguyên 


Một trong những công việc không kém phân quan trọng của công trình nảy là 
nhận diện từ ngữ nước ngoài và từ ngữ có nguồn gốc nước ngoài, mà chủ yếu là 
nguồn gốc Ấn — Âu. Thật vậy, nếu không có nhiều kiến thức về từ vựng tiếng Việt 
cũng như kinh nghiệm về việc sử dụng từ ngữ nước ngoài trên báo chỉ Việt Nam, 
người đọc có thê sẽ gặp khó khăn trong việc phân biệt đâu là từ ngữ nước ngoài, đâu 
là từ ngữ nước ngoài đã hội nhập vào tiếng Việt, và thậm chí đôi khi đối với tiếng 
“thuần” Việt. Chỉ cần quan sát thí dụ sau đây cũng có thể hình dung được các khó 
khăn: 

“Đó là một vở kịch no được công chúng Nhật bản hâm mộ.” 

“...làm thử nghiệm da (tét da)” (A8: 7). 


(no là một thê loại kịch truyền thống Nhật, một số sách báo cũng viết là nồ; tét trong 
câu trên do chữ zes¿ mà ra, nhiều người đọc giống như động từ /é/ trong tiếng Việt). 


Vương Toàn cũng có cùng nhận xét vê việc truy nguyên này: 


“Từ gốc Pháp được phỏng âm không còn dễ dàng nhận ra tính ngoại lai của 
nó như ở từ phiên âm nữa. Lễ đương nhiên diện mạo ngữ âm cũng sẽ được 
ghi lại bằng chữ viết” (1992, tr.18). 


Thật vậy, có một sỐ tỪ ngữ có nguồn sốc nước ngoài vì được Việt hóa cao độ 
nên dễ bị lầm tưởng là từ tiếng Việt, đặc biệt là các từ một âm tiết như bô (rác), ca 
(nước), ca (trực), (tiên) cò, tỉ (xe đạp)... Thậm chí có những từ người ta biết là được 
du nhập từ nước ngoài, nhưng không thê xác định được nguồn gốc của nó, có thê là 
do việc vay mượn đã quá lâu, sự biến đổi ngữ âm quá nhiều nên không ai còn có thể 


59 


truy nguyên được. Đề minh họa cho nhận xét của mình, tác giả nêu ra trường hợp cụ 
thê của từ xà beng: 


“có những từ như xà beng cũng được coi là “chuyển âm” từ tiếng Pháp, song 
tác giả [Đỗ Hữu Châu, Giáo frình Việt ngữ, t.2, Nxb. Giáo dục, 1962] không 
cho biết gốc trong tiếng Pháp nó là gì (2)” (1992, tr.16). 


Bên cạnh lớp từ ấy, tiếng Việt còn có những từ ngữ được sử dụng trong đời 
sông hàng ngày, thường xuất hiện đưới dạng khâu ngữ hơn là trong các văn bản viết, 
nhất là từ vựng của các phương ngữ. Vì thế, nguồn gốc của chúng ít được các nhà 
nghiên cứu quan tâm đến, thậm chí là không biết đến sự có mặt của chúng: có mấy 
nhà Việt ngữ học sống và làm việc tại miền Bắc biết đến từ phuộc nhún? Và mấy 
người trong số đó biết được từ nguyên của nó? Tương tự, có mấy nhà nghiên cứu 
tiếng Việt sống và làm việc tại miền Nam biết được từ bình ô doa cũng như từ 
nguyên của nó? Những trường hợp như thế còn nhiều, một phần do đất nước ta trải 
dài theo trục Bắc Nam, nên việc thâm nhập thực tế của các nhà nghiên cứu còn rất 
hạn chế, nhưng mặt khác, giới nghiên cứu ngôn ngữ học ở nước ta vẫn còn có thái độ 
coi thường khâu ngữ, đặc biệt là khâu ngữ của các phương ngữ khác với phương ngữ 
của mình, mà chỉ chú ý đến văn bản viết, nhất là thể loại văn học, vì cho rằng ngôn 
ngữ văn học mới chuẩn, mới xứng đáng là tiêu biểu cho tiếng Việt. Thái độ ấy suy 
cho cùng xuất phát từ quan niệm “trọng sĩ khinh nông”, chỉ nhìn nhận những gì đã 
qua sự sàng lọc của người cầm bút, mà bỏ mặc hoạt động ngôn ngữ của tầng lớp bình 
dân. Và nghịch lí thay, chính tầng lớp này vẫn còn lưu giữ nhiều từ cỗ mà đôi khi 
giới trí thức không hè biết (thậm chí dẫn đến tình trạng giải thích tùy tiện ngay cả 
trong sách giáo khoa"), và cũng chính họ ít bị ảnh hưởng của từ ngoại lai nhất. Thái 
độ ấy đã làm nghèo tiếng Việt, nhất là về mặt từ ngữ: văn bản viết không thể nào ghi 
chép lại được tất cả vốn từ được lưu hành trong toàn thể một cộng đồng ngôn ngữ, kể 
cả trong thời đại phát triển mạnh mẽ của các phương tiện thông tin đại chúng bằng 
chữ viết như ngày nay. Vì thế, bất cứ một công trình nào mang tính chất tổng điều tra 
như từ điển cũng đều phải ghi nhận mảng hoạt động ngôn ngữ phong phú và đa dạng 
này. 

Khó khăn của việc truy nguyên nguồn gốc của một từ còn nằm ở chỗ chăng 
những nhà nghiên cứu phải tìm ra những từ có khả năng là từ gốc của từ ấy, mà còn 
phải chứng minh được mối quan hệ của từ đang được nghiên cứu với một từ được 
giả định là nguồn gốc của từ đó. Thật là phi lí khi cho rằng xà /zn có nguồn gốc từ 
tiếng Khơ me mà không giải thích được tại sao tiếng Việt lại đi vay mượn từ ấy của 
tiếng Khơ me, là ngôn ngữ của một nước có nền khoa học kĩ thuật còn non kém, 
không đủ khả năng để chế tạo ra vật mang tên xà /zw để cho tiếng Việt vay mượn từ 
những năm đầu của thế kỉ trước. Có trường hợp nhiều nhà nghiên cứu không thống 


f) Chăng hạn như từ bỏng bong trong Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu, nhiều 
người không hiệu đó là tâm vải thô mà dân quê thường dùng đê bọc đô đạc (khi đi xa, hoặc thậm chí 
đê lọc bột...). Từ này vẫn còn được những người lớn tuôi ở nông thôn sử dụng. 


60 


nhất ý kiến với nhau về nguồn gốc của một số từ nào đó, nghĩa là chúng được gán 
cho nhiều từ gốc khác nhau, như trường hợp từ (oø) bà ba. Nhưng cũng có những 
trường hợp, nhà nghiên cứu không thể tìm ra lai lịch của chúng, và thường chỉ dừng 
lại ở giả thuyết cho rằng đó là từ Việt cô. Vì thế, việc xác định được lai lịch của một 
từ không đễ dàng chút nào, và nhà nghiên cứu cần phải vận dụng nhiều dữ liệu đôi 
khi không thuộc lĩnh vực ngôn ngữ học, như lịch sử, văn hóa, kinh tế, như Charles 
Brucker đã nhìn nhận: 
“Cần phải lưu ý đến tầm quan trọng của những mối quan hệ văn hoá-xã hội 
của lịch sử từ ngữ; chúng cấu thành một khía cạnh cơ bản trong việc nghiên 
cứu từ nguyên học; và lịch sử từ ngữ không thể tách rời khỏi lịch sử văn hoá 
và văn minh” (1988: 39). 


b) Một số tiêu chí trong việc tìm từ nguyên 


Qua khảo sát một số công trình có liên quan đến từ nguyên tiếng Việt”, và nhất 
là khi bắt tay vào việc nghiên cứu đề tài này, chúng tôi nhận thấy cần phải tuân thủ 
một số tiêu chí thâm định đề tránh sự nhằm lẫn hoặc Suy diễn tùy tiện như thường 
thấy. Một từ X đáp ứng được càng nhiều tiêu chí sau đây thì càng có khả năng là có 
nguồn gốc từ từ X”: 

— Tiêu chí ngữ âm 

Trước tiên, nhà nghiên cứu thường dựa vào phán đoán ít nhiều mang tính chất 
cảm tính của mình về cách phát âm của một từ để tìm từ gốc (étymon) của nó. Phán 
đoán ấy cho phép người nghiên cứu có thể xây dựng những giả thuyết sơ bộ đề trả lời 
cho những câu hỏi như: từ này thuộc ngôn ngữ nào? Thuần Việt hay có nguồn gốc 
từ một ngôn ngữ khác? Nếu là một ngôn ngữ khác, thì đó là ngôn ngữ nào? Hán? 
Chàm? Thái? Khơ me? Pháp? Anh? Những đánh giá sơ bộ như thế giúp nhà nghiên 
cứu tập trung chú ý vào một ngôn ngữ nào đó, để tìm từ có phát âm giống hoặc gần 
giống với từ đang nghiên cứu. Nhà nghiên cứu có thê tìm thấy một hoặc nhiều từ có 
phát âm gần giống với từ đang nghiên cứu, trong một hoặc nhiều ngôn ngữ khác 
nhau. Một số trường hợp sẽ gặp như sau: 


— tìm được một từ có phát âm gần giống trong một ngôn ngữ nào đó, chẳng hạn như 
nóp, cà ràng (bếp lò bằng đất nung) có các từ phát âm gần giống trong tiếng Khơ me 
là nop và kran (Vương Hồng Sên, 1999). Trường hợp này là trường hợp đơn giản 
nhất, và nhà nghiên cứu chỉ cần kiểm chứng lại xem có phải mỗi cặp từ đó cùng chỉ 
một sự vật (cùng nghĩa), và vật ấy được du nhập từ dân tộc nói thứ ngôn ngữ ấy (ở 
đây là tiếng Khơ me). 


0) Từ điển các từ tiếng Việt sốc. Pháp (Nguyễn Q. Tuân & Nguyễn Đức Dân), Từ điển từ nguyên giải 
thích (Vũ Ngọc Khánh & Nguyễn Thị Huế), Từ điển từ và ngữ tiếng Việt (Nguyễn Lân)... 

) Khi dùng từ này, chúng tôi không có ý tuyệt đối hóa nó, mà chỉ là cách nói ngăn gọn, đề phân biệt 
với những từ ngữ nước ngoài mới được du nhập trong vài thế kỉ gần đây. 


61 


— tìm được nhiều từ trong một ngôn ngữ có phát âm gần giống, chẳng hạn như đối 
với từ ứăng bo, các từ phát âm gần giống trong tiếng Pháp là lransport (vận tải) (mà 
Vũ Ngọc Khánh & Nguyễn Thị Huế, 2002 cho là từ gốc của făng bo), và 
transbord(er) (sang mạn, chuyên hàng qua mạn tàu) (theo Nguyễn Quảng Tuân & 
Nguyễn Đức Dân). Trong trường hợp này, nhà nghiên cứu cần phải xem xét nhiều 
khía cạnh. Trước hết, cần phải xét ngữ nghĩa của các từ có liên quan: cặp từ Zăng 
bo/transbord(er) có nghĩa gần với nhau hơn là cặp từ făng bo/ranspori. Tuy nhiên, 
sự chênh lệch về ngữ nghĩa giữa hai cặp từ này không đủ lớn đề có thê dễ dàng quyết 
định; hơn nữa, cặp từ thứ hai có phát âm giống nhau hơn là cặp từ thứ nhất. Trong 
trường hợp này, nhà nghiên cứu phải tìm hiểu thêm cách sử dụng cũng như bối cảnh 
sử dụng của từ đăng bo. Có phải từ này được sử dụng để thay thế cho từ vận chuyền, 
vận tải nói chung hay không? Câu trả lời là không. 7ăng bo chỉ được sử dụng trong 
ngành vận tải đường sắt (và vận tải thuỷ?), trong trường hợp một tàu không tiếp tục 
đi được nữa, nên phải nhờ một tàu khác chuyền khách và hàng (trực tiếp từ tàu sang 
tàu, không qua bến bãi) đến trạm gần nhất. Như vậy rõ ràng là /ăng bo có nguồn gốc 
từ fransborder, được rút gọn lại bằng cách bỏ phần đuôi -ør, chứ không phải từ 
transport như cảm tính ban đầu của chúng ta. 


— tìm được nhiều từ có phát âm gần giống, trong nhiều ngôn ngữ khác nhau, chăng 
hạn như bồi. Mặc dù 2i trong chữ cao bồi là do cách phát âm Việt hóa của boy 
trong từ cowboy (Anh-Mỹ), và về nghĩa thì ở một số nước, boy cũng được dùng (theo 
nghĩa xấu) để chỉ người phục vụ (Từ điển Anh-Việt, Nxb TPHCM, 1998), nhưng 
không thể vì thế mà kết luận rằng tất cả những trường hợp có âm tiết bồi đều có 
nguồn gốc từ boy của tiếng Anh như trong Vũ Ngọc Khánh & Nguyễn Thị Huế 
(2002) được. Ta cần phải xem xét thêm khía cạnh lịch sử giao tiếp giữa các ngôn 
ngữ. Từ 2i (Hán Việt) có nghĩa là: 

“theo cho có bạn; giúp thêm; làm tôi (tớ); ở hai bên người khác” (Đào Duy 

Anh, 1957). 

Thế mà tiếng Hán Việt đã được sử dụng ở Việt Nam từ rất lâu trước khi tiếng 
Anh du nhập vào nước ta. Do đó, khả năng vay mượn từ tiếng Anh ít hơn rất nhiều 
so với nguồn gốc Hán Việt của nó. 


— Bên cạnh đó, có hiện tượng nhiều từ tiếng Việt có phát âm gần giống với một từ 
gốc của một ngôn ngữ khác: ðz và /z ve có phát âm gần giống với từ (1a) bière, mặc 
rô và ma cô với từ maquereau, xà phòng và xà bông với từ savon, xà cột và xắc cốt 
với từ sưcoche trong tiếng Pháp; nhất (trong nhất lớp) và dách (trong số dách) cô 
phát âm gần giống với từ — của chữ Hán. Đó là những dị bản mang tính địa phương, 
hoặc khẩu ngữ. 

— Dĩ nhiên là nhà nghiên cứu sẽ gặp những từ mà anh ta không thê tìm ra từ gốc. Đó 
có thể là những từ thuần Việt (hoặc từ Việt cô), chẳng hạn như từ (@uả) bưởi, (quả) 
ổi...; nhưng cũng có thê đó là những từ vay mượn từ các dân tộc anh em cùng sống 
trên lãnh thổ Việt Nam, hoặc từ các ngôn ngữ của các quốc gia láng giềng như Lào, 


62 


Campuchia, Thái Lan, Mã Lai..., nhưng vì việc vay mượn được tiễn hành qua con 
đường khâu ngữ, và nhất là những từ ấy dùng đề chỉ những vật dụng hàng ngày, nên 
chúng chỉ được lưu truyền trong dân gian mà thôi, và không có sách vở nào ghi chép 
lại (như trường hợp các từ chôm chôm, bỏòn bon, sâu riêng, măng cụi... được du nhập 
vào cuối thế kỉ XIX — đầu thế ki XX do các chủng sinh đạo Công giáo mang các 
giống cây này từ Penang (Malaysia) về Việt Nam sau khi đã xong khóa đào tạo tại 
các chủng viện ở đó). 

Ngoài ra, còn phải kê đến một hiện tượng mà P. Gurraud (1965: 100) gọi là từ 
nguyên giả (fausse étymologie): có nhiều từ có cấu tạo từ vựng giống với một mô-típ 
cầu tạo từ vựng của một ngôn ngữ nào đó, nhưng hoàn toàn không có liên hệ gì với 
ngôn ngữ đó. Xà /an (P.: chaland) chẳng hạn, có cấu tạo ngữ âm khiến cho có nhà 
nghiên cứu lầm tưởng răng từ này cùng “lò” với những từ gốc Khơ me như xà rồng, 
Xà Tón, Xà Tâm (địa danh)... 

— Tiêu chí ngữ nghĩa 

Nếu chỉ dựa vào tiêu chí ngữ âm đề tìm hiểu nguồn gốc của một từ thì nhà 
nghiên cứu sẽ rơi vào khuyết điểm tùy tiện và ngộ nhận. Do đó, cần phải dựa vào 
nhiều tiêu chí khác nữa để loại bỏ những trường hợp đồng âm ngẫu nhiên, là hiện 
tượng phổ biến giữa các ngôn ngữ, và như thế sẽ làm cho phán đoán thêm chính xác. 
Một đơn vị từ ngữ được vay mượn ở một ngôn ngữ khác thông thường vẫn giữ lại 
một vài nét nghĩa nguyên thủy. Cø (4) chăng hạn đồng âm với từ tiếng Pháp cas 
(trường hợp), nhưng giữa hai từ này chăng có chút quan hệ ngữ nghĩa nào, do đó 
không thể kết luận rằng từ này được vay mượn từ từ kia. Ngược lại, ca (mổ, bệnh...) 
chính là từ vay mượn từ tiếng Pháp, vì nó giữ nguyên nét nghĩa của từ gốc. Cà rá 
(phương ngữ Nam bộ, đồng nghĩa với nhẫn), mặc dù đồng âm với czrz (tiếng Pháp), 
nhưng như thế chưa đủ để kết luận rằng đó là từ vay mượn từ carzứ, vì từ này chỉ có 
nghĩa là đơn vị đo trọng lượng của đá quý (I carat = 0,2 ø) và đơn vị xác định tỉ lệ 
của vàng trong hợp kim (1 carat = 1/24 vàng ròng trong một hợp kim). Cũng có 
trường hợp từ vay mượn có nghĩa rất xa với nghĩa của từ gốc, nhưng nhìn chung, nó 
cũng giữ lại một nét nghĩa nào đó, như chữ zzó-đen được dùng để diễn tả ý (ăn mặc) 
rất mốt (P.: modèle có nghĩa là kiểu, mẩu). Vậy liệu cua (đường) có phải là từ vay 
mượn của co (P. Có nghĩa là øgắn) như Vũ Ngọc Khánh & Nguyễn Thị Huế 
tưởng không? Tương tự, painer (P.) ngoài nghĩa đi chuyển bằng pa-tanh còn cô 
nghĩa là (xe) trượt, không bám vào mặt đường, hoàn toàn không có liên quan gì đến 
xe bị pan (do từ pazne của tiếng Pháp) như hai tác giả này giải thích. 

— Tiêu chí nguồn gốc của vật quy chiễu (critère réfóremtiel) 

Thông thường, khi tiếp nhận một sự vật của một cộng đồng dân tộc sử dụng 
một ngôn ngữ khác, người bản ngữ tiếp nhận luôn tên gọi sự vật bằng ngôn ngữ của 
cộng đồng ấy, sau khi đã biến đổi cách phát âm cho phù hợp với đặc điểm ngữ âm 
của ngôn ngữ bản địa. Quả mà người Việt gọi là sẩu riêng thì người Pháp gọi là 
durion, người Anh-Mỹ gọi là durian... do mỗi ngôn ngữ đi vay mượn biến đổi tên 


63 


gọi theo cách riêng của mình. Nhưng không thê suy luận ngược lại là một từ có cách 
phát âm giống hoặc gần giống với một từ trong một ngôn ngữ khác là được vay 
mượn từ ngôn ngữ đó, nếu vật quy chiếu hoàn toàn thuộc về cộng đồng bản địa. 
Chăng hạn cư (đồng, biển), mặc dù có phát âm gần với cowr, cours, court (tiếng 
Pháp), nhưng vẫn là từ Việt, vì vật quy chiếu của nó tồn tại từ bao đời nay trên lãnh 
thô Việt Nam. Oấn fủ rì có phải xuất phát từ one, wo, three của tiếng Anh không? 
Xét trên phương diện ngữ âm, ta thấy cách phát âm của hai chuỗi từ này gần giống 
nhau. Tuy nhiên, đề đi đến kết luận là tiếng Việt đã sử dụng lại chuỗi từ tiếng Anh 
nói trên, thì nhà nghiên cứu cần phải chứng minh bằng được là trẻ em Việt Nam chỉ 
biết chơi những trò chơi dân gian ấy kê từ khi tiếp xúc với người Anh hoặc ít ra là từ 
khi tiếp xúc với ngôn ngữ của họ. 
— Tiêu chí lịch sử 

Khi có một từ đồng âm hoặc gần âm với một số từ của một số ngôn ngữ có 
tiếp xúc với tiếng Việt, lẽ đương nhiên là ngôn ngữ nào tiếp xúc với tiếng Việt sớm 
hơn có khả năng tác động nhiều hơn đến tiếng Việt. Người Việt ở Nam Bộ đã tiếp 
xúc với di dân Trung Quốc nhiều thế kỉ trước khi tiếp xúc với người Pháp, nên khả 
năng từ papa (tiếng Pháp) là nguồn gốc của từ bz (má) như một số tác giả đã quan 
niệm (x. Nguyễn Lân 1998, Vũ Ngọc Khánh & Nguyễn Thị Huế 2002) thấp hơn từ 
bá (tiếng Quảng) rất nhiều. 


— Tiêu chí hội nhập của các cộng đồng dân cư: 


Cộng đồng dân cư ngoại quốc nào hội nhập sâu rộng vào đời sống của cư dân 
bản địa sẽ có khả năng tương tác về mặt ngôn ngữ lớn hơn. Do điều kiện nhập cư 
(mà cũng có thê là do sự gần gũi về chủng tộc), đi đân Trung Quốc ở Nam Bộ (là 
những người đi lánh nạn hoặc tìm kế sinh nha) hội nhập sâu rộng hơn nhiều so với 
người Pháp ở Việt Nam (là người đi xâm lược), qua các mối quan hệ buôn bán, 
thông gia và cả về chính trị (Mạc Cửu được triều đình phong kiến Việt Nam phong 
quan). Vì thế, từ øzpa càng ít có khả năng là nguồn gốc của từ ðø (4á) hơn so với 
tiếng Quảng. Thật vậy, hiện nay Ở Nam bộ, nhiều vùng còn sử dụng cách xưng hô 
theo kiểu người Tàu đang sinh sống ở đây: tía (ba), hia (anh), chế (chị), ý (đì), số 
(cô)... Vì thê, ba (má) dù có cách phát â âm gần giống với papa của tiếng Pháp, cũng 
không thể vì vậy mà vội vã kết luận rằng bz (4á) có nguồn gốc từ tiếng Pháp như vài 
tác giả đã làm“: chỉ cần quan sát địa bàn xuất hiện với tần số cao của từ này và 
thành phần xã hội của người sử dụng cũng có thê bác bỏ giả thiết nguồn gốc Pháp 
của nó. 

Tóm lại, việc truy tìm từ nguyên cần phải được tiến hành một cách khoa học, 
dựa trên nhiều tiêu chí phân định chặt chẽ, nếu không sẽ mắc sai lầm như một số tải 
liệu vừa nêu. 
3.3.2.3. Thống kê phân loại 


f) Xem Nguyễn Lân (1998), Vũ Ngọc Khánh & Nguyễn Thị Huế (2002). 


64 


Công đoạn tiếp theo là xử lí nguồn tư liệu báo chí đã chọn lựa. Chúng tôi đọc 
qua tất cả các bài báo đã đăng tải trên 6 chuyên san nói trên, và nhặt ra những từ đã 
được xác định ở mục 2 trong chương này. Kết quả cuối cùng được tập hợp trong 
Phần hai của công trình này (Danh mục các từ nước ngoài), với các thông số như: 


1) abcès (P.) hoại thư nh 

B: áp xe (2) 

D: abces (1) 

Em ma 


E: áp xe (1) F: 


Mẹ tôi 75 tuôi, tắc mật, không ăn uống được Bác sĩ chân đoán bị øbces gan (D502:36). 


— 1) là số thứ tự của đơn vị từ ngữ được nhặt ra; 
— abcès là đơn vị từ vựng được sử dụng trong các mẫu phân tích; 


— (P.) là ngôn ngữ gốc của đơn vị từ vựng được sử dụng: 


A.): tiếng Anh (lat.) : tiếng la tỉnh 
(Â.): tiếng Ấn, gốc Ấn (Ma.) : tiếng Malaixia 
(Arap): tiếng Á-rập (Nh.) : tiếng Nhật 

(Bỏ) : tiếng Bồ Đào Nha (Ng.): Tiếng Nga 

(Đ.): tiếng Đức (NP.) : tiếng Nam Phi 
(HL): tiếng Hà Lan (P.) : tiếng Pháp 

(HQ): tiếng Hàn Quốc (Phạn) : tiếng Phạn 
(Hung): tiếng Hung-ga-ri (TBN): tiếng Tây Ban Nha 
(Hy) : Hy Lạp (Thai): tiếng Thái 
(Ind): tiếng Indonesia, gốc Indonesia (TQ): tiếng Trung Quốc 
(khm) : tiếng khơ-me (Y.): tiếng Ý 


(L.): tiếng Lào 

— hoại thư là từ tương đương trong tiếng Việt; 

— hoa thị * là kí hiệu riêng của tác giả, dùng để ghi chú thời gian xuất hiện lần đầu 
của từ có liên quan; 

— Các chữ cái là quy ước đề đặt tên cho các mẫu nghiên cứu, gồm: 


A : báo Nhân dân cuối tuần : 

B: báo Tiên phong chủ nhật ; 
: báo Hà Nội mới cuối tuần ; 
: báo Sai gòn Giải phóng thứ bảy ; 
: báo Tuổi trẻ chủ nhật ; 


: Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên, 1998) 
: Từ điển từ và ngữ tiếng Việt (Nguyễn Lân, 1998) 
L: Đại từ điển tiếng Việt (Nguyễn Như Ý, 1999) 
J: Từ điển từ nguyên giải nghĩa (Vũ Ngọc Khánh & Nguyễn Thị Huế, 2003) 


C 
D 
E 
F: báo Thanh niên cuối tuân ; 
G 
H 


6S 


— các chi tiệt trong biểu bảng chỉ hình thức chính tả của đơn vị từ vựng được sử 
dụng trong các tài liệu có liên quan, vả tân sô sử dụng (các chữ sô trong ngoặc đơn); 


— trong các mục từ, có thể có ô để trồng (như các ô A, C và F trong thí dụ trên), do từ 
có liên quan không xuất hiện trong mẫu khảo sát; 


— và cuỗi cùng là câu được lấy từ mẫu phân tích để minh họa cho trường hợp sử 
dụng: 


Mẹ tôi 75 tuôi, tắc mật, không ăn uống được Bác sĩ chân đoán bị ø5ces gan (D502:36). 


trong đó (D502:36) chỉ báo Sài gòn giải phóng thứ bảy, số 502, trang 36. 


66 


PHẢN HAI 


KẾT QUÁ NGHIÊN CỨU 


67 


68 


Chương năm 


Từ ngữ nước ngoài trên báo chí Việt Nam năm 2000 


Việc nghiên cứu những đơn vị từ vựng thuộc một hệ thống ngôn ngữ khác 
với ngôn ngữ đang sử dụng những đơn vị ấy thuộc về lĩnh vực nghiên cứu từ vay 
mượn. Tuy nhiên, như đã trình bày ở Chương bốn, mục đích nghiên cứu chủ yếu của 
chúng tôi không phải là khảo sát những biến đổi hình thái — cú pháp của các từ vay 
mượn, như các công trình trước đây đã áp dụng, mà là tìm hiểu hiện tượng sử dụng 
từ ngữ nước ngoài trên báo chí Việt Nam. Nói cách khác, thay vì mô tả sự biến đổi 
về ngữ âm, ngữ nghĩa và hình thái cú pháp của những từ được nhìn nhận là từ vay 
mượn, trước tiên chúng tôi đặt nghi vấn về cái định đề truyền thống của ngôn ngữ 
học cấu trúc, được khái quát bằng câu nói của Vương Toàn: “Mượn khi cần và cần 
thì mượn” bằng cách nêu câu hỏi Có phải người ta dùng từ ngữ nước ngoài xen vào 
tiếng Việt là vì trong tiếng Việt không có từ tương đương? Và nêu câu trả lời là phủ 
định, thì 7ại sao người ta lại thường sử dụng từ ngữ nước ngoài xen vào tiếng Việt 
như trên bảo chí hiện nay? 


1. TIẾP XÚC NGÔN NGỮ Ở VIỆT NAM 
1.1. Những tình huống tiếp xúc phổ biến trên thế giới 


Hiện tượng một cộng đông dân cư này sử dụng một sô đơn vị từ ngữ của một 
cộng đông dân cư khác được các nhà nghiên cứu gọi là hiện tượng tiêp xúc ngôn 
ngữ. Hai ngôn ngữ A và B có thê tiêp xúc với nhau qua các trường hợp sau đây: 


— hai cộng đồng dân cư sử dụng A và B tiếp xúc trực tiếp với nhau, do địa bàn sinh 
sống cạnh nhau, hoặc do có cơ hội giao tiếp với nhau (như buôn bán, du lịch, học 
hành, hoặc xâm lược...). Ban đầu, sự giao tiếp này có thê là phi ngôn ngữ (cử chỉ, kí 
hiệu đơn giản...) vì mục tiêu giao tiếp rất đơn giản (hỏi giá cả, trả giá...). Điều này 
vẫn thường thấy khi khách du lịch không có khả năng sử dụng ngôn ngữ của nơi đến, 
hoặc cả hai bên tham gia vào giao dịch không có khả năng sử dụng cùng một ngôn 
ngữ khác; 

— hai cộng đồng dân cư sử dụng A và B không có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với 
nhau, mà thông qua sách vở, báo chí của nhau. Sự giao tiếp này đòi hỏi phải biết 
ngôn ngữ của nhau. Đây là trường hợp của các quốc gia không có quan hệ ngoại giao 


69 


với nhau, nhưng vẫn quan tâm đến nhau, như trường hợp Việt Nam và các nước 
phương Tây trong thời kì cắm vận của Mỹ. 


— hai cộng đồng dân cư không có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với nhau, mà thông qua 
sách vở, báo chí của một cộng đồng khác đóng vai trò trung gian. Trong trường hợp 
này, hai cộng đồng không nhất thiết phải biết ngôn ngữ của nhau, mà chỉ cần biết 
một ngôn ngữ thông dụng nào đó trên thế giới. Đây là trường hợp tiếp xúc ngôn ngữ 
giữa đa số các dân tộc trên thế giới. 

Trong cả ba trường hợp trên, vị trí của hai ngôn ngữ A và B tùy thuộc vảo địa 
vị và uy thế của quốc gia sử dụng ngôn ngữ đó. Nói cách khác, ngôn ngữ nào có tiềm 
năng kinh tế, chính trị, quân sự mạnh sẽ chiếm thế thượng phong trong sự tác động 
qua lại của hai ngôn ngữ, và do đó, nó sẽ được dân tộc sử dụng ngôn ngữ kia tiếp 
nhận nhiều hơn. 


1.1.1. Tiếp xúc ngôn ngữ trong bối cảnh tiếp xúc xã hội trực tiếp 


Trên lí thuyết, một ngôn ngữ chỉ đi vay mượn một số đơn vị từ vựng ở các 
ngôn ngữ khác khi nào trong kho tàng từ vựng của ngôn ngữ đó không có những từ 
có khả năng biểu đạt một thực tế mới xuất hiện trong đời sống hàng ngày. Điều này 
hoàn toàn đúng đối với các trường hợp vay mượn từ ngữ xảy ra khi hai cộng đồng 
dân cư tiếp xúc trực tiếp với nhau, và qua đó, có sự tiếp thu một số nét dị biệt trong 
lỗi sống của nhau trong quá trình hội nhập xã hội (hoặc đảo thải). Những người tham 
gia vào quá trình này không nhất thiết là người song ngữ; và trong giao tiếp, sự hiện 
diện của chính sự vật đóng vai trò của cái được biểu đạt, cho đến khi cái biểu đạt mới 
(từ vay mượn) được nhìn nhận và tái sử dụng bởi cộng đồng. Vì thế, trong trường 
hợp này, sự tiếp xúc ngôn ngữ nhất thiết phải đi cùng với sự tiếp xúc xã hội trực tiếp 
của hai cộng đồng dân cư. Đây chính là trường hợp cô điển của hiện tượng vay mượn 
từ ngữ, được thể hiện bằng mô hình sau đây: 


Du nhập sự vật — Vay mượn từ ngữ chỉ sự vật 


Ta có thê kể ra hàng loạt từ vay mượn nằm trong trường hợp này, như ;ở /íu, 
mì hoành thánh (hoặc văn thắn), xá xíu, xập xám... (từ một sô phương ngữ Trung 
Quốc), cà ràng, mình ên, xà di... (từ tiếng Khơ me), ô fô, ba lô, ca nô, phanh... (từ 
tiếng Pháp), năm bờ oan, xì ke, tỉ vi, ... (từ tiếng Anh — Mỹ). 


1.1.2. Tiếp xúc ngôn ngữ trong bối cảnh tiếp xúc xã hội gián tiếp 


Trong xã hội hiện đại, với sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện thông 
tin đại chúng, báo chỉ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong tiếp xúc ngôn ngữ. 
Mô hình tiếp xúc ngôn ngữ cô điển không còn là con đường duy nhất dẫn đến việc 
vay mượn từ ngữ: nhà báo chỉ cần ngồi ở nhà, đọc tài liệu qua sách báo hoặc trên 
mạng và trong bài viết của mình, anh ta sử dụng lại một số từ ngữ nước ngoài đề chỉ 
những sự vật mà anh ta chưa hè tiếp xúc. Trong trường hợp này, việc vay mượn từ 


70 


ngữ không cân phải thông qua việc vay mượn sự vật, mà thông qua việc chuyên tải 
khái niệm mới (cái được biêu đạt), vì nhà báo là người có năng lực song ngữ. 


Du nhập cái được biểu đạt — Vay mượn từ ngữ 


Đây là trường hợp phổ biến đối với những từ ngữ Anh —- Mỹ mới du nhập, 
những từ không có trong các từ điển đối chiếu, chẳng hạn như các từ trong lĩnh vực 
âm nhạc như 5/ues, counfry, điva... 


Ngoài ra cũng phải kế đến một hình thức tiếp xúc ngôn ngữ qua trung gian 
một ngôn ngữ khác. Đây là trường hợp du nhập của các đơn vị từ vựng của nhiều 
ngôn ngữ khác ngoại ngữ thông dụng của một quốc gia, (chẳng hạn như tiếng Anh và 
tiếng Pháp đối với Việt Nam). Thật vậy, qua các tải liệu viết bằng tiếng Anh hoặc 
Pháp, người ta cũng có thể tiếp xúc với từ ngữ của nhiều ngôn ngữ khác chứ không 
nhất thiết phải có năng lực sử dụng những thứ tiếng đó. Đó là trường hợp của những 
từ chỉ đơn vị tiền tệ hoặc các đặc sản của các dân tộc, như z ác thai, kỉ mô nô, lam 
ba đa, sam ba, tăng gô... 


1.2. Các tình huống tiếp xúc ngôn ngữ ở Việt Nam 


Sau 1975, nước ta rơi vào tình trạng cắm vận do Mỹ gây ra trên nhiều lĩnh 
vực, nên việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài đều phải qua cửa ngõ của các nước 
Đông Âu, đặc biệt là Liên Xô. Vì thế, tiếng Nga được xem là ngoại ngữ thứ nhất 
trong giai đoạn này. Tiếng Anh và Pháp chỉ còn là ngôn ngữ giao tiếp trên sách vở và 
báo chí, mà nguồn tư liệu cũng rất hạn chế (tức là người biết hai ngoại ngữ đó phần 
lớn chỉ sử dụng kĩ năng đọc hiểu mà thôi). Tuy nhiên, tiếng Nga không để lại dấu ấn 
nào đáng kể trong tiếng Việt, ngoài những từ như cô dấc, cu lắc, mu gích... thêm vào 
danh mục từ đã được du nhập từ trước thông qua tiếng Pháp như đi gan, vốt ca, xa 
mô va, Sa hoàng... 


Kế từ 1986, khi công cuộc đôi mới bắt đầu, đất nước ta bước vào giai đoạn 
mở cửa, thì lần lượt các thương nhân và khách du lịch trong khu vực như Hồng 
Kông, Singapore, Nhật bản, Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc... và Tây Âu cũng bắt 
đầu đồ xô đến Việt Nam. Tuyệt đại đa số khách này sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ 
giao dịch, nên đã tạo nên phong trào học tiếng Anh trên cả nước. Vì thế, tiếng Anh 
được gắn liền với việc làm có thu nhập cao (làm cho các công ty nước ngoài), và 
thành đạt (những người thành đạt trong kinh doanh đều giỏi tiếng Anh). Thêm vào 
đó là làn sóng Việt kiều trở về nước — đa số là những kiều dân định cư tại Mỹ, vì 
tổng số lên đến khoảng 2 triệu người, nhiều gấp bốn hoặc năm lần số lượng Việt kiều 
sống ở các nước khác cộng lại — mang theo đô la, hàng tiêu dùng và dĩ nhiên là một 
số từ tiếng Anh chỉ những vật dụng hàng ngày như /ob, ws, nail... trong sự ngưỡng 
mộ của nhiều người. Thế là tiếng Anh có đủ điều kiện để trở thành ngoại ngữ số một 
trong sự chọn lựa của các bậc phụ huynh. Và hơn thế nữa, nó còn là một thứ nhãn 
hiệu cẩu chứng cho lớp người hãnh tiễn, muốn chứng tỏ rằng mình cũng thuộc giới 


gà) 


được ngưỡng mộ như những Việt kiều kia, bằng cách sử dụng xen một số từ tiếng 
Anh vào lời nói của mình, nhất là những từ ngữ thuộc các lĩnh vực thời thượng như 
công nghệ giải trí, thời trang... Cái khái niệm người sành điệu ban đầu chỉ được dùng 
để chỉ những người sành sỏi trong việc tiêu dùng, dần dần mang nét nghĩa khu biệt 
hơn, đề chỉ những người học được lối sống phương Tây, đặc biệt là lối sống Mỹ, kể 
cả trong ngôn từ. 


Nhưng những sự kiện có tính chất quyết định đối với tình trạng sử dụng từ 
ngữ nước ngoài trên báo chí như hiện nay có lẽ là việc Việt Nam được gia nhập vào 
tổ chức ASEAN, ở đó tiếng Anh được chọn làm ngôn ngữ giao tiếp duy nhất, và việc 
bãi bỏ lệnh cắm vận kinh tế đối với Việt Nam, mở đầu cho việc bình thường hóa 
quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Sau hai mốc thời gian này là sự xuất hiện của hàng 
loạt những kênh thông tin mới như sách báo và vô tuyến truyền hình bằng tiếng Anh 
của các nước trong khu vực và thế giới. Đài truyền hình Việt Nam thậm chí còn dành 
hắn một chương trình hàng tuần đề giới thiệu sản phâm âm nhạc của kênh MTV Hoa 
Kì. 


2. MÔ TẢ DANH MỤC TÁT CÁ TỪ NGỮ NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC TÌM THÁY 
TRÊN BÁO CHÍ VIỆT NAM NĂM 2000 (Bảng 5) 


Qua khảo sát mẫu phân tích, chúng tôi thu thập được 1737 đơn vị từ ngữ 
nước ngoài được sử dụng trên 6 loại báo chí. Danh mục này gồm 2I 1 trang. Các mục 
từ được xếp theo bảng chữ cái Anh — Pháp, vì đa số chúng đều xuất phát từ hai thứ 
ngôn ngữ này. Vả lại, việc xếp các mục từ theo bảng chữ cái tiếng Việt là phi lô gích, 
vì một từ có nguồn gốc nước ngoài có thể tương ứng với nhiều từ tiếng Việt, với 
nhiều hình thức chính tả khác nhau. 

Việc chọn cách giới thiệu các hình thức chính tả của một mục từ được thực 
hiện theo nguyên tắc như sau: hình thức chính tả gần với nguyên ngữ được đặt trước 
hình thức chính tả xa với nguyên ngữ, như trong thí dụ sau đây: 


570) fasciste (P.) ??? 


A : phát-xít (S1), phát xít (3) B: phát-xít (2), phát xít (20) 
C : phát-xít (4), phát xít (52) D: phátxít (2), phát-xít (1), phát xít (26) 
E : phát xít (25) F: phát-xít (1), phát xít (13) 


H: phát-xít 

Cách xử lí này có nhiều tiện lợi hơn cách trình bày dựa theo nguyên tắc tần số 
xuất hiện từ cao đến thấp, vì nó vừa giúp người đọc theo dõi sự phát triển của hình 
thức chính tả của một từ, vừa tạo sự thuận lợi cho người nghiên cứu trong việc cập 
nhật các dữ liệu mà không gây xáo trộn vị trí của các hình thức chính tả. 


Đôi với một sô trường hợp có nhiêu từ đông âm, hoặc từ thường xuât hiện 
chung với một yêu tô khác, hoặc từ có thê gây khó khăn cho người đọc trong việc 


72 


nắm bắt ngữ nghĩa, chúng tôi sẽ trích dẫn ngữ cảnh mà chúng xuất hiện, như trong 
trường hợp sau đây: 


HH dose (P.) liều (lượng) k 


acc 
E—————————l0i#——————————— 
e==——._...——————— 


ng đô. Nặng đô. Đủ đô (D493: 28). 


3. PHÂN TÍCH CÁC TỪ XUẤT HIỆN TRÊN BÁO CHÍ NĂM 2000 


Trước tiên, chúng tôi sẽ tiến hành phân tích mối quan hệ giữa tần số xuất hiện 
của từ ngữ đã thu thập được, với mức độ phổ biến của chúng. Việc phân tích này sẽ 
được tiến hành trên ba mặt: giữa các từ với nhau, giữa các biến thể (variante) của 
một từ, và giữa các hình thức chính tả của một từ được xã hội sử dụng rộng rãi. Việc 
phân tích này có thể cho phép chúng. tôi rút ra kết luận về khuynh hướng của xã hội 
hiện nay trong cách xử lí về từ ngữ gốc nước ngoài nói chung, và từ ngữ mới du nhập 
nÓI riêng. 


Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ khảo sát những từ ngữ nước ngoài chưa 
được nhìn nhận (vì chưa hề xuất hiện trong bất cứ từ điển nào trong số các từ điển 
được dùng làm tài liệu đối chiếu, xem Bảng 1) và những từ ngữ đã được từ điển 
tiếng Việt nhìn nhận và đưa vào. Loại thứ hai này được lập dựa trên mức độ được 
nhìn nhận của chúng qua các từ điền đối chiếu: 


—_ Bảng 2 là Danh mục từ ngữ nước ngoài được sử dụng trên báo chí và đã có 
mặt trong một từ điền tiếng Việt, 


—_ Bảng 3 là Danh mục từ ngữ nước ngoài được sử dụng trên báo chí và đã có 
mặt trong hai từ điển tiếng Việt, 


—_ Và Bảng 4 là Danh mục từ ngữ nước ngoài được sử dụng trên báo chí và đã 
có mặt trong ba từ điển tiếng Việt. 


Trong số bốn từ điển được tham khảo, chỉ có ba là từ điển tiếng Việt: từ điển 
cuối cùng (được kí hiệu là J) có tên là Từ điển từ nguyên giải nghĩa (Vũ Ngọc Khánh 
& Nguyễn Thị Huế, 2003), thật ra chỉ là một danh mục khá sơ sải, chưa tương xứng 
với tên gọi từ điển. Chính vì thế, khi đối chiếu với các từ ngữ nước ngoài được nhặt 
ra từ mẫu phân tích, chúng tôi chỉ dựa vào ba từ điển tiếng Việt: Từ điển Tiếng Việt 
(Hoàng Phê chủ biên, 1998), 7? điển từ và ngữ tiếng Việt (Nguyễn Lân, 1998), Đại 
Từ điển tiếng Việt (Nguyễn Như Ý, 1999), được lần lượt kí hiệu là G, H và I. 


Chúng tôi ý thức được rằng việc phân chia này không thê thỏa mãn được tính 
khoa học chặt chẽ, do phải dựa vào những từ điển đối chiếu chưa thực sự đáng tin 
cậy, nhất là về những từ gốc nước ngoài như đã phân tích ở Chương hai. Tuy nhiên, 


73 


giá trị tham khảo của việc đối chiếu này vẫn không vì thế mà kém ý nghĩa nếu chúng 
ta không tuyệt đối hóa các kết quả thu thập được. 


3.1. Phân tích dựa trên tần số xuất hiện của từ ngữ 
3.1.1. Về quan hệ giữa tần số xuất hiện và tính chất phổ biến của từ ngữ 


Theo lô gích thông thường, một từ có tần số xuất hiện càng cao thì tính chất 
phổ biến của nó càng lớn, và ngược lại, một từ có tần số xuất hiện càng thấp thì nó ít 
được phổ biến hơn. Thật vậy, bom (đạn) chăng hạn, là một từ rất phổ biến, xuất hiện 
tổng cộng 870 lần trên cả 6 loại báo, cư (bệnh) 215 lần, trong khi øuy và mude (khỏa 
thân), ít được sử dụng trong đời sống hàng ngày, chỉ xuất hiện 2 lần cho cả hai dạng. 


Tuy nhiên, cũng có không ít trường hợp những từ ngữ khá thông dụng trong 
cuộc sống hàng ngày và được các từ điển ghi nhận nhưng lại có tần số xuất hiện rất 
thấp, và chỉ xuất hiện trong một vài tờ báo, chăng hạn như: 


— /€o (chữ...)/ (1), 
- /cốp pha/ (2). 

— /cua roa/ (3), 

— /băng ca/ (3), 

— /com pa/ (4). 

- &ô nhắc/ (5), 

— /bu g1/(5), 

— /các/(T), 

— /ơ (xe)/(9)... 

Điều này không phải là khó giải thích: ngoài lô gích nói trên, tần số xuất hiện 
của từ ngữ còn phản ảnh sự quan tâm của xã hội trong một giai đoạn nào đó về vẫn 
đề mà từ ngữ có liên quan được dùng để đề cập đến. Nói cách khác, khi thấy tần số 
xuất hiện của một từ thấp, ta chưa thể kết luận là từ đó chưa được phổ biến rộng rãi. 


Ở một thái cực khác, có những từ có tần số xuất hiện khá cao như acØ#oøn (12 
lần), cover (12 lần), DJ (15 lần), bar/ender (22 lần), diva (22 lần), dance (35 lần), 
boysband (35 lần)... nhưng chưa có mặt trong bất cứ từ điển nào, và cũng không hề 
phổ biến trong xã hội (một trong các biểu hiện là chúng chỉ xuất hiện trên một vài tờ 
báo mà thôi). Hiện tượng này ứng với cái mà Gurraud gọi là “vay mượn xa xỉ”. Tuy 
nhiên, cái tạo nên cảm giác hỗn độn, bát nháo trong tiếng Việt không phải là bản thân 
của hiện tượng này, mà chính là sự lạm dụng nó, và nhất là việc thiếu biện pháp xử lí 
thoả đáng đối với hiện tượng đó: trên lí thuyết, những từ “vay mượn xa xỉ” vẫn có 
tác dụng tích cực nhất định, như tạo ra sắc thái đặc thù do nguồn gốc từ ngữ mang 
lại, nhưng người sử dụng phải biết cách xử lí phù hợp, như in nghiêng, hoặc dùng 
ngoặc kép (biện pháp ¡in ấn), và phải có chú giải ngữ nghĩa (biện pháp siêu ngôn 
ngữ). Điều này cho thấy răng việc nghiên cứu dựa vào phương pháp định lượng cần 
phải được kiểm chứng và bổ sung bằng các phép phân tích khác như phương pháp 
định tính, phân tích ngôn bản... 


74 


Cũng cần phải đề cập đến trường hợp của những từ có tần số xuất hiện cao, 
được nhiều tờ báo sử dụng, nhưng chỉ được ít từ điển (hoặc không được từ điển nào) 
ghi nhận, như trường hợp: 


— /album/ nhạc (1033 lần, 6 tờ báo, 0 từ điền), 
—/CD/(291 lần, 6 tờ báo, 0 từ điển), 

— /e-mail/ (119 lần, 6 tờ báo, 0 từ điền), 

— /ADN/( lần, 6 tờ báo, I từ điền), 

— DƑD (42 lần, 4 tờ báo, 0 từ điền), 

— /băng rôn/ (40 lần, 6 tờ báo, 1 từ điển), 

~ con chíp (40 lần, 6 tờ báo, 0 từ điền), 
—/CD-ROM/ (32 lần, 6 tờ báo, 0 từ điền)... 


Đây là những trường hợp mà các nhà làm từ điển cần nghiên cứu đề bố sung 
vào vôn từ tiêng Việt. 
3.1.2. Về quan hệ giữa tân sô xuất hiện và tính chát phô biên của các biên thê 


Quy tắc số đông đã đề cập ở trên cũng đúng đối với các biến thể khác nhau có 
cùng nguồn gốc: từ essence tiếng Pháp cho 2 biến thể: xăng và éí-xăng. Tần số xuất 
hiện của xăng trên 6 loại báo chiếm tỷ lệ cao tuyệt đối so với é/-xăng (228 lần so với 
1 lần/229). Tương tự như vậy, từ iđon (Pháp) cho ra 2 từ tiếng Việt /bi đông/ và 
bình tông, với tần số xuất hiện là 20 lần so với 1/21 lần. 


Tuy nhiên mẫu phân tích của chúng tôi cho thấy rằng cái lô gích ấy không 
phải lúc nào cũng đúng, hoặc nói chính xác hơn, trong lĩnh vực sử dụng từ ngữ, cái 
lô gích thông thường nói trên thường được bổ sung bằng cái lô gích bất thường: 
casqueite tiếng Pháp cho ba biến thể: /cát két⁄, kết (là hai biến thể được các từ điển 
ghi nhận) và &é¿ là biến thể chỉ được sử dụng trong mẫu phân tích. Thế mà hai biến 
thể có trong từ điển không hè xuất hiện trong mẫu phân tích. 


3.1.3. Về quan hệ giữa tần số xuất hiện và tính chất phổ biến của các dạng chính 
tả của từ ngữ 

Bên cạnh một số ít từ chỉ có một hình thức chính tả duy nhất trên cả 6 loại 
báo như 5z (bâche), băng (nhạc...) (bande), bia (bière), bom (bombe), cáp (câble), 
két (caisse), ca (cas), xiếc (cirque), cứ (coup), cuốc (course)..., có nhiều từ tồn tại 
nhiều dạng chính tả khác nhau, cá biệt có từ có đến 9 dạng chính tả, như từ Z lông/. 
Tình trạng “trăm hoa đua nở” này là kết quả tất yêu của sự thiếu một chủ trương nhất 
quán, hợp lí và các biện pháp đủ hiệu lực để lập lại trật tự, kỉ cương trên mặt trận 
ngôn ngữ. Phân tích các trường hợp này sẽ cho phép ta nắm bắt được khuynh hướng 
— đủ là tự phát hay có ý thức — của báo chí hiện nay. 


Khảo sát tình trạng sử dụng một số từ được cả 6 tờ báo sử dụng, được các từ 
điển ghi nhận, và chỉ có một biến thể (những từ mà nhiều tài liệu xem là /ừ Vay mượn 
đã hội nhập hoàn toàn), chúng ta thấy: 


J3 


Về từ ca bin⁄ 


234) cabine (P.) buồng lái/buồng điện thoại * 
|H:cabn 


H: ca-bin 


trong đó có: 


—cabine (1 lần) 


—CŒabin — (23) 
—€Œq-bimm (6) 
—€abimm (14) 


Về từ “à phô: 
239) caf£ (P.) ?”?”? 
A : cả-phê (115), cà phê (6) B: café (3), cafe (1), cà-phê (2), cà phê (54) 


C : cà phê (125), cafe (1) D: café (66), càfề (2), càphê (4), cà phê (121) 
E: cả phê (208) F: café (3), cà-phê (1), cà phê (178) 


G : cafề, cà phê H: cà-phê 


trong đó có: 


— Cdƒ/ (72 làn) 


— Cđƒ© (2) 
— cđƒ/Ê (2) 


—cảphê_ (4) 
—cảä-phê (118) 
- cả phê (722) 


Về từ ⁄ca nô⁄: 


) S01 (P.) thuyền cao tốc 
F: ca-nô (4), ca nô (1) 
H: ca-nô 


l: ca-nôt, ca-nô J: canô 


trong đó: 


—canot (3 lần) 


—€an6 (15) 
—€a nô (14) 
—canô (8) 


76 


Về từ /cao su/: 


262) caoutchouec (P.) V24 


A : cao-su (47) B: cao-su (3), cao su (16) 
C : cao su (33) D: cao su (24) 
E: cao-su (6), cao su (51) F: cao su (39) 

|H:caoes, 7 7 


G : caosu, cao su, su H:cao-su 


Ï: cao su J: cao xu 


trong đó: 


—cao-su (56 lần) 
— €ao su (163) 
Về từ /cà rỗt⁄; 


277) carotte (P.) củ cải đỗ 


A : cà-rốt (1), cà TÔt (3) B: cà rột (6) 
C : cà rốt (4) D: carote (1), cà rột (4) 


E: cà rốt (11) F: cà rốt (6) 


trong đó có: 


—carofe (1 lần) 
-cả-rốt (1 lần) 
- cả rốt (34 lần) 


Về từ %ơ mĩ⁄: 


325) chemise (P.) ??? 


A : sơ-ml (15) B: sơ mi (8), sơm (1) 

C : sơ-mli (3), sơ mi (1) D: sơm (3), sơ mi (8) 

E: sơmi (30), sơ mi (1) F : chemnise (3), sơmi (1), sơ-mi (15), sơ mi (3) 
r8 


G : sơmI, sơ mi H: sơ-mi 


trong đó: 


— chemise (3 lần) 


—sơmi (35) 
—#ơ-mi — (33) 
—#ơ mi — (2l) 


Về từ 4ô cô 14⁄2 


341) chocolat (P.) ??? 


A : sô-cô-la (Š) B: socola (3), sôcôla (5), sô cô la (1) 
C : sô-cô-la (1l) D: chocolate (11), sôcôla (3) 
E: chocolate (1), sôcôla (17) F : chocolat (1), chocolate (1), sôcôla (2) 


G : sôcôla H:sô-cô-la 


I: sô-cô-la, súc-cù-là J: sô cô la 


77 


trong dó: 


— chocolaf (1 lần) 
—Chocolafe — (13) 

— sôc6la (27) 

— sô-cô-la (6) 

— số cô la (]) 


Về từ 4ì gv// 
349) cigare (P.) ??? 


A : xì-gà (1L) 
C: xi gà (1) 5 


E: xi gà (4) F:xì gà (2) 


trong đó: 


—xi›gà (1 lần) 
—xigà — (24) 


Về từ 4i măng/: 
351) ciment (P.) ?””? 


A : xi-măng (64) B: ximăng (1), xi măng (31), măng (2) 
C : xi-măng (3), xi măng (23) D: ciment (2), ximăng (12), xi măng (13) 


E: xIimăng (36), xi măng (l1) F: xI-măng (18), xi măng (Š) 
H: xi-măng 


l : xi-moong, xi măng J: xi măng 


trong đó: 
—ciment (2 lần) 
—ximăng (49) 

— xi-măng (85) 

— xi măng (73) 


Về từ 4ích lô⁄: 


458) cyclopousse (P.) ??? kiu 


A : xích-lô (4), xích lô (2) B: xích lô (9) 
C : xích lô (2) D: cyclo (1), xích lô (21) 


E: xích lô (32) E: xích lô (30) 
G : xichlô, xích lô 


trong đó có: 


—eyclo — (1 lần) 
—xích-lô (4) 
—xích lô (96) 


78 


Tổng hợp các phân tích trên, chúng ta thấy tần số xuất hiện của các dạng 
chính tả chính của các từ này như sau: 


Viết theo phỏng âm 


x Viêt theo n 

1TỊ Mụctừ nguyên văn | Viết dính liền k9 Vô T 
1 | /ca bm/ 1 2316 14 

2| /cà phê/ 12 4 118 T22 
3 | /ca nô/ 3 15 | 14 S 

4 | /cao su/ 0 0 56 163 
5 | /cà rốt/ II) 0 l 34 
6 | /sơ mứ 3 35133 21 
7| /sô cô la/ 14 2716 1 
&$ | /xì gà/ 0 0 1 24 
9_| /xi măng/ 2 49 85 | 73 

10 | /xích lô/ 1 0 4 96 


Bảng tổng hợp này cho ta thấy khuynh hướng viết rời không dấu nối là 
khuynh hướng phổ biến hơn các khuynh hướng khác (5/10 trường hợp), khuynh 
hướng viết các âm tiết liền nhau (4/10), và chỉ có I trường hợp khuynh hướng viết 
rời có dấu nỗi chiếm đa số. Tuy nhiên, như bảng tổng hợp trên cho thấy, ngay trong 
cùng một mục từ cũng có nhiều khuynh hướng khác nhau trên cùng một loại báo. 
Điều đó có nghĩa là các báo không có một quy tắc chính tả thống nhất nào: ngay cả 
báo Nhân dân cuối tuần với khuynh hướng chủ đạo rõ rệt là viết rời có dấu nói vẫn 
thỉnh thoảng sử dụng cách viết rời không dấu nối, như trường hợp từ cà phê, cà rối, 
cả vạt. 

Việc phân bố các dạng trên cũng không đồng đều. Trong trường hợp từ /cà 
phớ/, nêu báo Nhân dân cuối tuấn nghiêng về dạng cà-phê (115 lần/121, tức 
95,04%), thì các báo còn lại có khuynh hướng chọn dạng cà pñê (viết không dấu 


nối): 

— Tiền phong chủ nhật: 54 lần/60 (90%); 

— Hà Nội mới cuối tuân: 125 lần/126 (99,2%); 
— Sài Gòn giải phóng thứ bảy: 121 lần/193 (62,69%); 
— Tuổi trẻ chủ nhật: 208 lần/208 (100%); 


- và Thanh niên cuối tuân: — 178 lần/182 (97,8%). 

Tình hình này càng làm cho bức tranh tiếng Việt càng thêm ảm đạm, và vô 
hình trung dẫn đến hệ quả là viết như thế nào cũng đúng. Vậy liệu có công bằng hay 
không khi ta thường phê bình trách cứ thế hệ học sinh sinh viên hiện nay về tình 
trạng yếu kém tiếng Việt của họ, khi mà cả xã hội tri thức còn đang lúng túng hoặc lơ 
là, thậm chí thiếu trách nhiệm với những điều hết sức cơ bản về chữ viết tiếng Việt? 


Ú) Thật ra, nguyên văn của từ này là caro. 


79 


3.2. Những từ ngữ nước ngoài chưa được từ điển nhìn nhận 


Đó là những từ ngữ nước ngoài không có mặt trong các từ điển tiếng Việt 
được dùng để đối chiếu. Danh mục các từ ngữ này. được trình bày trong 5ảng 1. Với 
số lượng 847 đơn vị từ ngữ, chiếm 48,8% tổng số từ ngữ được liệt kê, loại từ ngữ 
này đóng một vai trò quan trọng trong khối lượng từ vựng có nguồn gốc nước ngoài 
được lưu hành. Đây chính là mảng từ ngữ khiến người đọc có cảm giác là tiếng Việt 
đang bị xâm lấn bởi tiếng nước ngoài, và đang trở thành một món “cháo vữa”. Thử 
hình dung trong đời sống hàng ngày chúng ta chỉ sử dụng khoảng 1000 đơn vị từ ngữ 
(vốn từ tích cực), trong khi số lượng những từ “ngoài luồng” này đã chiếm 847 từ, 
chúng ta sẽ thấy được mức độ xâm nhập của từ ngoại lai vào đời sống ngôn ngữ của 
chúng tal 


S0 


BẢNG 1 


Danh mục từ ngữ nước ngoài được sử dụng trên báo chí nhưng chưa có mặt 
trong từ điên tiêng Việ 


Từ nước ngoài 


(0 


3 a capella 


DITTTTTDBEEEEEEDEEEELHEEEE IEGEEE DEEEEITDNEEII LEENNEILIUNEE: 
1m... .....-..Lk-....ẽ=...:': 5.5. 
4. acide glycyrréimqu | | j| | jị | | 
5. acide salieylide | - 2 jp p p p | 
6. acide siaiqce | |. j¡ pc gj p 4 
[7. aeousie gui. | | J |} j1 | —| 
8.aeioin |} |} l0 | | | 
9.aérobic.aerobios — — |2 |. | |] | |} | 
H0 agr-busines — | | | Ƒ | |} | 
HLaid | |] | | | | | 
email 1--=-=-j-.-1‹<..|Í--.1.7.-- 
13.album (nho |  g| 33 l1| 226] 278| 487 
14. alkyle li S51)156%E51lb|EESGiI|ifES5 |BIS6571LSSE 70] 
I5. altenaiverok | - | |} |} J0 |2 | 
H6 Alsheimr | la | | | | | 
I7 amphếamn | | | -— lá |} | | 
8. analog.analoge  |S | | |} |S | | 
9. anglosaxon |  [Ị | | | | | 
BE: ___ | JT Jj. JỊ] .Jj | 
21. antibioiqec | | j.gp. pp p p | 
Em —_.___  JỊ.Ị | -JỊ;J. 
P9:Ssusiuai se ==.7J-.J1.. ||. J1... ||. -J-.+- 
E5 XSI 1b... 6b5..Äjl|:5.1:...'iE E1 5=. 
25 am 2 | |2 | |2 | — 
BB:AjN =—:===:'||—=S“]:Sr|]- =jjš< =']JiL<:']j ==- + 
E1 son J1 -j.:. J| -|:-- |; --|.. 
Bi... J1: -|..-J]. :|- J1] = 
1". mm. -..515..:. SG... ... s.15.. 
EU 50D === '-s}L-=,-=—- 1]. -E5s:.;,—- 
3Lauda |3 | | | |2 |3 | 
E21mmm———J———Jj— |} j-—]|J——|jp—— 
33bpy„p | | | | 1Í | | 
557DđndsnU00000000020)))7120007))507)1))I92995))7)527|71/55 
Em _____.J J J] J J J —} 
Š6.Baieouec — ——— J—— j—Jj— gÐ j;-— 
BiTSborbitiriciiE SE G0) )00990 |5): 981))1)90200/))2/229) 
BS —— Jj—-J-—--Jj)—J——j— — 
39.batendr CC |} | | | 2| 1Ì | 


Œ Những hàng sẫm inàu lÄ những Những hàng sâm màu là những từ chỉ xuất hiện trên một loại báo mà thôi. Những từ in đậm là 
những từ có tần số xuất hiện cao. 


S1 


40. baryton 


= baseball 


lšƒf=SSïl) 
R=== 
ibnimm====ui=i==.——= 
43. bass,base | | 3| l[ 6| 22| 
mẽ... m===-...=._...j.--.5-..:.:..ố. 
"mm... ..........s.. sẽ 
NT —..... -.._....:-..':.ILÓ 
40851..nRBm.....1.-.1,. `... 
7...5 5-...':...1......1.LEG.:. 
49.benzodiazéepinc | -— | - |} |} | —| 
50. bes-selr  — | - | | | 4| 18Ì 
SIL bétacarotèn |2 | | | |  lI 
52 béta-laeamn | | | |} | | 
53.béaméthason-e | - | | | J| | | 
18B —-—-]|—--}-—-]_—--}--|j}—-|j— 
55. bicarbonai | | | | | | | 
B0 1xmmn————— |— j—— JL—J —JÐ —J — 
Š7>ÐIE ben —-jlS j5). - J2 j1 3s |——s ` 
BsBisauui |] --]|—_—1_-|j.--]|_-|-—- 
B5RB0RRRESSBS==5..ã-=.lj| =1... =5 số. 
60. biogas,biog: | | | 2 | | | 
Pmjj..A——..:.:..'.-..-..15'.-...:...1:.. 
b0. —=_-_—-|,—-,——-—Tp——-|—¬ 
63.biose _  lị | | | |1 | | 
EU ——====— |} -|—=_-]j}_-j—_-_|;—-]|— 
65.blụy, | | | | l1, 9} 4| 
E655. '==. 5. .I =.15.....1... 
lu bass] J__J J1 |] | 1 
68.bodyboomd, | | | |2 | | | 
D9,DWCigiMic„  - =il< SJC xsj c J1 CC 2.712 | 
DÙ 0= ĐÒ6s== | —j- = jÓ cJjjT — j cai 
BA... me... =... 1... 1.-.'. 510.5. 
m1... ........... 1 5é =5 
H8 mmp———— J J2 Jj— TT —- 
74. bona, | ạ | | 1ã) 7| 2| 
"mm... .....ẼpỗẼ..ẽẼẽ1.éỀéẽẽ....1;j. 7...1 
[fliiiggzbesil  .JT. J.. -.JỊ; |... .JỊ,. Ji 
Em. 7m——..-.L..:....k.:.. |. s.... 
m5 —.-.....:.L...1...:⁄5..:. .1..=. 
ND... '=._.... 1...5 .⁄-=.ố. 
BBsam==========lL--=]=--=j--šsJ=--J]---I=—-s 
EU —— — J|— j—}—/L— | -jp—- 
8. BỌT | | | |2 |1 | | 
B8 J—-J —-J——,L—_-_ |} —- 
84 bowlingg, | | J4 | | | | 
Em ————J— -Jj——=JL— -j —.J j.—— 
B6. boaband | | 2 1Í HẠ 18 

j1. 


) Braille 
88. brandy 


89.brakdanc | |. |} |} — |2 |} | 


S2 


92. broker 


122. céramique 


123. cerise 
124. césium 
125. CFC 


S3 


nh 


t¬ ¬ ¬|¬|— ¬ = l) —|\ —Y 
_ 
— +> 


_ 


HH =-- j1 -j|-- j1] --.|---j|-=]—-— 
[fiNgTr.BPNEEmrTNErưNN SE EBEnEEErUSEE 
142. chlorophyl — p p7 p pp p2 pp - 
143. cholesterol | 2| jgp | ạ, 9,  s 
Jin se -rJ]=--i|j:-=rijIij[—-1|=--JjJ- Ji: 
iISXCT MB: =E”....5.155.. L5. G6... 
[8s se... -J] = |]. =1|jJ-='J- --]J]|--]---] 
IE5 nude... -ilH- --]| --]1--'1|ï.-J]- -]|--- 
Em — —— JT——— b1 j—- jD]Ð— —— 
149. classic, clasiq_e ¡j ¡ p pỊị pÔ Ð - 
J1 sp 5—-- p———--j,—-|I—J]-—]|,——- 
H5 ejgk | |} | 196 | | 
gi. ==.-rJ||J--'r]1---1||---|T1- Ji] -=]J.--— 
BS m8 1e ===-.'<=|j<==1j}==]j-<-.,j ==' 

154. cocktail(io | | | lop | | — 
J5 giun ——- []—.-—.1]—.|----]|]—¬ 
lim ==--|[]=-]-- |]. <=]-=-J] ---]|-——] 
[E8 iibDiS=s sẽ...) 5|: =rj|]-='j==~¬,-|===” 
158. collapii — ¡p ¡ịp p ÐỢỐ Ho - 
159. collecion — |jp pc Ð  p Tp Ðộ 
160. comaosec  pp p Ð DỊ  Ð - 
8s... J]=-j].— |] |-—-]|]---|————] 
j2 sãn========= 5] =<--]|==c|):=i|=—=--1]—-'|:——— 
llB5/560nipCLMOAOSSE2 |5) HODD 1ì | E0) 5S. ÌIĐ000)5) 20 L9) 
S11. —-jp—p—- jp—.jp—]T—--,——— 
I65.condom | TL | lỊ |2 — 
ll60W00iHP1SEEieseeessiilii Ee=silieE==sili|ee=niliiiseei|lHiEe=siieessei 
167. cookies(inhọo) | | Ð| | lỊ | — 
W5" =-';=-=.ẶẮ=-=]'j—=_-.==” =s. =- 
l\95;560mioblde:.———— sj|ỗ> —šj/s—.— ;Jtr=:jJjl,T- si. J2 = j 
lÌ700:605300x/__ =-|._~-.jÌ. - sjc_ lj]' ~s... yJ 
j71;⁄eouche(pj) | |. |. jJ3.. J1 . J3. ... 
172. country (nhạc) 

Kn coup d état 


ni: 
HiBeauii.... JỊ|..]|.. .]J..|-. .JJ:.- J1: —-i 
I1 mm... ..... la... 5...5... 
IbisBuim-=_____-nJI--]|-- J-.-jJj.--JJ] -]|..-1 
85... :...L-. 1... :..5..1:L.1:... 
Hi sinisuua. _ = ]J|- |] - J1. |]. | —- 
HT Zm=S==.K...—==.==.—=..= —= 


Tm cricket 

Tã CT (chụp) 
IExtrsmmmmannnnianninnnnnnrsnninnn 
lạ cumbia 

HBUiSuuiD—___J1——] 


84 


ISNWGÿBGSSSS==..li<5. 
9l cyberslang | | 
J955555128888SSSSSS9 |0) 
193.cydoi | | 
194. cysinp | — | 
195. danc | | 
196. date (hạn sử dụng) | | 
IÐTEdE5I619969 |7) 
199. da | | 
200. de | | 

m= 

D—= 3 


— 
" 


202.démod  jI 


211. dioxine 


1sdie: =6... =p'YšéE-;-e-1E=—Tp.ĂE=ẽ 
DðISiHS6U- + h=ƒ==alt:= =|à -=-llf#==i]l:.= li.= s| 
214 đaeehqe | | | |__ |1. ]1_—-| 
JI5.sdiv. 7 |- - |: - z3|_ - -|: -12).-¬.2|:—--36| 
D16 ———————— | —— | | jd- J9 l2. ~-| 
Z7 :l010 KSEBHBSSĐ=.|ÌVi PS. |5 ==Ă5äj¡ïs | š.:. 5§$:- 
Đi HS. |jj]=-|:.:-=-jJ]J=-]|c==IjÐD1==- 1= 
219. dopng(đÐ | | | D1! — }3— |2 | 
220.dodcom 77 | | | D1 }Đ2D— | | 
221 downoad | |! | J7 }2_— |1 | 
222.Dem 7 | 1109 | DỊ | | | 
2n ..T.T.RNốắốắốố...xgag.g.ố  :./ rốn 1h: 
200m5 ==== j|j©<=*|' =-]j|Js--'|js-ïjjjS=j=<=#3j 
225. DVD ;— Ij — -j— .| - d7). 237- -.2| 
226. DVD-ROM IIEulEwrilienl.= 1m. IEcr] 
2750516 1Sï0 USD.) ||/ES0) |: 3: 8) LG E2 SG |IÏ|ĐEV)) 

25m 0p sss tr lïI6s:||Essr|liisillĩ.:szz[ticssijP.”7:j 
P7... ===ẻj*šrÍk:aặa(jñD&%«&IA:‹ẽ:<31 sẽ 
230. 6chabpemente ss [<< Ji] <s7| <<. Ji] s-<-ẻ| 
D1 is kE===: k6 -|ÌE=ejiE-Jš= -lïI.ErTj]:= 
235 scommeoe. ———-”].....]|.....|:---;-----]|H --;------' 
Pin se. in hố š=::ẽ.xẽ .ẽI:I: ii =5. 
Đa ==Ô,ẺỞ,ÕÔÔ | ÔÔÉÔ SỐ, c6 
5_====—.r:.. |4 š:. c .|..]jc= ẽj{.| 
236.eœem — J3 141 | l1 | | 
mi 9 //:=:::.kzš:::é.ẽ.é.ẽ 5E. 
P585 U08 =1 '=&ñŒẽzăẶằẽ 
239. electronicalmuic | | | 1 |} |] 


S5 


PSG... cj va 2|. la 2 J1. | 


imanpbn====:=—==.——..= 
245. enterobacerie | | J| | |} - | | 
E1 —,—-_-—-——--_-—-—-,Tp.— 
247. érythropoiéin | | | | | | | 
Eiriiiises==.====Ï]--:]Ji =1] £<|—==-]1|<-']|k<<¬| 
E581... ma..." 1.5...:. 5B... sẽ] 
250. extraitembryonnair_ | | | pc j || | 
ST GI1UESESSEESBĐSS Sĩ là IS 30D SESN! 0 S21 DI |UIOD2]LSES2SS) 
252. fãrpay DI DI 3 J4 j9 
BS bin8c ==——-,|_—_—-|—.Ip——]-- 7} |j— - 
254 fn | | , dị 10, 34 4| 
Ea. m—...... L.S_...:. 5...1... .1:... 
EU mg ———  |—|j—— | —TL—- jD—-Jp— 
......r......ốẮ..n 


E8 '====_ 
BS Danlumui  JỊ Ị. I1}: =J. -JT|.- [| 
264.flameno — | j_ |} J7 |} | 
265ñanp CC | | jỊ |3 |2 |} | 
266. 8c CC | | j3 | 3 | | 
267. EM(sónp — | | } |2 j3 | | 
268- 16IK (nhào | j1 j—- | sọ J4. - jjsns— 
BBnuj ...=.]], ]|:_J.|..-.]|j |: - 
Em —— J_— -j——J——I/j—J—jp—- 
D11 lNHiep<-ĐĐs c2 S- cj—= j— =2 — j).— 
DIETE1.:1 10000000) lÚ2000) 000007] li TU 000) b D0000] |0] 001)1 010] 
273. TourheS) — || —Đ | J2 
E5 hung —_p—--]p---j—-p—-_,—-]—- 
275. Fulro CÔ 3. 10, l1 3 | - 8| 
276. funk B<=i<==i===--.=-.-- 
277. game (điện) | | 2| | 6| HỊ 2| 
pH Ga C7. nu | cesj =rjils==].===ẽ| 
E1. S...:......:............ 
BẦU hô ==.-—,_.—-.—T-—-,T-—-,——- 
281g. | | |1 |}j?j 3 |2 | 
D58... 7=—m..:1.._5...1.:.:.6...... sa 
Bã cm |j—--p—-_p——.-—.rp|jp——- 
24 #9 | ĐỒ ĐỒ _ =- .__ÔảÔ._ẳ_.__ 
5. 1m... =.-.1.:..-.....1... 
Bão di... -JỊ =J]--J| -J.-JL..-J|- -~- 
Bi J]. |. J1: J]- |: —- 
Phun ==——-_|}—-,|,—-|—---.---- 
289 gmbap | |2 | | || |2 | 


S6 


EIBi Lm ni == ]JỊỤ -|—-J] | —-JỊ-—.J.- 
EãU bấm 7. ằJp.. |... J|] |. J|;.-]|- —~| 
Eciuam.._==-rỊ|]--]|-- -]|].: íỊ -]J]- JjJ- 
E2 01g j7 —-jp—-j,p—)— 
323. high-tech °=...-.-: -<.]1..--..¬.-.:.. 
324. hip hop mm šăxẽăẽăằš 6: E5 5. &B 
325.hisdamine |  ló | | | | | 


33. hooligan 


334. horn 


S7 


359. Jersey 
363. J-pop 


64. jumbo 


3 
367. karst 


373. keyboard 
374. kilocalorle 
375. kilolitre 
376. kiwi (trải) 
377. kiwi (chim) 


S8 


làn) 


390. L/C 


391. LCD 


394. lectyne 


395. lento 
396. leptospIrosIs 


+ 


401. lnga 

402. link 

403. lipase 

404. lip synchron1ze 


_ 
— 


nh 


431. margarine 
432. mariachi 
433. Martini 


————— 
—— 
JBREEE 
IRESmI 
Ss 
"Bộ" 
—=-- 
IS 
mm 
li 
Ki 
l= 
__— 10Ị 
)E =ẽ 
==- 
———— 
2__—_| 
pSE= 
mm 
I===c) 
—-- 
——¬ 
p——n 
l—— 
|____—1 
mm 
im 
l6==e 
—— | 
— 
m== 
PB 
b— 
===ẽ 
m== 
E==s 
— 
—-- 
BJ†A== 


S9 


4 
4 
4 
4 
4 
4 


448. membershp | — | 
442. menu (máy vinh) | | 
450. mépérdic — | | 


452. meringue 
453. messaøe 


46. mélanocyte 


479. monitor 


480. monoamine oxydase l mm) 


481. monotone 


h7 
——: 
li 
pm” 
D55-j 
==. 
In) 
im 
IS] 
BE: 
;—=5 
ma 
——" 
—— 
—== 
Bmnx 
IS 
mm 
——') 
[SE =¿) 
Wkesi 
IEIERGI 
BS 
___1 
____1 
mm. 
_—_—1 


484. morue 


Ko ñjỊÐ._ J] Jj JỊ JT JT | +4 
Em ===—-ẶẶJI--J-—-=,——-=- 
487 mulúimedia | | | | |1 | | 
Ei nu 7. ]JỊỊ .]|-.-.JỊ- |. | .-]| .- 
E6 .Jj—--jp]j——,.—,- |} -— 


90 


Ï 
+> 


500. mitrique 
501. mride de gallium 


503. nocturne 
504. non-stéroïde 
505. non-stop 
506. normal 


nh 


519. orang-outan 
520. order (đt) 


524. over 
525. oxyde carbonique 


mm. 
_—_—1 
mm 
IS 
HEENGI 
|____—1 
——— 
8 — 
—_—_ | 
p— 
__—_—1 
mm. 
=== 
—— | 
_—— 
I=== 
l==-=. 
——— 
2 _——_ 
_—_—] 
Ji 
S==: 
—= 
BAN. 
== 
RE 
mm 
IS 


527. oxygénée 


.......1| 5.5.1... .1L5...:..1..=. 
E771 .n70®5=..-....Ẻ........... 
E1U ấp 7 J—-JI TL T-j— 7p Jp— 
531 paparazr | | | | | |9 | 
E5... ....) 5-1"... 5... sẽ... hs... 
Em ———— J——J—— | j—L—— |: 
534 Pakmson — | |4 | |3 | | | 
0n KH N5. hố... 
536. pay-per-vie, | | | | | |3 | 
EU gu —————Jj———— J -J— Jjj— 
538. péđéasg | |2 | |2 |2 | | 
539. péncillinas.e — — | — |. | |} ]2 |} | 


9] 


552. pIco-mètre 
E8 n1 -——]].-. ], 1—-]] —]|-——- 
Emii.s.ss==-`''|==j.==rj|]c=|: =-jj=='|==- 
B56 m1: ==1=-1j:.=.:.-.1j).=.]1-=- 
Elbiiiid.===—- |]=—--——--||].--]|J]T=--]J]---]J:——| 
S000) SA ===si|i se =3) s=sejp #£==jjJj=<i|s==z) 
558p | DỊ | 8Ð |2 — 
559.playbak | TT Ð 2 g Ðp - 
560. playby, | TT DỊ | | — 
E5 ni ==—_.-=;-——,=—, ——=]T,-—, —=——' 
562.playofm | J2 | | |. |2 —| 
563. phutomum dc Ð Ð Ðộ  Ð | 
B525IS: BS: 8i... ....Lk.. 
#—=mm==—————I——k—‡—†————‡— 


b7 

BlENDDïE 1151 NEEEN TRIN TEEN (DEN. NINH |: NN TEEN 
Điệp se uidanbuo |. ]J:. .J..|....]J|..-]JI:-+ 
D8852 J}— -j———J|——,'—— D ]|jp— 
577ponh | | |} |} |1Í | —| 
578 pop(nho) | g| g§| 3| 8§| 74|  69| 
BNpobichiÐSS==..'=4:l-11151I số. 
580. popdan | |} |} |} | |} | 
581 poprok | | | |3 |6 |2 | 
BS ii =5 1] |-.]|.-]J].-J-. rJ]. -J1-—-| 
B55 0DSTHDDiipTiqdo DO 00 |Ú D9070)21 5250 |lI22271|DU220)|I0I0711200) 
584 posr | | | |6 |3 | | 
1. .=..-....1. E11 :..1.......1. =1... 
ERo hãm _=._ ==JỊH--1:-.-JJ|1-.-.J|. [| -- 
J1... =-..... 5.1. ......5.1.5..1.-. 
B8 mg —-_---,—--.——-—-—,—-1,——- 
589. polatines | — | |} |} |2 |} | 


92 


Em... -.L16....._....L.:⁄:.. 


5957pTidine 01/2959) 60) 
7m —._.-.}__.._........., 5... 
MA j=..——..|.-.|..-]|] --.| — |] 
Bản ———]j}_—]j}.--}--j—-_],.—;,_-—— 
E00;quAE —————— iJ ` - J: -jJ.-  j. IỊ- J_ | 
601. qua | | |} | |3 | | 
602. quercetn — — | —- j. pO.  pp.  Ð  p 4 
8GB ==:'.=aE::4A.45L- A1 E1... 
604. ra (nho CC | } |} |} | | | 
605. Ramadn | | | | —_ 


606. ramsar 


606. R&B 


7mm. m==-..]|-.1"..-...-1:.-. 1...5... 
m1. ==...]-=.5.....,L..j._.-..T 
ĐT san J-LD-jJÐ-- || 
612. reggae (nhào | | | l2 |7 | 
D64 777L. J. JỊỊ. |. _JỊI-J-. | 
DS mm DJ — J]—-j—L— | 
615mm 7 | | |} |} | |}? | 
616. rmoc | | | | |3 |9 | 
BẾP hạ | —_]_-J1--]|_-Ị_-J-— 
ad =1: ==|——]j1—== |===:=-]:== 
lETsipiiuinipi vị =7] -Ị-—==]|--jJ1—— 
7ø. ma ."...ÌI 5.5... ...éắ.....5. 
se J—-JÐ—JL—J—L— -jp.— 
625©TSSLHUIAU.. co. c|J le. JJ „ JP. -.| ‹_ j —-«i 


623. retouche 
624. réveillon 


625. rhapsoC_ —— — | pc. p. pp g p 
B3 mã -Jj-—-|J—-—-,1Ð-j—-/L—-j——- 
627. rhyhm gu | Ƒ |} |} | | | 
628.rboeom CC | | |} |} | | | 
629m | | | |5 | |}? | 
E8uudsee Sẽ: -|---J]|.--]|-:-.-.Jj..J1--| 
EU s11 ————j-—|j--.—-|—-|L--, — 
632.rockr | |2 | |5 


639. ruban 


93 


#mnBE——————— TL —H |] TL I: TL— 
EAL pc Jjj  —j ———,L— 5} jp—— 
612 nbm== ==— | —=}—= |j-_-lL=-j.-——--~ 
643. sablonemem. | — | | | | | | 
5 --_....-...-..-..--._..-.. 
l64501840001085)/00/0/)00012/|0 1000) 0700000) 0))0/)000000)0)| 21001021 |D352000 1P 0025) 
646. sak H2 CÔ Ð | | 
gi ====- [|-']J===s]ij-=-]|:=<]>-i|~-==| 
llSSSIIO0RBRSRREEEEEE==SS==.ã4=ẽ:EẼõ 
649. saimonellk |4 | | |} |} | | 
650 58E8 CS... Ă=.]Jk- | — là jD. -——— 
ESIRSSIO R4: ã......k:.:.. 
6Š2s.g8Hib8e —————— šs'[Í=-:|~—= :jrc=:-jJ:===7]J-—= |] - =) 
653. sam 7 | - | | | | |. | 
654 smuai — | | | | |2 |. | 
BS mm. | -j=_= 1=]. ]:.-]|.=¬] 
l5 S550 S0HII ME S0551)100))14 1057110 0075|Ì1 S2E/|LI2 05) 
D6 niniinunsS se vị JL #zTlf[ssrj|= = -ị] | =<-- 
6n 8..." ............ s5. 
655i ====':=---- `... _- I1. - 
lfhiciijm-J]=—-j|j--tJ—=]J|==——jn | 
BS =—-—-——-_——=_———T—-,.——' 
662. saxophongt | |. | | | | | 
EBEk8iipadiiiaiÐi— ==ỊT† =-I|:—-jl——|p—— 1 —-]|:———-| 
J8 vs... J]. :|.. 1]... jJjj .J]| - |... 
E6D5o hemnme==..=..-a...._..........s. 
Ben —=———-j,,--j—-j———]--|.——| 
6Ó“ sendhamD | 1 1Í | CP  ® — 
mm Semi-remorque 
Eöht-rEEe=zEctGrisirEciizEniiiEesiise =iiIe=iieess 
68SSEisoiEESSS====.:“54ẽä<{4=.ˆ-<ÃÍẽkG:.. ằẳẽễš- 
671. snimenal — | | | |] | | | 
672. stoonnn | - |2 | |} | _ |}? | 
BMErssweie=.. Jgị-|J=--|J1==|.--=]---|:-—-| 
8M 5m RE aaaẶGHHH.HAÀ(4a4I:ố: {1S LG... 
675. sex shop —}L—†———L —‡`— 


lo sex show 


Bm======i"===Ô=ö 

DĐ áH——_—-j—-j_— j—— 

683. shọp | l1 1Ì TL 

684. shopaholisnm | |  —_ 

685. shoppn |  |¡ị |} | 
IEEHIIE==ii=-, 
mem ==x-= 
- cjJ 2x.5j.- cối 


SH short drink 
687. shotgun 
688. show (diễn) 


94 


J689. show-busine | | | | 2 - dó - - 
690. showroom | Ƒ  J} |} | | 
691. sida(quânáo) | |2 |} |} |} | 
622: seelS....... 2D. ĐK sS=[—ssns 
Em j — J7 -JÐ—-LjL—— 
694. silieonp | | |  ls |2 | 


695. simcard 


Dnớ===-j—=—-*T—=-= == ']——] 
699.s | |} |} | | | 
II00/NSEIREGGPS 6111” 5601]2 SG: l0] DGSỢI 115G l0 PSG” TU, 
D012WHd62 =———————š|J—= J=—-=|.—~]J=—-lJg=——¬| 
Ù2 SIOMC- VÀ co — 2 — j1. jJD Mi C- 
M5 16 M1U p5 -:.—,.- 1] T--],-— 
704. snáok — — — jT | —— ]- j3- - 3 — 
BtSSsuookei ME 0|)11029) |2 00/)|:11001)12200))1)000))102200) 
[1005050diu0mSSUO] 299) |1 25 |) bo X20 |I250))13)52225|IC22.S2) 
Missiimm—_-J———._-j] -|---|1-- ]-- 
Wf sim ———-jj;—-—-p]-—]|-—]|j,—J — 
709. so c | | |2 | | — 
BH] 1| ——]j.—--|.--=jj—-j ——| 
ømm mm  ă n ăšă an HE 
M5... ——-_-—-.1]—=].—T,.—]j——- 
J135300aH01-. — xj|. j j —-|j - j Si -| 
714. sọ — p TT l1 6, 1, 18 
BfSscaiim_..._..J. _j__-|| -|...-Jj--|-—-| 
=“....ÔÔÔỞÔÔ,ÔỎ 
HH S0undfrack‹ 
ÿjNSusnaimaaiis=s=s:==..== 
Sun ==—=rjH.--]-=- |]=--J3-i|]--+jj=——] 
0i iMISEESEE===<'.=-.-:/: 5ã j1_--1-. 
721L speakr | j1 | |}? |5 |2 — 
„im ...Tẽ_p—-j,——- | -|---|]=-]- 
n speed metal 

Sẽ — 


ban TH n TT ——= 
726. sareup | | | | 3 |5 | 
E7 .nã.m.-..11..."... 6... 5...5. 
728. sténocardie —  jj. p p p Ðp p | 
15. =.....:._.........]:,=.5-.-. 
8B du J—J——=JIÐ— SI—-J—-J— 
731 steroid sérid | | | |5 | |} | 
5 ..¬.........1"....5.15.-.|I E5... 
733. straocasterfendr | | | |} | |1 —-| 
734. sudp | | 1 2| là, 5| 7T 
11 5=.....:...k1......51......1....ố 
736. suere điên | | J} | |  |à | 
WBiisinue._—_=]Ị—--1]---J1.-.Ị:. -]]Ị--.J:.—] 
[ERESSHHfCTUiD10UDRMODSI|I 5G | |li DI||SSSI)I5)000))1207) 


nh 


G5 


95 


m>=>===—=—=:r—m=—m=arm=a==a 


nh Surf 


Jin ———-=J -=|L-_|—1.-=-—--|p--—- 
745. suvole | | |} |}? | | | 
(6. siim  —————-j- jJL, j- Jt —jj- —/J] _. 7| 
a8 c-=-.,......1- s di . vỈ 


mm synthes1zer : 
ở tackle, tacle 


mmrmao=—==I— —.— 
E10 01snmp— JJ— j—— TT Jj— JT-Jj- 
752.taoU | 1Í | | | | 
BS ——_|—-J-—-|--j.-_-j-— 

754 tehnp Ð p Ð 2  H lạ | 
755.tenag | | | |2 | |2 | 
86c} cj-- | —g— ị|j—. J.— - 
757. teenpop | | | | THỊ HỊ TL 
icon. ——-,—- E=SS 
759 tlon | | | | |2 | | 
[fflsomuu=.===———_—_|JJ__ |j___]J_J_-_ _J]— -J|— - 
UEIsiitiiiia |}: JƑ—-JỊ.. |. .J|.. |: —- 
[[625eleoonnmute:2 2| 2 j4 6176|) 
763. teleeonferene | | | |} | |} —| 
764. téléobjecil | |2 | |5 | | | 
765. teleporain | | |} |. | | | 
J6 đumm———— J— =J——Ð —J— JL—  j —— 
WiiERBRRRBm.-œ«.&_  <= m= —_ằăcKẻ xa 
E6EMSmIOPEEE===—':=.1.....b5... 5E... 
[f2 bmmuip | —-]J-. ]ị-|jp——- Jjj:- |. —- 
[fllieiudrim J1] ]J |. ]|j, | _—- 
lẪ pc ——-J—-—-j—Jj——,p— j5 jp——- 
772.testostrone | | 1 | 9Ị 7| 3| 
57 TEĐmm..--.j|.E-.1-..1'-.5-=.;:. E... 5. 
[f2:0iineeuplid .. JỊỊ- rỊ. . .JỊỊ. š|..-JT J1. 
¬šä==>=. —=õố=öố=ö" Em .= 


mi toluène 
778. ton (màu) 
779. toner 


J8I.top(em | 8| 3| 8} 9 8 26| 
i8BSictai0aasilisssiiEseriirsizssiiinsisszs 
Buaph [| Ƒ[ —Ƒ- | | T]ñ — 
iEmrrrritie===ninrirnmeiimnin=s 


K_U 


789. track 


795. triathlon 

796. trichloroethylene 
797. tryptophane 
798. tsar 

799. tsétsé 

800. T-shirt 


825. vodka 

826. voltaïque 

827. volume (âm lượng) 
828. volume (quyên, tập) 
829. walkman 


B———— 


S34. WC 


8 
836 weekendg | | | | 
S 


37. wInner takes all 
838. World Cup 


97 


E=.=..... L5... ..5ẽ...... s5. 
Em ———— JT— j— J—-—j — JT—IT —- 
842.yey 


S42. véyé 
843. vyoni 
coi sa) on) s2) 085.555... ....15-- 
T55 71m 5S chi E00) ll (E0 |05))10/E00)I 5022280 | JS20)))28Đ22] 
lE15575I0E MRSIE2DDEBEEEE 2)|j 0BBES))|I2S)|S]SBMESIEEbo|l3 SA] 
ND... 7| -Jj T7 j 77T TL -|]— 


Lướt qua danh mục này, ta thấy những từ ngữ chỉ xuất hiện trên một hoặc hai 
tờ báo ít nhiều phản thể hiện khuynh hướng tùy tiện trong việc du nhập. Cụ thể trong 
danh mục 847 từ ngữ này có: 

—_ 546 từ chỉ được I tờ báo sử dụng (64,46%), 
—__ 132 từ được 2 tờ báo sử dụng (15,58%), 

Tổng cộng: 678 từ (80,04%) 

Bên cạnh đó, sự có mặt của những từ ngữ xuất hiện trên nhiều tờ báo thể hiện 
sự năng động của ngôn ngữ. Trong số này sẽ có một số từ ngữ được xã hội nhìn nhận 
và bố sung vào vốn từ tiếng Việt, và một số khác sẽ bị lãng quên. 


—_ 90 từ được 3 tờ báo sử dụng (10,62%) 


—_ 43 từ được 4 tờ báo sử dụng (5,08%) 

—_ 22 từ được 5 tờ báo sử dụng (2,60%), 

—_ 14 từ được 6 loại báo sử dụng (1,65%). 
Tổng cộng: 169 từ (19,95%) 


Tuy nhiên, để giúp việc tìm hiểu tính chất cũng như động cơ của việc du nhập 
từ ngữ nước ngoài được chính xác hơn, chúng tôi phân chia chúng thành hai loại: 
loại có thể diễn đạt bằng từ tương đương trong tiếng Việt, loại không có từ tương 
đương bằng tiếng Việt. Sau đó, chúng tôi sẽ lọc ra trong hai loại trên những từ được 
sử dụng rộng rãi trong đời sống xã hội, ít nhiều đã được Việt hóa (nhưng vẫn không 
có trong từ điển tiếng Việt). 


3.2.1. Những từ chỉ xuất hiện trên một tờ báo 


Những từ chỉ xuất hiện trên một tờ báo chiếm đa số (64,46%) trong danh mục 
các từ không có trong từ điển tiếng Việt. Phần lớn đó là sản phẩm của tình trạng 
“mạnh ai nấy làm”, mạnh ai nấy vay mượn từ ngữ nước ngoài, chứ không xuất phát 
từ nhu cầu khách quan của xã hội. 


3.2.1.1. Loại có từ tương đương bằng tiếng Việt 


Số lượng từ có từ tương đương bằng tiếng Việt là 285 từ trên tổng số 546 từ 
(52,20%), gồm những từ có tần số xuất hiện thấp như: 


—_ /acousfic guifar/(1 lần) đàn ghi ta thùng; 


98 


—_ /qnorexia/(l) chứng biếng ăn; 


—_ /anfibiotique/(]) kháng sinh; 

— /aphfe/(]) viêm niêm mạc miệng; 
—_ /qquarium/(l) bể cá; 

—_ /afoll/(1) đảo san hô... 


Hiện tượng này có thể được giải thích bằng thái độ hấp tấp của người xử lí 
thông tin, nhất là thông tin từ báo chí nước ngoài: thay vì dành thời gian để tra từ 
điển Anh — Việt hoặc Pháp — Việt, anh ta đã sử dụng nguyên văn (hoặc mô phỏng 
ngữ âm) từ nước ngoài trong bài viết của mình. 


Bên cạnh đó, cũng có nhiều từ có tần số xuất hiện rất cao, nghĩa là người viết 
không hề có ý định sử dụng từ ngữ tương đương bằng tiếng Việt, chẳng hạn như: 


—_ /Ƒ-pop/(78 lần) nhạc pop Nhật 

—_ /ramsar/(19) rừng ngập mặn 

—_ /€-bomb/(15) bom điện từ trường 
— /barbecue/(I3) thịt nướng 

—_ /cloning/(12) nhân bản vô tính 

—_ mini đisce/(11) — đĩa mim 

—_ /kendo/(10) kiếm đạo... 


Điều này có nghĩa là khuynh hướng tủy tiện trong việc đưa từ ngữ nước ngoài 
vào tiếng Việt vừa có tính chất phổ biến trên điện rộng (có nhiều từ được sử dụng), 
vừa có khuynh hướng đi vào chiều sâu (được sử dụng nhiều lần). Thật vậy, chi cần 
quan sát những từ có tần số xuất hiện rất cao của danh mục này cũng có thể kiểm 
chứng được điều này. 


3.2.1.2. Loại không có từ tương đương bằng tiếng Việt 


Loại từ ngữ này gồm 261 từ, chiếm 47,80% trong tông số các từ chỉ xuất hiện 
trên một loại báo. Đa số đó là các từ chuyên ngành như: 


—_ /qcéfylcholine/ (Hóa) 

—__ /qcide glycyrrétinique/ (Hóa) 
—__ /qcide salicylique/ (Hóa) 

—__ /qcide sialique/ (Hóa) 

—_ /qlkyle/(Hóa) 

—_ /arabica/(Thực vật) 

—_ ⁄4RN/(Sinh) 

—__ /qrsenopyriie/ (Hóa)... 

Đây là những thuật ngữ thuộc các ngành khoa học khác nhau, thường xuất 
hiện trong các bài báo phô biến khoa học của nước ngoài và được báo chí Việt Nam 
đăng tải lại. Việc sử dụng những thuật ngữ này thể hiện sự quan tâm đến các hoạt 
động khoa học kĩ thuật ở nước ngoài, nhất là ở phương Tây của báo chí Việt Nam. 


99 


Các thuật ngữ này xuất hiện nhiều trên các báo chí miền Nam (Sài Gòn Giải phóng 
Thứ bảy, Ti uổi trẻ Chủ nhật, Thanh niên cuối tuần). Hình thức chính tả của chúng 
phần lớn tùy thuộc vào ngôn ngữ của văn bản nguồn. Nếu biên tập viên lấy tư liệu từ 
báo tiếng Pháp thì các thuật ngữ thường được sử dụng dưới dạng tiếng Pháp hoặc mô 
phỏng tiếng Pháp; nếu nguồn tư liệu là tiếng Anh thì các thuật ngữ sẽ có dạng chính 
tả tiếng Anh hoặc mô phỏng theo tiếng Anh... Trường hợp thứ hai này càng ngày 
càng lần át trường hợp thứ nhất, vì nguồn tư liệu tiếng Anh ngày càng phong phú, do 
có nhiều nước dùng thứ ngôn ngữ này để làm cầu nối với thế giới bên ngoài. 

3.2.1.3. Những từ đã được Việt hóa nhưng chưa được hợp thức hóa 


Đó là những từ gốc nước ngoài được sử dụng khá phổ biến trong đời sống 
hàng ngày hoặc trên văn bản hoặc trong khâu ngữ, vì thế chúng đã ít nhiều được Việt 
hóa, nhưng vẫn chưa được một từ điển tiếng Việt nào đưa vào. Chúng tôi đếm được 
30 từ được sử dụng trong mẫu phân tích, chiếm 5,49% tống số từ trong danh mục 
trên: 


— miếng băng-đô (bandeau); 
—_ bệnh đao (Basedow); 

—__ vải ba-fích (batiste); 

—__ bo (món) (bord); 

—_ đề-co (décor); 

—__ (bài) cáf-tê (écarté); 

—_ (ống) sét-măng (échappement); 
—_ lốp bóng (lob); 

—_ ma trắc (matraque); 

—_ lq-phan (rafale); 

—_ (dân) sáf-xiỉ (châss13)... 


Những từ này hoàn toàn có thê đưa vào từ điển tiếng Việt sau khi đã xử lí về 
mặt chính tả. Thật ra, số lượng nảy còn rất khiêm tốn so với số lượng thực tế hiện 
đang được lưu hành trong xã hội. Có những từ mặc dù tần số xuất hiện rất thấp, thậm 
chí không xuắt hiện trong mẫu phân tích, nhưng trong thực tế lại rất phô biến, nhất là 
trong khâu ngữ, như các từ (máy) cô-le, phuộc (nhún) (từ Kohler và fourche, phương 
ngữ Nam bộ), (xe) ba-lua, (cái) bót (đánh răng) (poids-lourd và brosse, phương ngữ 
miền Trung), (cọc) bích (biite, phương ngữ miền Bắc)... Điều đó có ý nghĩa lớn về 
mặt phương pháp luận nghiên cứu, nhất là đối với các công trình mang tính tông điều 
tra như biên soạn từ điển: một mẫu khảo sát bằng văn bản viết, dù lớn đến đâu 
cũng không thể phản ánh được tất cả hoạt động lời nói hàng ngày của một cộng 
đồng ngôn ngữ, hoặc tắt cả những sắc thái phương ngữ. Hiện tượng này đã được 
đề cập đến trong phần nói về hạn chế của việc chọn mẫu phân tích là văn bản viết. 


3.2.2. Những từ xuất hiện trên hai tờ báo nhưng chưa có trong từ điển 


100 


Chúng tôi cho rằng những từ chưa có trong từ điển nhưng càng được nhiều cơ 
quan ngôn luận sử dụng thi càng đáng được quan tâm, vì ít nhiều nó thể hiện nhu cầu 
và khuynh hướng sử dụng từ ngữ của xã hội qua báo chí hiện nay. Vì thế, việc tìm 
hiểu động cơ nào khiến người viết sử dụng chúng là rất quan trọng. Tổng số từ loại 
này là 132, chiếm 15,58% danh sách các từ chưa có trong từ điền. 


3.2.2.1. Loại có từ tương đương bằng tiếng Việt: 


Loại này có tổng cộng 72 từ, được phân bố trên nhiều lĩnh vực khác nhau 
trong đời sống xã hội: 


/qCCOUH1/ (2 lần, nghĩa: tài khoản): 
/agri-business/ (2 lần, nghĩa: doanh nhân nông nghiệp): 
/aikido/ (2 lần, nghĩa: hiệp khí đạo): 

/baby/ (2 lần, nghĩa: em bé); 

/bioseed/ (2 lần, nghĩa: giống sạch); 

/bodyguard/ (2 lần, nghĩa: cận vệ); 

/BOT7 (3 lần, nghĩa: xây dựng — khai thác — chuyển giao); 
/Braille/ (2 lần, nghĩa: chữ nổi): 

/brandy/ ( lần, nghĩa: rượu mạnh): 

/business/ (2 lần, nghĩa: kinh doanh); 

/cha1⁄ (5 lần, nghĩa: tán gẫu trên mạng) 
/chlorophylle — (3 lần, nghĩa: diệp lục tổ) 

/classiœ/ (3 lần, nghĩa: cổ điển); 

/condom/ (3 lần, nghĩa: bao cao su)... 


Đặc biệt trong sô này có các từ xuât hiện với tân sô rât cao như: 


/NGƠ/ (41 lần, nghĩa: /ổ chức phi chính phủ); 
Jđon/ (23 lần, nghĩa: sinh thực khí nữ); 
/bartender/ (22 lần, nghĩa: người pha rượu); 
/FDM (21 lần, nghĩa: vốn nước ngoài): 
/linga/ (18 lần, nghĩa: sinh thực khí nam); 
/digital/ (12 lần, nghĩa: kĩ /huật số) 
/designer/ (11 lần, nghĩa: nhà thiết kế); 
/“analog/ (10 lần, nghĩa: (kĩ thuật) ương rự); 
/Jlobby/ (10 lần, nghĩa: vận động hành lang): 
“homestay/ (9 lần, nghĩa: ở /rọ nhà) 

/biogas/ (Œ lần, nghĩa: khí sinh học); 

/click/ (7 lần, nghĩa: nhấp chuột)... 


Về mặt lí thuyết, một từ nước ngoài đã có từ tương đương trong một ngôn 
ngữ khác sẽ gặp nhiều khó khăn khi du nhập vào ngôn ngữ đó, do thiếu tính “trong 
suốt ngữ nghĩa” (transparence sémantique) so với ngôn ngữ bản địa. Thật vậy, người 
bản xứ sẽ hiểu vận động hành lang là gì (mặc dù có thể chưa hiểu chỉ tiết lắm) ngay 


101 


lần đầu tiếp xúc với cụm từ này, trong khi từ /obby/ không thể có lợi thế đó. Thế mà 
như chúng ta đã thấy, trên báo chí loại từ này xuất hiện rất nhiều, với tần số cao. 
Ngoại trừ những trường hợp từ nước ngoài có ưu thế rõ rệt so với từ tương đương 
bằng tiếng Việt (các từ viết tắt như ⁄/WŒØ/, /FDW/ ngắn gọn hơn các cụm từ fổ chức 
phi chính phủ, vốn nước ngoài; /ioni/ và /linga/ cũng không “mờ” hơn các cụm từ 
sinh thực khí nữ, sinh thực khí nam về mặt ngữ nghĩa), những từ còn lại không có lí 
do chính đáng đề tồn tại. Thế nhưng thói quen ngôn ngữ của một số người đã chọn từ 
nước ngoải thay vì từ Việt. Điều này thêm một lần nữa cho thấy xã hội chưa có một 
định chế đủ hiệu quả để giúp hạn chế sự tuỳ tiện đang có khuynh hướng phát triển 
mạnh mẽ trong đời sông tỉnh thần của xã hội. 

3.2.2.2. Loại không có từ tương đương bằng tiếng Việt: 

Tổng số từ loại này là 60 đơn vị, gồm thuật ngữ khoa học các loại (hoá học, y 
học, điện toán...) là những lĩnh vực đang xâm nhập mạnh mẽ vào nước ta; các từ ngữ 
mang sắc thái địa phương trong lĩnh vực âm nhạc (mefal, rai, rap, rock...), và một số 
từ sinh hoạt hàng ngày của một số dân tộc (ramadan...): 


/cookies/ (16 lần); 
/alternafive rocR/ (14 lần); 
/collasène/ (10 lần); 
/“mélamine/ (10 lần); 
/superphosphate/ (10 lần); 
“heavy metal⁄ (8 lần); 
/start-up/ (8 lần); 
/“amphétamine/ (7 lần); 
/CFC/ (7 làn); 
/ramadan/ (6 lần)... 


3.2.2.3. Những từ đã được Việt hóa nhưng chưa được hợp thức hóa: 


Gôm I1 từ thuộc cả hai loại trên, và tân sô xuât hiện của chúng cũng không 


đồng đều: 
/cerise/ (I2lần -—> (ái) xơri 
/cocktail⁄ (liền —›  (ệc) cốc tai 
/survolteur/ (§lần) -—> bình xiệc 
/4yaour1/ (6lần) —> đaøua 
/ormica/ (5lần —> phoóc mỉ ca 
/Jtacle/ (5Slần) —> /ấc (bóng) 
/tsar/ (4lần —> $%z hoàng 
/ruban/ (lần —> ru băng 
/sida/ (chợ) (lần) -—> xiđa 
/Cosaque/ (lần —> người cô dắc 
poncho/ (lần) => pồng số 


102 


Những từ này đã được sử dụng rộng rãi trong đời sống xã hội, hoàn toàn 
xứng đáng được đưa vào từ điển tiếng Việt. 


3.2.3. Những từ xuất hiện trên ba tờ báo nhưng chưa có trong từ điển 
Gồm 90 từ, chiếm tỉ lệ 10,62%. 


3.2.3.1. Loại có từ tương đương bằng tiếng Việt: 


Gồm 45 từ: 
/action/ (12 lần, nghĩa: hành động, trong phim action); 
/aerobics/ (4 lần, nghĩa: thể dục nhịp điệu); 
/Alzheimer/ (10 lần, nghĩa: bệnh mắt trí nhớ); 
/best-seller/ (25 lần, nghĩa: loại bản chạy nhất): 
/buffet/ (10 lần, nghĩa: ziệc đứng); 
/cascadeur/ (30 lần, nghĩa: người đóng thể vai); 
/céramique/ (9 lần, nghĩa: gồm); 
/check-in/ (4 lần, nghĩa: đặ phòng); 
/chewing gum/ (17 lần, nghĩa: kẹo cao su) 
/collection/ (3 lần, nghĩa: bộ sưu tập) 
/cover/ (12 lần, nghĩa: phối âm lại)... 


Những từ trên đây tồn tại song song với các từ tương đương bằng tiếng Việt, 
vì thế, ta có thể nói là từ tiếng Việt đang chịu một sự cạnh tranh của từ nước ngoài 
ngay trên lãnh thổ của mình, như trên mặt trận kinh tế. Chỉ có điều là nếu lực lượng 
hải quan đóng vai trò tích cực trong việc điều tiết hàng hoá ngoại nhập thì lĩnh vực 
tiếng Việt đang bị bỏ ngõ, và vô hình trung đã tạo ra một lực lượng “buôn lậu ngôn 
ngữ” hùng hậu, chắng những không bị trừng phạt mà còn ngang nhiên chiếm lĩnh vị 
trí hàng đầu trên mặt trận văn hoá, là các phương tiện thông tin đại chúng. Thời gian 
qua, chúng ta đã thành công trong việc lập lại trật tự trên nhiều phương diện kinh tế — 
xã hội vì chúng ta đã sớm ý thức được nguy cơ tiềm tàng ấy. Thế thì tại sao chúng ta 
chưa làm được như vậy trên mặt trận tiếng Việt? Trách nhiệm này đương nhiên là 
thuộc cơ quan chỉnh đốn ngôn ngữ và các nhà Việt ngữ học. 


3.2.3.2. Loại không có từ tương đương bằng tiếng Việt: 


Gồm 45 từ: 

/anglo-saxon/ (3 lần); 
/qria/ (6) 
/blues/ (32) 
/bolero/ (10) 
/bungalow/ (3) 
/canfo/ (4) 
/chlorine/ (S) 
/corficoide/ (4) 


103 


/Counfry/ (83) 
/cuÐ/ (10)... 


Các từ thuộc lĩnh vực giải trí và khoa học kĩ thuật vẫn chiếm số lượng lớn 
trong loại này. Đặc biệt là các từ chỉ các thể loại âm nhạc như /counfry/, /blues/... CÓ 
tần số xuất hiện rất cao. Mặc dù là những từ không có cách diễn đạt tương đương 
bằng tiếng Việt, nhưng chúng cũng góp phần làm người đọc có cảm giác việc sử 
dụng tiếng nước ngoài chen vào tiếng Việt gia tăng, và do đó, khiến dẫn đến kết luận 
là sự tuỳ tiện càng ngày càng trầm trọng. Ngoài ra, sự có mặt của loại từ ngữ này cho 
thấy sự tác động mạnh mẽ của văn hoá phương Tây, nhất là văn hoá Anh — Mỹ đối 
với đời sông tỉnh thần của giới trẻ trong nước. 
3.2.3.3. Những từ đã được Việt hóa nhưng chưa được hợp thức hóa: 


Gồm 6 từ chỉ các đồ vật trong đời sống hàng ngày, trong đó có những từ mới 
du nhập vào nước ta như: 


/(chewinggum/ (3) —> sing gum 
chụp /CT⁄ () —>_ (chụp)xiti 
/Temote/ (13) —>_ rì mốt, rờ mốt 


và những từ đã du nhập từ lâu, nhưng chưa có trong từ điển: 


/retouche/ (13) > tút 
/date/ (3) —_ (quá) đát 
/ovale/ (4) —> ôvan 


3.2.4. Những từ xuất hiện trên bốn tờ báo nhưng chưa có trong từ điển 


Gồm 43 từ, chiếm tỉ lệ 5,07%. Trong số đó có 1 từ tiếng Nga, 3 Nhật, 5 Pháp, 
22 Anh và 12 từ được cả hai ngôn ngữ Anh và Pháp sử dụng. 


3.2.4.1. Loại có từ tương đương bằng tiếng Việt: 


Gồm 25 từ: 

/VAT/ (28 lần, nghĩa: /huế trị gia gia tăng); 
/wideo clñp/ (28 lần, nghĩa: đoạn băng hình); 
/single/ (26 lần, nghĩa: đĩa đơn); 
/boysband/ (25 lần, nghĩa: ban nhạc nam); 
/oshim/ (24 lần, nghĩa: người ở); 

/diva/ (23 lần, nghĩa: „ữ danh ca); 
/game/ (21 lần, nghĩa: frò chơi điện tử); 
/hbero/ (16 lần, nghĩa: frung vệ tự do); 
/speaker/ (15 lần, nghĩa: xướng ngôn viên): 
/guitarist/ (14 lần, nghĩa: nghệ sĩ ghi ta); 
/keyboard/ (14 lần, nghĩa: đàn điện 0); 
/rocker/ (14 lần, nghĩa: ca sĩ nhạc rốc); 


104 


Øastfood/ (10 lần, nghĩa: /hức ăn nhanh); 


/live/ (10 lần, nghĩa: /rực ứiép); 
/second-hand/ (10 lần, nghĩa: đã qua sử dụng): 
/shopping/ (10 lần, nghĩa: mua sắm); 
/aqudio/ (9 lần, nghĩa: băng tiếng); 

/CW/ (9 lần, nghĩa: sức ngựa); 
/Parkinson/ (9 lần, nghĩa: bệnh liệt rung); 
Ø1le/ (§ lần, nghĩa: đập tin); 

/play back/ (7 lần, nghĩa: phát lại); 
/Soprano/ (7 lần, nghĩa: giọng nam cao); 
(trận) /lay-ofj7 (6 lần, nghĩa: frận loại trực tiếp); 
Jbái bai/ (5 lần, nghĩa: /am biệt); 


/microgramme/ (5 lần, nghĩa: phần triệu gam). 


Trong danh sách này, đáng lưu ý nhất là trường hợp /guiarist⁄, /ocker/ và 
/shopping/, là các từ phái sinh (mot dérivé) của guifar, rock và shop. Cả sáu từ tiếng 
Anh này đều được sử dụng trên báo chí Việt Nam, như thể cách sử dụng các hậu tố — 
is và =er dùng để chỉ người trong tiếng Anh cũng có giá trị tương đương với các 
trường hợp — nhân, — sĩ, — viên... trong các từ Hán Việt (điều này hoàn toàn khác với 
trường hợp søeaker cũng có mặt trong danh sách trên vì từ s»eak không được du 
nhập và tiếng Việt). Vì thế, khi du nhập những trường hợp này vào tiếng Việt, vô 
hình trung báo chí đã tác động đến “phần cứng” của tiếng Việt, là cấu trúc hình thái — 
từ vựng của từ tiếng Việt, biến đổi một bộ phận từ vựng của ngôn ngữ đơn lập theo 
cách của ngôn ngữ biến hình châu Âu! 


3.2.4.2. Loại không có từ tương đương bằng tiếng Việt: 


Gồm I§ từ: 

/R&B/ (46 lần) 
/DVD/ (42) 
/bonsa1⁄ (27) 
/poJ/ (25) 
/†estostérone/ (20) 
/gel/ (15) 
/Jton/ màu (15) 
/œstrogène/ (13) 
“hard rock/ (12) 
(giấy) /cúts/ — (10) 
/Samura1⁄ (9) 
/suack/ (9) 
/dioxyđe đe carbone/ (8) 
Ølute/ (8) 
Ølash/ (7) 


105 


⁄sa kê/ (6) 

Avốt ka/ (6) 

/polyester/ (4) 

Ngoài các thuật ngữ khoa học kĩ thuật (5 từ), chúng ta thấy có các từ ngữ 
trong ngành công nghệ giải trí (5), đặc sản và vật dụng trong đời sống nước ngoài 
(3)... 
3.2.4.3. Những từ đã được Việt hóa nhưng chưa được hợp thức hóa: 


Trong số hai loại trên, các từ sau đây đã được sử dụng rộng rãi trong đời sống 
hàng ngày nhưng chưa được từ điển đưa vào: 


/bonsa1⁄ (27 lần) 
/oshin/ (24) 
/game/ (21) 
/Hbero/ (16) 
/Jton/ màu (15) 
(giấy) /cútsê/— (10) 
Ølash/ (7) 

Avốt ka/ (6) 

⁄sa kê/ (6) 

/bái bai/ (5) 


3.2.5. Những từ xuất hiện trên năm tờ báo nhưng chưa có trong từ điển 


Gồm 22 từ, trong đó có l từ tiếng Ý, 2 từ tiếng Pháp, 13 từ tiếng Anh và 6 từ 
được sử dụng trong cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. 


3.2.5.1. Loại có từ tương đương bằng tiếng Việt: 
Gồm 13 từ, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội: 


/World Cup/ (226 lần, nghĩa: Cúp thể giới) 


/VCD/ (120 lần, nghĩa: đ7a hình) 

đun/ (108 lần, nghĩa: người hâm mộ) 
/hacker/ (40 lần, nghĩa: /in rặc) 

/logøo/ (29 lần, nghĩa: biểu tượng) 
/studio/ (28 lần, nghĩa: phòng thu âm, phòng thu hình) 
“hooligan/ (26 lần, nghĩa: cồn đô bóng đá) 
/cavalière/ (28 lần, nghĩa: gái chơi hạng sang) 
/“hat-trick/ (19 lần, nghĩa: cứ ăn ba) 
“kangaroo/ (19 lần, nghĩa: chuột f¡) 
/air-play/ (18 lần, nghĩa: chơi đẹp, thượng võ 
/big bang/ (10 lần, nghĩa: vự nổ lớn) 
/pédéraste/ (8 lần, nghĩa: bóng, lại cái). 


106 


Từ /World Cup/ xuất hiện với tần số cao, do thời gian khảo sát rơi vào giai 
đoạn chuẩn bị vòng loại Giải Vô địch bóng đá thế giới 2002, được sử dụng như thể 
đó là tên riêng của giải (như Cúp ÄM⁄4as¿er, Cúp Wimbledon...). World Cup vừa được 
sử dụng rộng rãi với nghĩa Giải Vô địch bóng đá thế giới nói chung, như trong 
trường hợp: 


Beckenbauer còn là một trong hai nhân vật của lịch sử bóng đá thể giới trở 

thành vô địch World Cup khi còn là cầu thủ lần khi làm huấn luyện viên 

(C11162, tr.6), 
vừa được sử dụng để chỉ các kì tổ chức cụ thể, như World Cup 98, World Cup 66... 
mặc dù mỗi lần tổ chức, giải đều được đặt tên chính thức theo ngôn ngữ của nước 
chủ nhà, như España 82, Mundial 86, USA 90, Italia 94, France 98... Điều này cho 
thấy rằng báo chí xuất bản bằng tiếng Anh ở nước ngoài đã tác động mạnh mẽ đến 
giới làm báo Việt Nam, đến độ nó có thể biến một từ ngữ /oàn dán trở thành tên 
riêng của một sự vật (hiện tượng). 


3.2.5.2. Loại không có từ tương đương bằng tiếng Việt: 


Gồm 9 từ: 

/“hip hop/ (60 lần) 
/sowul⁄ (40) 
/bass⁄/ (36) 
/cholestérol⁄ (35) 
/Fulro/ (35) 
/modem/ (14) 
/pop-rock/ (13) 
/pzd/ (13) 


(sóng) /M⁄ (10) 


Như các trường hợp trước, những từ có tần số xuất hiện cao là những từ dùng 
để chỉ những sản phẩm âm nhạc của Anh - Mỹ (/⁄hip hop/, ⁄soul⁄, /bass/, /oop-rock/), 
âm thực (/izzz/) đặc trưng của nước ngoài, do đó, không thể có từ tương đương 
trong tiếng Việt. Ngoài ra, còn có các thuật ngữ chuyên ngành y học (/cholest¿rol/), 
điện toán (odemw/), thiên văn /big bang/. 


3.2.5.3. Những từ đã được Việt hóa nhưng chưa được hợp thức hóa: 
/cavdalière/ (28 lần, nghĩa: gới chơi hạng sang) 


Từ này đã được Việt hoá cao độ, xuất hiện trong báo chí dưới dạng ca ve và 
con ve, phù hợp với đặc điểm về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng chính tả của tiếng Việt. 


3.2.6. Những từ xuất hiện trên sáu tờ báo nhưng chưa có trong từ điển 


107 


Số lượng từ xuất hiện trên cả 6 tờ báo được khảo sát gồm 14 từ, trong đó có 
những từ có tần số xuất hiện rất cao (trên 100 lần). Trong số này, chỉ có I từ tiếng 
Pháp, 1 từ của cả tiếng Anh và Pháp (album); số còn lại là từ tiếng Anh (12 từ). 


3.2.6.1. Loại có từ tương đương bằng tiếng Việt: 


Loại này gồm có 9 từ, được xếp theo thứ tự theo tần số xuất hiện từ cao đến 


thấp: 
/album/ nhạc (1033 lần, nghĩa: đĩa nhạc, băng nhạc); 
/website/ (417 lần, nghĩa: rang oép, địa chỉ trên mạng): 
/our/(du lịch) — (294 lần, nghĩa: chuyển); 
%sô/ (279 lần, nghĩa: buổi biểu diễn); 
/top ten Øìve...)/ (158 lần, nghĩa: nhóm 10 hạng đấu): 
/e-mail/ (147 lần, nghĩa: £ điện tử): 
J1oJ/ (65 lần, nghĩa: hàng đâu); 
/shop/ (52 lần, nghĩa: hiệu buôn); 
⁄ODA/ (14 lần, nghĩa: vốn viện trợ phát triển) 


Mặc dù có từ tương đương trong tiếng Việt, nhưng những từ này được sử 
dụng trên cả 6 loại báo được khảo sát với tần số rất cao. Ngoại trừ trường hợp từ 
ODA với ưu điểm hơn hẳn từ tương đương là rất ngắn gọn, dễ viết và đễ phát âm, và 
nhất là nó luôn luôn được sử dụng cùng với từ vốn, khiến ngữ nghĩa của nó ít nhiều 
được khu biệt, những từ còn lại có thể được xem là đỉnh cao của sự lạm dụng từ ngữ 
nước ngoài, vì tần số xuất hiện của chúng rất lớn và rộng khắp; nếu không có sự 
“tiếp sức” của người sử dụng thì chúng không thể cạnh tranh được với các từ tương 
đương của chúng, do đó là những từ ¿mo¿ivé (những từ mà cái biểu đạt không giúp 
người nghe (đọc) khu biệt được cái được biểu đạt). Hiện tượng này có thê đưa đến hệ 
quả là tiếng Việt sẽ du nhập sắc thái của các ngôn ngữ tổng hợp qua việc khái quát 
hoá ngữ nghĩa của một số từ vựng: từ ⁄2/bum/ chăng hạn, được dùng để chỉ cả hai 
hình thức ghi âm trên băng cát xét lẫn trên đĩa CD hoặc CD, vì thế nội hàm của từ 
này rộng hơn từ tương đương tiếng Việt, do đó người sử dụng không cần phải xác 
định chỉ tiết của sự vật như thường thấy trong tiếng Việt. 


3.2.6.2. Loại không có từ tương đương bằng tiếng Việt: 


Loại này có 5 từ như sau: 


/CD/ (291); 
/pop#⁄ (250); 
Zrap/ (72); 
/chí/ (điện tử) — (40); 
/CD-ROM/ (32); 


Về mặt lí thuyết, những từ này có đủ điều kiện cần thiết để hội nhập vào vốn 
từ tiếng Việt, vì chúng được dùng để chỉ những thực tế mới du nhập vào Việt Nam 


106 


và hiện đang được đại chúng hoá, ngay cả đối với những khái niệm thuộc những nền 
văn hoá Anh - Mỹ như nhạc /0o/⁄, Zap/ hoặc kĩ thuật như /CJ/, /CD-ROM/ và 
/chip/. Vẫn đề còn lại là cần có những quyết định về hình thức chính tả và cách phát 
âm sao cho việc hội nhập vào tiếng Việt của các từ trên được trọn vẹn và để tránh 
tình trạng xử lí tuỳ tiện của báo chí như hiện nay. 

3.2.6.3. Những từ đã hội nhập cao vào tiếng Việt nhưng chưa được từ điển nhìn nhận 

Chỉ có I từ được Việt hoá cao: 

%ô/ (279 lần), 

Điều đáng lưu ý là từ / cho ra cụm từ cô định là chay só, một sự kết hợp 
bao gồm 2 yếu tố có thể sử dụng độc lập, nhưng không cho nghĩa kết hợp (sens 
compositionnel) từ hai yếu tố độc lập ấy, mà cho nghĩa khái quát (sens locutionnel) 
kết tinh từ hai yếu tố Ấy. Nói cách khác, chạy sô đã trở thành một cm fừ có định 
(expression figée)” vì nó không còn nét nghĩa cụ thế như chạy xe trong đó: 


chạy = di chuyển nhanh và xe = một loại phương tiện di chuyển 

— đi chuyển nhanh bằng một loại phương tiện hiện đại. 

Ngoài ra, tiếng Việt còn có cách nói bẩu sô để chỉ người tổ chức các hoạt 
động giải trí. Vì thế, từ số đã hội nhập rất cao vào hoạt động từ ngữ trong tiếng Việt, 
nên hoàn toàn xứng đáng được đối xử như những từ thuần Việt. Từ đó, chúng tôi cho 
rằng cần phải bổ sung tiêu chí này vào số các tiêu chí phân định mức độ hội nhập của 
một từ ngoại lai vào ngôn ngữ tiếp nhận. 

3.3. Những từ ngữ được một từ điển tiếng Việt ghi nhận 

Số lượng từ được một từ điển Việt Nam ghi nhận là 197 từ trên tổng số 1737 

từ, chiếm 11,34%: 


) Xem định nghĩa của G. Gross (1994). 


109 


BẢNG 2 


Danh mục từ ngữ nước ngoài được sử dụng trên báo chí và đã có mặt trong một 
từ điên tiêng Việt 


m===- ũ D2. baguette 
23. banderole băng-rôn (D 24. beau 
29byc  lJbi #0 cach  leasê@) 
lơ (xe) (D) 
(tắm) đan (1) 

„0l 6 


6L dodc — |dioddid(G  J62dipôme |điplôm@) 
63. doping  — |đôjping đôpinh(H) |6đ+dosc —  — lđôd) 
65dap — hà  |66lnno  |EnNinô@) 
: ¬_ : - 


69.fle  — |phi lê thị) @Œ) 
(bê) phốt (H) 


110 


S1. harpe (đàn) hác-pơ (I) 82. hors-Jeu oóc-g1ơ (l) 


mô-đen (I) 
II. morale mo-an) — H12 mọn — — |mo() 


131. pensée (hoa) păng-xê (I) 132. phénol phê-non (I) 


135. pilote 
137. pIpe 


ờ-rô-gờ-ram (l) 
ra-gu (l) 


159. rôdage 
161. rumba 
163. 


xoa (I) 
sô-pha (I) 


177. souvenir 
179. style 


II 


ta-lông (1) 
8S. temps — — ltăng (hai ba..)(Œ) 
Hl9l.undeux Joongđơi) 192 vedele  — ơđétQ) 

l97. wushu  Jusuúsu@ŒD số 7 |} | 


Như các trường hợp khác, trong danh sách này trước hết là những từ ngữ 
thuộc các chuyên ngành khoa học kĩ thuật: 


acide glutamique —>  a-xít glu-ta-mich ()° 

acide nitrique —> a-xítm-tơ-rích (I) 

acide oléique —> a-xít ô-lê-ích (l) 

acide sulfurique => a-xít sun-fu-rích (l) 

aciđe urique —>_ a-xÍtu-rích (]) 

acrylique —>_ ác-ri-lích (l) 

Kế đến, chúng tôi nhận thấy có nhiều từ rất thông dụng trong đời sống hàng 
ngày nhưng chỉ có 1 từ điển ghi nhận. Đó là những từ có từ tương đương trong tiếng 
Việt như: 


qrrière — de (lùi) () 
bac — bắc (phà) (D 
banderodle —>  băng-rôn (biểu ngữ) (I) 
cachef —> _ cát-sê (thù lao) () 
CŒuWr —>_ cơ (trái tim) (H) 
mốt —> mốt (thời trang) (ÐD 


hoặc không có từ tương đương trong tiếng Việt như: 


ADN —> ADN (D 
benne —> (xe) ben (D 
lame —>_ (lưỡi) lam (ÐD 
nouille —>_ NUI (ÐD 
pátéchaudi —> (bánh) ba tê sô (ÐD 
pof —> bô (Ð... 


Có thê xem răng việc hội nhập của một từ nước ngoài luôn luôn được bắt đâu 
băng việc được báo chí hoặc ngôn ngữ hàng ngày sử dụng thường xuyên, sau đó 


® (G) là kí hiệu của Từ điển điếng Việt do Hoàng Phê chủ biên, Nxb Trung tâm Từ điển Việt Nam; 
(H) là kí hiệu của Từ điên từ và ngữ Việt Nam của Nguyễn Lân, Nxb TP. Hồ Chí Minh; (I) là kí hiệu 
dùng đê chỉ Đại fử điên tiêng Việt của Nguyên Như Y, Nxb Giáo dục. 


112 


được một từ điên nào đó nhìn nhận và bô sung vào danh mục của mình. Tuy nhiên, 
cũng có những từ rât ít phô biên và có từ tương đương băng tiêng Việt lại được đưa 
vào từ điên, chăng hạn như: 


com?leí (tínhtừ) —>  com-bờ-lê (D 
ƒinance —> phi-năng (ÐD 
Jjujitsu —>_ JUIJIfSU (G) 
nu —> NUY (D) 
pastel —> páf-xten (ÐD 
phenomenon —> phê nômen (]) 


Điều này một lần nữa cho thấy rằng việc biên soạn từ điển ở nước ta đã đề lộ 
ra nhiều điều bất cập, khiến các từ điển hiện hành chưa đạt được độ tin cậy cao, và 
hơn thế nữa, khiến người sử dụng cảm thấy hoang mang về khả năng tiếng mẹ đẻ của 
chính mình. Đó là bước đầu của quá trình tha hoá con người về phương diện triết 
học. 


3.4. Những từ ngữ đã được hai từ điển tiếng Việt ghi nhận 


Như đã trình bày ở trên, việc quyết định đưa một đơn vị từ vựng vảo từ điển 
của một ngôn ngữ tùy thuộc rất nhiều vào quan điểm và cảm thụ của người biên 
soạn, nhất là trong lĩnh vực tiếng Việt, chúng ta chưa có bề dày nghiên cứu như 
những ngôn ngữ lớn trên thế giới. VÌ thế, có tình trạng là một từ được tác giả X nào 
đó xem là tiếng Việt (vì thế đã đưa vào từ điển của mình) nhưng chẳng mấy ai nhận 
ra đó là tiếng Việt, và ngược lại, có không ít những từ được sử dụng rộng rãi trên một 
địa bàn dân cư hoặc trong một giới nghề nghiệp nào đó, nhưng vẫn không tìm thấy 
trong bất cứ từ điển nào cả. Vì thế, chúng tôi muốn khảo sát tình hình này bằng cách 
lập danh mục những từ được 2 trong số 3 từ điển G, H và I công nhận cùng với dạng 
chính tả của chúng (xem Bảng 3). 


Số lượng từ được hai từ điển ghi nhận là 146 từ, chiếm 8,40% trên tổng số 
1737 từ được ghi nhận. 


113 


BẢNG 3 


Danh mục từ ngữ nước ngoài được sử dụng trên báo chí và đã có mặt trong hai 
từ điên tiêng Việt 


Từ G H 
nước ngoài 


anmanac, an-ma-nác 

2./arsenc  |aremnc.asen, | l|asn | 
3.arichaunu | l|Jáeisô  l|ácisô | 
4.azoc  |azoamdi 7 | Jaztaădt | 
lS.baguo  |bạ(đm | |ba(đm | 
l6ban  |bahtbr | lạ. | 
J7.balade  |baladbalabalit |  |balábamláit — | 
băng (tân)  _____ Bnyạ | 
băng (đạn) Bang | 
l0 baym | lan 7 lbn | 
obin, bô bin _ lbbhn | 
14. bon(phếu)  |bông | ________ |JBn | 
15. cadmium cadmium, cát-m1, ca-đi-mi 

calib, calip,ca-lip | |erlp 
bổ: mxäašẽẽ ¬ đa 
18. ma 


(trục) cam 
l9cabonquc | loácbôníh  [cácbômc | 
20.chác — — |khánsn |. |khănsn | 
2l chọc | | |gd | 
22.ctien | |@etéc — |xitếc xitec,téc tẹc | 
23.clarinete  |carinetclarnti |  Jearrnt | 
24.cobai |cobatieobn |  Jeebn | 
25.cofc  lcốp |  đếp | 
26. com | |e@nhắ Jcônhắ | 
27comptur  |côngdøcôngdo |  Jeônidm | 


liãtthiiggiBft ii: Giuiiil RE |: s:isi:uiic; 
bạt 

tông 
3 


30.coụ: 7 | 7 | | | 
31Lcj 777 |  lkch |Kch | 
32.diope  |dieprđiip | |Hủp | 
33 d7 ldođc CC l7 | | 
34 domno  |dominođômin. |  lđêmin | 
35.double  lđp | |ÐĐp | 
36 dynamo |dynamođinamô |đin mô | | 


calô, ca lô 


114 


37 éphédrine  — |ephedrin.êphêdin | lJêphêẩm | 
38 fascise  — |fatdt fátxít phátxit [phát |} | 
39.ferdique  |fmitfartferi |  |em | 
40.fesuvl  |fsul | |Jfesuali | 


41. fibrociment fibroxImăng, fi-brô- ñi-brô-x1-măng 
xi-măng 


42.fñur |ñurflia | | — 
43FOCB  |FOBFOB | |FOB 
44 folkloe  — |flklorfoneos | |Jf#melos  —_ 
45.forim_— — — |fmmp | lim 
4ó fomol  |foemolfemol |  |foóc-môn phoóc môn. 
47 galerie  |galleygalơn  |gaiơn | | 
J4. gas, gaz (đố)  |gas,pg | |G 
49 gélaine  — |gelaingelatin | —  |gelain 
50. germanium Øermanium, øemanI, øe-ma-nI 
øe-ma-nI 


31. glaucome glaucom, glôcôm, giô | glô-com 
côm 


52.giuide — — |ølucid giuxitgluxít |gluxtic | | 
53.glucose  — |ølucos,gluco,glucô |gucô | | 
54 glucoza — |ølucozaglucôda |gucôd | |] 
55.GNP_ |GNP |JGNP. 
56g | |màu)gpmiji  |Ghi | 
57. guiden  |guilder,ghimde | _ |ghimde 

58 halogène  |halogn | _ |halôgen | 
l59.hautbos  |ôboaôba | lôba | 
61. hormone hormon, hoóc-mon, hoóc-môn 

hocmon 


62.hooi lhpg | 7 Jôêem | 


63. hydrocarbone hydrocarbon, hi-đrô các-bon 
¬.1._.". 
E=———E#*“——~———‡*>—— 
¬ jeu TƠ, S5) 
imgm=e=eesi..—=j¡:-ẽ 
6L MpbS  ——&m kê-bi, kê-pi 
68. kíp (tiên Lào - |kp |} _— |Kp 
69. lira(iênŸ) — lan DO dị | 
70.lhum — — |Hthumlthili | | — | 
- 1. manchette Bm=m==n_ mm: m== 
72. manchon _măngsông, mang sôn |_ — —— măng-sông 

73. mark mark, mác 
74. mégawatt __ ___ |mÈgaoá |mega-oát 
c mélodrame melo, mô — jp  mệlộ 
6 mlleme—— mllmHi NH7 
77 miligamme  |miligam |mHigm | | 
78. milimère  |milmar — — |maHimr |} | 
me há — hà ——|]———— 
80. momentd) | _ — |môêmen  |môêmn | 
W§L monape — |monugemôngp |  —— — |môngtwgiø.môngtal 


115 


_  _____— |môngaj(0) L :——=-.'-.--——— 
82. mon | |mc  |Moc | 
83. mon  |môơœmôdg | |mao | 


84. mouchoIr mm mù-soa mù-soa, mùi-soa, mùi 
soa 


85 mousqueon | |mútcotlông |múteơ-tông mút | 
86. moutarde  |mùmp | |mụac | 
87 naphhalne — |naphthalen.naptalen |  lnáptalen | 
88. neuone  — |neuronnơronnơrnl |nơrôn | 
89. œufauplat — lôpeuôplio — | lpan | 
90.opếa  — lôperaôpêraôpêrm | l|ôpêm | 
9l padesu,g |  lbađờxuy |pa-đờ-xuy ba-đờ-xuy | 
92.pan |  |padanh |padtanhbatanh | 
93.pesea — |pesen | JPese | 
94.peso  |ps CC 77 | — JPeo 

95.photocopc |  |phôtô-cóppi  |phôtôcœp | 
96.pinc  |pnh | |Panh 

97 pingpog |  |Jpingpông |ping-pong pingpông| 
98. piquenique  Jpinicpicmc | |píe-míe.píchmích | 
99.plaqc | lá  lậpắ | 
100. plasma  — [plasmaplasma  |pátm | | 


101. polyéthylène polyetylen, polietylen, pô-li-ê-ti-len 
pô-li-ê-ti-len 


102. polymère polymer.po-lime | lpôlimẹ _ 


103. porte-feuille bóp bốp-phơ, bóp tâm 
phơ, bôp, bóp 


104 pourboie  |puôcboapuốcboa |  |puốcboaboa | 
105. prise(điện  |phch  lpịch |} | 
106. prodéine  |proteinprôdên | |prôtê-in 

108. ri | |@âyrmp — |Ráp 

109. ringgiL ringi |  — lrinh-ghít 


110. robotique robotic, rô-bô-tích rô-bô-tíc 


đô 
H112. rondele  |rôngđenrôngđtana |  — l|rôngđen.rôngđền | 
H13. roor 7 |rormroorôti | lô | 
114. rouleau  |@úngmlôrulô | |mô | 
I15. rupiah rupah 7 7 7 7 | htupa 
l6. samovar  |samovaxamôva | |xamôsa | 
H17 sen | ________ xšẽn __ Jin | 
118. Seminar, xemina, xê- 

mi-na 


xen 
.._....._'` 
H19. si(nốtnhạo luc 777 | | 
120. siice  — |sliesiliiumm |  |sch | 
H21 sị 7 |slxn | |JS6n | 
122. sonea  |somaA. | |sonnêxonne | 
123. soi  |xôviêxôviết  |xêvtp | | 
124 siator  |siator.siadoxiario | |siadoxiado — —| 
125. sớro |sereoxreô | _— |siêre-ô.stê-r-ô xt- | 


116 


E——————_——TỪT___m e8 TC 
st0p, XIỐP, m— xốp 
mm“... na... 


129. sulfate sulfat, sun-fat, xun- sun-phát 
phát 

130. sulfure sulfur, sun-fua, xun- |sun-phua 
m=—= ... ` 


Hãi tạ 
Em =— =—=— 


¬ transistor transistor, tranz1to, _ tờ-răng- 
tran- di-to Am. tO 


134. treuil 


135. trompette mà trom-pét "= -rom-pét, trôm-pét, 
"é bết 


136. tulipe am ##m———###———— 
137. vanille vani.van  lvạmn | 


138. vaseline vali nhường va- va-dơ-lin 
dơ- In 


139. villa vila.viàn | |vHaviml | 
ư "“=—— VIP nẶ.........ẽ rẻ... 
J4l2visst= [HS =3 c -jJWD .. s ƒ=Ÿ 


H2 VISCOS€ VISCOS, VISCO, VIXCO, VI-scô, vi-xcô, vitcô 
VI-Xcô 


Hé. wên won w | Won | 
IS TỢG DO-ỌOINNS::aYYNH 
jđễys3jen——===-l§H== __ ¡| = _ = |ŸY 8... 
46 yog  |yg | — yôgaviôga.Lôga | 


Trong sô các từ được 2 từ điên ghi nhận, gôm có các từ: 


— thuộc các lĩnh vực khoa học — kĩ thuật: 


đrS€HiC, Sen (G) a-sen (Ð, 

azot, a-dốt (G) a-zốt,a-đốt — (D, 
bobin, bô bin () bô bím (Ð, 

(Irục) cam (G và ]) 

ephcdrin (G), é-phê-đrin (G và ]), 
phoóc môn (G và ]), 

gelatin (G), ge-la-fin (G và ])... 


— nhưng cũng có những từ thông dụng trong đời sống hàng ngày: 
ác-fi-số (H và ]l) 
bạc (đạn) (G và ]) 
băng (iẩn) (G và I) 
đmñ) ca lô (G và ]) 


117 


công-fơ (G và Ì), 
phát xf (G và H), 
(khí ga (G và Ù), 
mỉi-li-mét (G và H) 
mốt (G và HỊ).... 


— Và một sô từ nước ngoài do một phương ngữ vay mượn: 


ba-ri-e (H và Ì), 
kích (H và ]), 
măngsông (G và ]), 
bóp (H và ]), 


Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy có nhiều từ đã được Việt hóa cao, nhưng báo 
chí vẫn chưa chấp nhận hình thức Việt hóa do từ điển ghi nhận: 


ác-fi-sốô (H & T) —> _ q-fi-số hoặc artichauf 
sô-cô-1a (H & Ù) —> _ chocolaf hoặc chocolafe... 


Bên cạnh đó, nhiều từ đã có nhiều biến thể mới, nhưng tự điển chưa thay đôi 
kpp: 


puôcboa, puốc boa (G) —> bo (13), boa (10), buộc-boa (1) 


Điều nổi bật nhất trong số các từ này là hiện tượng không thống nhất về hình 
thức chính tả, thậm chí ngay trong cùng một từ điển. Đối với từ ⁄2anac/ chẳng hạn, 
từ điển G dùng 4 hình thức chính tả khác nhau, gồm nguyên văn tiếng Anh 
(almanac), nguyên văn tiếng Pháp (almanach), và hai hình thức phỏng âm (awmanae 
và an-ma-nác); trong khi đó, từ điển I lại chỉ dùng 2 hình thức phỏng âm (a-ma-nác 
và an-ma-nác). Đó là chưa kê đến cách dùng của báo chí (amanach), khiến cho tình 
hình càng thêm rối rắm. 


3.5. Những từ ngữ đã được ba từ điễn tiếng Việt ghi nhận 


Có 460 từ được cả 3 từ điển công nhận, chiếm tỉ lệ 26,48% trên tổng số 1737 
từ ngữ được ghi nhận trên báo chí. Nếu ta xem đây là những từ được công nhận 
chính thức, thì cái cảm giác “hỗn độn”, “bát nháo”, “cháo vữa” do tiếng Việt gây ra 
cho người sử dụng là hoàn toàn có cơ sở, vì thủ phạm chính là số lượng từ “ngoài 
luồng” (1277 từ, chiếm tỉ lệ 73,52%). 


118 


BẢNG 4 


Danh mục từ ngữ nước ngoài được sử dụng trên báo chí và đã có mặt trong ba 
từ điên tiêng Việt 


Từ G I 

nước ngoài 

1. abcès áp-xe, apxe áp-xe áp-xe 

2. accordéon accordeon, ăccoócđêông lắc-coóc-đê-ông, ặc- c-coóc-đê-ông, ăắc- 
ắccoóc coóc coóc 

3. accu acquy, ăcquy, áắc-quy ắc-qu1 ac-quy, ắc-quy 

4. acétone aceton, a-xê-tôn a-xê-tôn a-xê-tôn 

5. acide acid, a xít a-XÍt a-XÍt 

6. acide aminé axít amin, acid amin,a- l|a-xíta-min a-xÍt a-mine, a-mi-nô 
xÍt a-min a-XÍt 

7. affalre apphe, áp-phe áp-phe áp phe, phe 

8. affiche apphich, áp phích áp-phích áp-phích 

9. AIDS, SIDA AIDS, SIDA, sida, xi-đa |si-đa, xi-đa AIDS, SIDA 

10. aiguille ghi ghi Ghi 

11. album (ảnh) anbom, an-bom an-bom an-bom 

12. albumine albumin, anbumin,an- lan-bu-min an-bu-min 
bu-min 

13. alcool cồn côn an-côn, cồn 

14. algorithme algorithm, angorif, an-go- |lan-go-rÍt an-gô-rít 
tÍt 

15. alcaloïde alealoid, an ca loft an-ca-lô-ít an-ca-lô-ít 

16. allo alô a-lô a lô 

17. aluminium nhôm nhôm a-lu-min, nhôm 

18. amiante amlianf, amian, amiăng |a-mi-ăng a-mi-ăng 

19. amibe amIb, amip, a-míÍp a-mÍp a-mÍp 

20. ammoniac ammoniac, amoniac,a  |am-mô-ni-äc a-mô-ni-äc 
mô m1 ác 

21. ampẻre ampere, ampe, am-pe am-pe, ăm-pe am-pe 

22. amplificateur  lampli, am-pli am-pli am-pÏli 

23. amygdale amydal, amiđan, a mi đan |a-mi-đan a-mi-đan 

24. anophẻle anophel, anofen,a-nô-  |a-nô-phen a-nô-phen 
phen 

25. antenne anten, ăng-ten ăng-(en an-ten 

26. anthracIfe anthracit, antraxIt an-t”ra-xÍt an-tơ-ra-xÍt 

27. antigone tigôn, t-gôn ti-gôn ang fi gôn, ti-gôn 

28. apartheid apartheid, apacthal, a pac |a-pác-thai a-pác-thai 
thai 

29. apatite apaftIt, a pa tít a-pa-tÍt a-pa-tít 

30. as át át, ích-xì Át 

31. asphalte asphalt, asphan át-phan át-phan 

32. aspIrine aSp1rIn, a-xpI-rin át-pI-rin áf-pI-rin, a-spI-rin 

33. atmosphère atmosphe, atmotphe, át- át-mốt-phe át-mốt-phe 
mốt-phe 

34. autobus ôtôbuýt, ô tô buýt, buýt lô-tô-buýt, buýt ô tô buýt, buýt 


119 


35. auto(mobile) lôtô, ô tô ô-tô ô tô 

36. auvent ôvăng, ô văng ô-văng ô văng 

37. bâche bạt bạt bạt 

38. balcon bancông, ban công ban-công ban-công 

39. balle ban, banh ban ban, banh 

40. ballet balê, ba lê ba-lê ba-lê 

41. ballot balô, ba lô ba-lô ba lô 

42. banc băng (ghế) băng Băng 

43. bande băng (đĩa) băng Băng 

44. bande băng (nhóm) băng Băng 

45. bande băng (đội trưởng) băng Băng 

46. banJo banjô, ban-giô băng-giô băng-giô 

47. banque nhà băng nhà băng nhà băng 

48. bar bar ba Ba 

49. basalte basalt, bazan, ba-dan ba-dan ba-zan 

50. base (hóa) base, bazơ, ba-dơ ba-dơ ba-zơ, badơ 

51. Bata bata, ba-ta ba-ta ba-ta 

52. bâton batoong, ba toong ba-toong ba-toong 

53. bière bia, la ve, lave bia, la-ve Bia 

34. belge (màu) be be Be 

55. benzène benzen, ben-den ben-den ben-zen 

56. béret bêrê, bê rê bê-rê bê-rê 

57. berger becøgiê, becjê, béc 1ê béc-g1ê béc giê 

58. béton bêtông, bê tông bê-tông bê tông 

59. beurre bơ bơ Bơ 

60. bidon biđông, bị đông, bình bị đông, bình toong bị đông 
toong 

61. bielle (tay) biên biên biên, vên, dên 

62. bifteek biptêt, bíp tết bíp tết bít-tết, bíp tết 

63. billard bi-a, bida bi-a bi-a 

64. bille bị bị Bì 

65. biscuIt bichquy, bích quy, bánh |bích-qui, bánh qui bích quy, bánh quy 
quy 

66. bleu lơ lơ Lơ 

67. bloc bloc, blốc, lốc bIóc blốc, lốc 

68. blockhaus lôcôt, lô cốt lô-cốt lô cốt 

69. blouse blu blu Blu 

70. blouson bludông, blu dông blu-dông, bờ-lu-dông  |blu-dông 

71. bolchévIk bonsevich, bon sê vích, [|bôn-sê-vích bôn-sê-vích 
bôn sê vích 

72. bombe bom bom Bom 

73. botte bốt bốt bốt 

74. bougle bugl, buj1, bu-g1 bu-gi bu-ø1 

75. boulon bulông, bu lông bu-lông, bù loong bu-lông, bù-loong 

76. boxe box, bốc bốc bốc 

77. brancard băngca, băng ca băng-ca băng-ca 

78. buffet (tủ) bupphê, búp phê buýp phê buýp-phê, búp-phê 

79. building binđinh, bin-định bin định bin-đinh 

S0. bunker bunker, bunke, boongke, |boong-ke boong-ke 
boong ke 

S1. cabine cabin, ca bin ca-bin ca-bin 


120 


82. câble (dây) cáp cáp Cáp 

83. cacao Cacao, ca cao ca-cao ca cao 

84. café cafề, cà phê cà-phê cà phê 

85. caféine cafe, ca-phê-1n ca-phê-1n ca-phê-1n 

8Ó. CalSS€ két két Két 

87. calcium calc1, canxI, can-xi can-xI Can-xiI 

88. calorle calor1, calo, ca-lo ca-lo ca-lo 

89. calquer canke, can can-kê, can-ke, can 

90. camera camera, ca-me-ra ca-me-ra ca-mê-ra 

91. camion camnhông, cam nhông |ca-mi-ông, cam-nhông |ca-mi-ông, ca-mI- 
nhông, căm-nhông, 
cam nhông 

92. camp căng căng Căng 

93. canne can can Can 

94. canot canô, ca nô ca-nô ca-nô, ca-nốt 

95. cantine căngfin, căng tin căng-tin căng tin 

96. caoutchouc CaOSu, CaO Su, Su cao-su Cao Su 

97. caporal cặp răng cặp rằng cặp răng 

98. car (xe) ca, ôtôca, ô tô ca ca, ô-tô-ca ca, ô tô ca 

99. carabine carbin, các b1n các-bin các-bin 

100. carbonate carbonat, cacbonat,cac bô |các-bon-nát các-bo-nát 

nát 

101. carbone carbon, các-bon các-bon các-bon 

102. carbure carbur, cacbua các-bua các-bua 

103. carte các các Các 

104. carI, curry CAF1, Ca T1 ca-rI Ca-T1, Cà-rI 

105. caroftfe cà rốt cà-rột cà-rột 

106. carreau carô, ca rô ca-rô, rô ca-rô, rô 

107. carton cartông, các tông các-tông các-tông 

108. cartouche tút tút Tút 

109. cas ca ca Ca 

110. casque (mũ) cát cát Cát 

III. casquette catket, cát két cát-két cát két, kết 

112. casserole SOOng, Xoong Xoong SOOnø, Xoong 

113. cassette casset, catxet, cát-xét cát-xét 

114. catalogue catalô, ca-ta-lô ca-ta-lô ca-ta-lô, cát-ta-lô 

115. cathode cathod, ca-tốt ca-tốt ca-tốt 

116. cellule xà lim xà-lim xà-linh, xà lim 

117. cellulose cellulos, celulo, xe-lu-lo_ |xen-luy-lô xen-lu-lô 

118. centimètre |centimet xăng-ti-mét xăng-ti-mét 

119. chaland sà lan, xà lan sà-lan sà lan, xà-lan 

120. chambre à air |săm săm Săm 

12I. champagne |sâmbanh, sâm banh sâm banh săm-pa-nhơ, săm- 
pan, săm banh, sâm 
banh 

122. chaudière supđe, súp de súp-de sô-de, súp-de 

123. Chauvin sôvanh, sô-vanh sô-vanh sô vanh 

124. chef sếp sếp sếp 

125. chemise SƠHMI, SƠ m1 SƠ-mI Sơ-m1 

126. chèque séc séc Séc, sếc 

127. choc sÔC sốc sỐC 


121 


128. chocolat sôcôla sô-cô-la sô-cô-la, súc-cù-là 
129. chou-fleur |suplơ, súp lơ súp-lơ, su-lơ súp-Ìơ 
130. chou-rave su hào su hảo su hảo 
131. chrome chrom, crom crôm crom, crôm 
132. cipare xÌ gà xìÌ-gà xìÌ-gà 
133. ciment xImăng, xImăng xI-măng xI măng, xi moong 
134. cinéma xInê, xi nê xIi-nê xIi-nê-ma, xi-nê 
135. ciraøe đánh xi xì đạt XI-ra 
136. cire XI XI Xi 
137. cirque xiếc xiếc xiếc 
138. clé cơlê, cơ-lê, lăclê, lắc lê _ |cờlê, lác-lê lắc-lê, lắc-lít, cơ lê, 
cờ lê 
139. clinker clinker, clinke, clin-ke, |clanh-ke clanh-ke, cơ-lanh-ke 
cơ-lanh-ke 
140. cocaïne cocain, cô-ca-in cô-ca-In cô-ca-In 
141. coffrage copfa, cốp pha cốp-pha cốp-pha 
142. commande  |commăng com-măng com-măng 
143. commande- |eommăngca,commăng- |com-măng-ca com-măng-ca, măng- 
Car ca, com-măng-ca ca 
144. compas compa, com pa com-pa com-pa 
145. complet comlê, com lê com-lê com-plê, com lê 
146. computer Computer, computơ com-pu-tơ com-pu-tơ 
147. concerto concerto, conxecto, công- |công-xéc-tô công-xét-tô 
xéc-tô 
148. contact confact, confac, công-tặc công-tắc công-tắc 
149. confainer ConfaIner, contenơ công-te-nơ công-te-nơ 
150. copler cóp (quay) cóp cóp-dê, cóp 
I5]. corps co co Co 
152. cortisone corfison, coctison, coóc- |eoóc-ti-dôn coóc-ti-dôn 
ti-don 
153. coup cú cú Cú 
154. coupe cúp cúp Cúp 
155. coupe (cšt |(đường) cúp cúp Cúp 
156. coureur CUATƠ, CuUa-rƠ CuUa-rơ CuUa-rƠ 
157. couronne Curon, Cu-r0n, cua-ron cua-rôn 
15S. courrole CUTOA, CUaA-roa Cua-roa Cua-roa 
159. course cuốc cuốc cuốc 
160. court (húi) cua cua Cua 
lól. cowboy cao bồi cao-bỗi cao bồi 
162. cravate cravat, cra vat, cà vạt ca-vát, cà-vạt ca-vát, cà-ra-vát, cả- 
ra-hoách, cà-vát, cà- 
vạt 
163. crème kem kem cà-rem, kem 
164. cuillère cùi dìa cùi đìa cùi đìa 
165. cyclo xíchlô, xích lô xích lô xích lô 
166. cylindre xilanh, xI lanh xi-lanh xI lanh 
167. dame đầm đầm đầm 
168. đécibel decibel, đexiben đề-xi-ben đề-xi-ben 
169. denfelle đăngten, đăng-ten đăng-ten đăng-ten 
170. Diesel diesel, diezen đi-ê-den đi-ê-zen 
171. divan đivăng, đi văng đi-văng đi văng 


122 


172. docteur đốc-tờ, đốc tờ đốc-tờ đốc-tờ 

173. dollar dollar, đô la, đô đô-la, đô đô-la, đô 

174. douane đoan đoan Đoan 

175. doubler đúp đúp đúp-lê 

176. duralumn_ ldura, đura đuy-ra đuy-ra, đu-ra 

177. ébonite ebomt, ê-bô-nít, e-bô-nít |ê-bô-nít ê-bô-nít, e-bô-nít 

178. électron electron, e-lec-tron ê-léc-t”ron e-lêc-tơ-ron 

179. ellipse ellips, elip, e-lip e-lip ê-líp, e-líp, en-líp 

180. enveloppe lốp lốp lốp 

I8l. enzyme enzym, enzim, en-zIm en-dim en-zim 

182. équerre eke, êke, ê ke ê-ke ê-ke 

183. équlpe êkip, ê kíp ê-kip, kíp ê-kíp, kíp 

184. essence etxăng, ét xăng, xăng éí-xăng, xăng ét-xăng, xăng 

185. éther ether, ete, Ê-te ê-te ê-te 

186. fa (nốt nhạc) lfa, pha pha Fa 

187. faille phay phay Phay 

188. fax fax phắc Fax 

189. fermeture fecmotuya, phecmơtuya, |phéc-mơ-tuya féc-mơ-tuya, phéc 

phéc mơ tuya mơ tuya, phẹc mơ 

tuya 

190. feutre phớt phớt phớt 

191. film phim phim Phim 

192. filtre phin phin phĩn, phích 

193. fond phông phông Phông 

194. foot, feet phút phít Fut 

195. Íralse phay phay Phay 

196. franc franc, frăng phò-răng răng, phrăng, phờ 
răng 

197. frem phanh phanh Phanh 

198. fromage phó mát phó-mát phô mai, pho mát, 
phó mát 

199. fôt fuy, phuy phuy fuy, phuy 

200. gabardine gabardin, gabadin, ga-ba- |ga-bác-đin ga-bác-đin 

địn 

201. gala gala, ga-la ga-la Gala 

202. galant galăng, ga-lăng ga-lăng ga-lăng 

203. gallon gallon, ga-lon ga-lông ga-lông 

204. galon lon lon Lon 

205. gamelle gamen, ga men, càmèn |ga-men, gả-mèẻn, cả-|ga-men, cà mèn 

mèn 

206. gamma gamma, øa-ma gam-ma, øga-ma ga-ma 

207. gamme gam gam Gam 

208. gangster gangster, găngxfe găng-ftơ găng-xtơ 

209. gant găng găng Găng 

210. garage Øara, øa ra ga-ra ga-ra 

211. gardien gacđiêng, gác điêng gác-điêng gác-dan, gác-dang, 
gác-điêng 

212. gare ga ga ga, la-øa 

213. gâteau gatô, øa tô ga-tô ga-tô 

214. gaz (khí) ga ga Ga 

215. GDP GDP GDP GDP 


123 


216. gendarme sen đầm sen đầm sen đầm, xen đầm 

2l7. gène gen Øen, øien Gen 

218. gilet gilê, øi lê gi-lê gi-lê 

219. glaïeul layơn, lay ơn, ladơn lay-ơn, la-dơn la dơn, dơn 

220. goal gôn gôn Gôn 

221. gothique gothic, gotic, gô-tích gô-tích gô-tích 

222. goôt gu gu Gu 

223. sramme ram, gam gam gam, øờ-ram 

224. granIte ØTamIf, øra-nít gra-nÍt gra-nít 

225. granito Øranito, øra-ni-tô øra-ni-tô øra-ni-tô 

226. guidon ghiđông, ghi đông ghi-đông ghiđông, ghi 

227. gulfare gulfar, ghita, ghi ta ghi-ta shi-ta 

228. haricotvert  |(đậu) côve, cô ve cô-ve cô-ve 

229. harmonica |harmonica, armonica, ác-mô-nI-ca ác-mô-ni-ca, a-mô- 
acmonIca, ác mô n1 ca nI-ca 

230. hectare hecta, héc ta héc-ta héc-ta 

231. hé]ium helium, heli, he-]i hê-]i hê-]i 

232. hémoglobine |hemoglobin, he-mô-glô- |hê-mô-glô-bin hê-mô-glô-bin 
bín 

233. héroïne heroin, he-rô-in hê-rô-In hê-rô-In 

234. HIV HIV HIV HIV 

235. hydrogène l|hydrrogen, hiẩro hi-đrô hi-đrô 

236. inch ¡inch inh In 

237. Iinoxydable |inôc, i-nốc i-nốc i-nốc 

2368. insuline 1nsulin, In-su-lin in-xu-lin 1n-su-lin 

239. iode iod, iot, i-ốt i-ôt i-ôt 

240. lon 10n, 1-on I-Ôn I-Ôn 

241. Jambon Jăãmbông, giăm bông giãm-bông Jăm-bông, giăm bông 

242. ]eep lJcep gÍp Jíp, gíp, díp 

243. Jjerrican can can Can 

244. judo judo, juđô giu-đô ju-đô, ø1u-đô 

245. kaki kaki ka-kI ka-kl, ca-ki 

246. kalium kalium, kali, ka-ÏI ka-li ka-h 

247. karate karate, carafe ka-ra-tê, ka-ra-tê-đô ka-ra-tê, ca-ra-te 

248. kilopgramme |kilogram, kilogam, kiô, |ki-lô-gam, ki-lô, kí, lô |ki-lô, kí-lô, lô 
ki lô, kí, lô 

249. kilomẻtre kilomet ki-lô-mét ki-lô-mét, ki-lô- 

mếch, lô mét 

250. kilowatt kilowatt, kilooát ki-lô-oát ki-lô-oát 

251. kimono kimono, kimônô ki-mô-nô ki-mô-nô 

252. kiosque kiôt ki-ôt ki-ôt 

253. knock out nốc ao nốc-ao nốc ao 

254. la (nốt nhạc) |la la La 

255. laine len len Len 

256. Lambrctta  |(xe) lam lam Lam 

257. laser laser, lade, laze, la-de la-de la-de 

258. latin Latin, Latinh, La tính la-tinh la tinh 

259. léglon lê dương lê-dương lê dương 

260. léniniste lenimt, lêninít, lê nn nít lê-ni-nít lê-ni-nít 

261. lin (vải) lanh lanh Lanh 

262. lipide lipid, lipít, li-pít li-pít li-pít 


124 


263. lthographie lún) lio, liô, h tô li-tô li-tô 
264. litre lít lít Lít 
265. logarthme |logarithm, logaritloga  l|lô-ga-rít lô-ga-rit, lô-ga 
266. loøe lô lô Lô 
267. logique logic, lôg1c, lô-gích lô-gích lô gích 
268. lot lô lô Lô 
269. loupe (kính) lúp lúp Lúp 
270. mafia mafia, ma phia ma-phi-a ma-phi-a 
271. magnésium |magnesium,mage, magie |ma-giê ma-g1ê 
272. maillot (áo) mayô, may ô may-ô may ô 
273. malin malanh, ma lanh ma lanh ma lanh 
274. mammouth |mammuth, mamut,ma- |ma-mút ma mút 
mút 
275. mandoline |mandolin, măngđôlm, măng-đô-lin măng-đô-Ìin 
măng đô lin 
276. manganèse |manganes, mangan, man- |man-gan man-gan 
gan 
277. mannequin |manơcanh, ma nơcanh |ma-nơ-canh ma-nơ-canh 
278. manfeau măngtô, măng tô măng-tô mặăng-tô 
279. maquereau  |macô, ma cô ma-cô ma cô 
280. maquette maket, ma két ma-két ma-két 
281. marathon marathon, maratông, ma |ma-ra-tông ma-ra-tông 
ra tông 
282. marketing marketing, macketing, ma-két-tinh, mác-kết-|ma-kết-tinh, ma-két- 
mác-ke-tinh tính tinh, ma-ke-tinh 
283. marque mác mắc Mác 
284. marxiste marxIt, macxIt, mác xít |mác-xít mác-xĩt 
285. massage massage, matxa, mát xa |mát-xa mát-xa 
286. mastic mastic, matfit, mát tít mát-tít mát-tít 
287. mazout mazut, ma-dút ma-dút ma-dút 
288. médaille mề đay mê-đay mề đay 
289. meeting mittinh, mít tính mít-tinh mít tinh, mét tính 
290. méthane methan, metan mê-tan mê tan 
291. mètre mét mét Mét 
292. mi (nhạc) m1 mi Mi 
293. mica mica, mi ca mi-ca mi-ca 
294. mỉcro(phone) |micro, mi-crô mi-crô mi-crô 
295. mine mìn mìn Min 
296. mini mInI, mi-ni mi-nI mi-n 
297. Mobilette mobilet, môbilet,mô bi |mô-bi-lét, xe lét mô-biI-lét 
lét 
298. moderne môđec, mô đéc mô-đéc mo-đéc, mô-đéc 
299. molette mỏ lết mỏ lết mỏ lết 
300. morasse morat, mo rát mo-rát mo-rát, mô-rát 
301. morphine morphin, mophim, moóc-phin moóc-phin 
mocphin, moóc-phin 
302. mortler moocchê, moóc chê moóc-chê moóc-chi-ê, moóc- 
chê 
303. motif môtfip, mô típ mô-tÍp mô-tÍp 
304. moto môtô, mô tô mô-tô mô-tô 
305. mousse mút mút Mút 


125 


306. moyeu moayơ, moay ơ moay-ơ 
307. museffe túi dết túi dết 
308. napalm napalm, napan, na pan na-pan 
309. néon neon, nêông, nê-ông nê-ông 
310. neutron neufron, nơtron, nơ-tron nơ-tơ-rôn 
311. nickel nickel, nicken, ni-ken,kền |kền nic-ken, kền 
312. nicotine nicofin, ni-cô-tin ni-cô-tin 
3l3. nitreux ni-fƠ ni-tơ 
314. Noẽl Noel, Nôen nô en 
315. nœud nƠ Nơ 
316. note(nhạc) |nốt nốt 
317. nylon nylon, mông, mi lông mi lon, ni lông 
318. offSset Offset, opset, ốp-xét ôp-sét, ốp-xét 
319. olive ôliu, ô-liu ô liu 
320. olympIc olympic, olimpIc ô lim pích 
321. oxyde oxid, o-xít ô xít 
322. oxyder oxy hóa, o-xI hóa ô xi hóa 
323. oxygẻne OXYyøen, O-XI Ô XI 
324. ozone ozon, o-don ô zôn, ô dôn 
325. palan palan, pa-lăng pa-lăng pa-lăng, ba-lăng 
326. paletot bành tô bành-tô pa-lơ-tô, pan-tô, bành 
tô 

327. panel panel, pa-nen pa-nen pa-nen 
328. panne pan, ban pan pan, ban, banh 
329. parabole parabol, parabon pa-ra-bôn pa-ra-bôn 
330. paraffine paraffin, parafin, pa-ra-  |pa-ra-phin pa-ra-phm 

ñn 
331. pâté patê, pa tê pa-tê patê, ba-tê 
332. patent patent pa-ftăng pa-făng, ba-tăng 
333. pédale pêđan, pê đan pê-đan pê-đan 
334. pelure pơluya, pơ luya pơ-luya pơ-luya 
335. pémciline |penicillin, pemxilin pề-m-xi-lin pê-ni-xI-lin 
336. phare (đèn) pha pha Pha 
337. phase pha pha Pha 
338. phosphate  |phosphat, photphat phôt-phát phốt phát 
339. phosphore l|phosphor, photpho phốt-pho phốt pho 
340. pi DI p1 Pi 
341. piano p1ano, pi a nô pi-a-nô pI-a-nô 
342. pile pm pin pm, bí 
343. piston p1ftông, pít tông pít-tông pít-tông, bít-tông 
344. planton loongtoong, loong toong |Ïoong-toong loong toong 
345. platine platin, pla-tin pla-tin pla-tin 
346. pommade pommat, pom mát pom-mắt pom-mắt 
347. pompe bơm bơm Bơm 
348. pont boong boong Boong 
349. pose pô (ảnh) pô Pô 
350. poste (lính)  lbóp, bót, bốt bóp, bốt bốt 
351. pot bô bô Bô 
352. poupée bupbê, búp bê búp-bê búp bê 
353. protide protid, protIt, prô-tít prô-tít prô-tít 
354. proton proton, prô-tông prô-tôn prô-ton 


126 


355. pyJama DyJama, p1Jama, pi gia  [pI-gla-ma bi-da-ma 
ma 

356. quart (làm) ca ca Ca 

357. quart (cái) ca ca Ca 

358. quinine quinn, ki-nin ki-nin, kí-ninh ki-nmn, quy-nn, kí- 
ninh 

359. quinquina canhkina, canh ki na canh-ki-na canh ki na 

360. quota quota, cô-ta cô-ta cô-ta 

361. radar radar, ra đa ra-đa ra-đa 

362. radio radIio, rađiô, ra đi ô ra-đi-ô ra-đi-ô, ra-đô 

363. radium radIum, ra-đi-um ra-đi ra-đi-um 

364. rail (đường) ray Tay Tay, tây 

365. ré (nỗt nhạc) |re, rê rê Rê 

366. relals rơle, rơ-le rơ-le rơ-le 

367. remorque TơmOOC, rơ moÓC rơ-moóc Tơ-mOÓc, rơ-moọc, 
moóc 

368. ressort lò xo lò-xo rót-xo, lò xo 

369. rideau riđô, r1 đô rI-đô ri-đô 

370. robot robot, rô-bốt rô-bốt rô-bốt, rô-bớt 

371. rocket rocket, rôcket, rộc kết rỗc-két rôc-két, rốc-kết 

372. Roentgen roentgen, rontgen, rơn-ghen rơn ghen 

rơnghen 

373. ronéo roneo, rônêô, rô nê ô rô-nê-ô rô-nê-ô 

374. rôtI rôtI, rÔ t1 rô-tI rô-tI 

375. rouble rúp TÚp Rúp 

376. roue libre líp ô-líp Líp 


. rouleau (xe) 


lu 


lu 


. TOUDI€ 


TUPI 


ru-pI 


TU-pI 


. sacoche 


sắc côt, xà cột 


xăc-côt, xà-cột 


xăc-côt, xà-cột 


. salade 


xà lách 


sa-lát, xà lách 


. salon 


xalông, xa lông 


salông, xa-lông 


382. sapotilller xabôchê, xa bô chê xa-pô-chê sa-bô-chê, sa-cô-chê, 
xa-bô-chê 

383. satin xatanh, xa tanh xa-tanh sa tanh, xa-tanh, sa- 
ten, xa-ten 

384. sauce xốt xốt xốt 

385. saucIsse xúc xích xúc xích xúc xích 

386. saucIsse (dây) xúc xích, xích xúc xích, xích xúc xích, xích 

387. savon xà bông, xà phòng xà bông, xà phòng xà bông, xà phòng 

388. scandale xì căng đan xÌ-căng-đan xÌ-căng-đan 

389. seau xô xô Xô 

390. secours XƠCUAa, Xơ cua Xơ-cua XƠ Cua 

391. sérle XÊT1, X T1 XÊ-TI SÊ-T1 

392. shilling shilling si-linh 

393. shoot sút sút Sút 

394. short SOÓC SOÓC Xoóc 

395. sipnal xinhan, xI nhan xi-nhan xi-nhan 

396. siphon siphon, xIfoong, xiphông |xI-phông xi phông 

397. skag xì ke xì ke xì ke 

398. soda soda, xô-đa xô-đa sô-đa, xô-đa 

399. sonata sonata, xonat, xô-nãt xô-nát sô-nát, xô-nát, xo-nát 


127 


400. soude xút (hóa) xút Xút 

401. soupape Xupap, xu páp xu páp xu-páp, xú-pắp, súc- 
báp, xúc-báp 

402. soupe xÚp xÚp SÚp, xÚp 

403. stencil xftăngx1n, xtăng xin tăng-xin x†ăng-xIn 

404. sulfamide sulfamid, sun-fa-mít, xun-pha-mít, sun-pha-|sun-pha-mít 

xun-pha-mít mít 

405. tablier tạp dễ tạp-dề tạp dề 

406. tango tango, tănggô,tăng-gô l|fãng-gô tăng-gô 

407. tanin tannin, tananh, ta-nanh lta-nanh ta-nin 

408. tank tăng tăng Tăng 

409. tartan (vải) ltatăng, ta tăng ta-tăng ta-tăng 

410. tasse tách tách Tách 

411. taxi taxI, tặcXI, tắc xi tắc-xi tắc-xi 

412. téléphone telephon, tê-lê-phon, tê-lê-phôn, phôn tê-lê-phôn 

phôn 

413. télétype teletype, tê-lê-típ tê-lê-tÍp tê-lê-típ 

414. television tIVI, tỉ-VI ti-V1 tê-lê 

415. tennis tennis, tennít, ten nít ten-nít ten-nít, tơ-níÍt 

416. tente tăng tăng Tăng 

417. test test tét Tét 

418. ticket tichkê, tích-kê tích-kê tích kê, ti-kết 

419. timbre tem tem Tem 

420. titane titan, ti-tan ti-tan ti-tan 

421. titre tít tít Tít 

422. tôle tôn tôn Tôn 

423. tonneau tônô, tô nô ton-nô to-nô, ton-nô, tô-nô, 
tô-nô, tô-lô 

424. totem totem, tôtem, tô-tem tô-tem tô-tem 

425. tour(vòng) |tua tua Tua 

426. tournevis tuavit, tua-víÍt tua-vÍt tua-vÍt, tuốc-nơ-vít 

427. transborder |tăngbo, tăng bo tăng bo tăng-bo 

428. traverse tà vẹt tà vẹt tà vẹt 

429. trmgle tanh tanh Tanh 

430. tube tuýp tuýp Tuýp 

431. tulle tuyn tuyn Tuyn 

432. turbine tua-bin, tuốc-bin tua-bin, tuốc-bin tuyếc- bĩn, tua-bin, 
tuốc-bin 

433. type típ típ Típ 

434. typographie ltypo, tipô, ti-pô ti-pô ti-pô 

435. urée urê, u-rê u-rê u-rê 

436. vaccine vaccin, vacxin, vắc-xin  |vắc-xinh, vắc-xin vác-xin, vắc-xin 

437. valise vali, va li va-lI va-lI, oa-lit, va-lít 

438. valse vals, van van Van 

439. valve, vanne |van van Van 

440. vareuse VATƠI, VA-TƠ, VA-TƠI Va-TƠ VA-TƠI, Va-TI 

441. veine ven ven Ven 

442. vernIs V€CII, Véc nI véc-nI VÉC-n1, Vẹc-n1 

443. verre Ve ve Ve 

444. vert ve ve Veẹ 

445. veste vét vét Vét 


128 


446. video video, viđêô, vi-đê-ô vi-đê-ô vi-đê-ô, vI-đi-ô 


447. vin vang vang Vang 

448. violon violon, vi-ô-lông vi-ô-lông vi-ô-lông 

449. violoncelle |violoncello, viô-lông-  |vi-ô-lông-xen vi-ô-lông-xen, xen-lô 

xen, xenlô, xen-lô 

450. virus,  virut,|vi-rút VI-rút vi-rút 
vi-rút 

451. vis vít vít Vịt 

452. visa visa, vida vi-da Visa, vI-da 

453. vitamine vitamin, vi-ta-min vi-ta-min vi-fa-min 

454. volle voan voan Voan 

455. volant vôlăng, vô-lăng vô-lăng vô-lăng 

456. volt volt, vôn von, vôn Von 

457. wagonnet 8Øoòng 8Øoòng Goòng 

458. watt watf, oät oát Oát 

459. zéro zero, dêrô dê-rô zê-rô 

460. zIgzag zIczac, dicdăc dích dắc zich-zắc 


Điểm qua danh sách những từ này, ta thấy chúng bao gồm: 


— những thuật ngữ của các ngành khoa học — kĩ thuật như: 


áp-xe (G, H, l), apxe (G) 

acquy, ăcquy, ác-quy (G), ăc-gui (H), ac-quy, ắc-guy (I) 
a-xê-tôn (G, H, l), acefon (G) 

a-xí (H, ]), a xứ, acid (G) 

AIDS (G, D, SIDA (G, Ù), siđa (G), xi-đa (G, H), s¡-đa (H) 
albumin (G), anbumin (G), an-bu-min (G, H, D) 
algorithm (GŒ), angorif (G), an-go-rf (G, H, Ì)... 


— những từ ngữ trong đời sống hàng ngày: 


apphe (G), áp-phe (G, H), áp phe (Ù, phe (]) 

apphích (GŒ), áp phích (G), áp-phích (H, Ù) 

anfen (G), ăng-ten (G, H), an-ten (D 

ôfôbuyr (G), ô fô buy£ (G, l), ô-fô-buyí (H), buý£ (G, H, D) 
ôvãng (G), ô văng (G, l), ô-văng (HỊ)... 


Đây là những từ đã du nhập vào nước ta khá lâu, đa số từ tiếng Pháp, một ít 
từ tiếng Anh (bar, bin đỉnh...), Nhật (judo, kimono...), tiếng Nga (bolchévik, 
samovør...), được sử dụng phố biến trong hoạt động hàng ngày. Việc đưa vào từ điển 
những này có tác dụng làm vốn từ tiếng Việt thêm phong phú và đủ khả năng diễn 
đạt những khái niệm và sự vật mới du nhập vào đời sống vật chất và tỉnh thần của 
nước ta. Tuy nhiên, qua quan sát danh mục trên (Bảng 4), chúng ta dễ nhận ra rằng 
chính tả của loại từ ngữ này vẫn chưa ồn định, và các tờ báo, thậm chí các từ điển 
cũng ít khi thống nhất ý kiến với nhau. Điều này chẳng những không có lợi cho việc 
xây dựng sự trong sáng cho tiếng mẹ đẻ, mà còn có tác động tiêu cực đến việc giáo 
dục tinh thần quý trọng bản sắc văn hoá dân tộc đối với thanh thiếu niên. Vì thế, nhất 


129 


thiết cần phải có sự can thiệp mang tính chất nhà nước để giúp tiếng Việt đạt được 
tính hệ thống cao. Đó cũng chính là xây dựng nên tảng cho việc đào tạo con người có 
tinh thần lành mạnh, có phương pháp tư duy chặt chẽ và có đủ năng lực tiếp thu 
những kiến thức ngày càng trừu tượng hơn của xã hội hiện đại. 


3.6. Vấn đề chính tả của những từ vay mượn ổn định 


Việc khảo sát hình thức chính tả của các từ ngữ đã thống kê được có ý nghĩa 
không kém phần quan trọng trong việc tìm hiểu khuynh hướng của người sử dụng 
ngôn ngữ. Thật vậy, giữa hình thức và nội dung, giữa cái biểu đạt và cái được biểu 
đạt không phải lúc nào cũng chỉ là sự võ đoán (arbitratire) như F. de Saussure đã từng 
nói, mà có một mối quan hệ khá phức tạp giữa hình thức (biểu đạt) và nội dung 
(được biểu đạt), như B. Gardin đã phát biểu: “trong ngôn ngữ, không có sự thay đổi 
hình thức nào mà không dẫn đến sự thay đổi nội dung” (1988). 


Dựa vào phân tích bảng danh mục trên (Bảng 4), chúng ta dễ chấp nhận rằng 
những từ xuất hiện trong cả ba từ điển là những từ vay mượn đã ồn định, do tính chất 
phô biến cao của chúng trong cộng đồng, và vì thế chúng hoàn toàn có thể được xem 
là những từ đã được hội nhập vào tiếng Việt. Thế nhưng chính tả của các từ ngữ này 
rất đa dạng, giữa 6 tờ báo được khảo sát và 3 từ điển đối chiếu không có sự thống 
nhất với nhau, và phần lớn không theo quy định của Hội đồng chính tả và thuật ngữ 
năm 1984. Vì thế, về phương diện này có thể nói rằng báo chí và các từ điển này đã 
cản trở sự hội nhập hoàn toàn của những từ ngữ nói trên, vì một mặt vẫn còn sự 
“phân biệt đối xử” trên bình diện chính tả (viết theo nguyên văn, viết dính các âm tiết 
với nhau hoặc dùng gạch nối liên kết các âm tiết), mặt khác lại không nhìn nhận 
nhiều từ được cộng đồng vay mượn và sử dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày. 
3.6.1. Những từ có dạng chính tả thông nhất cao: 

Đó là những từ chỉ có một âm tiết như: 

øhï (aiguille) 

côn (aleool) 

nhôm (aluminium) 

áf (aS) 

bại (bâche) 

băng ghế (banc) 

băng đĩa (bande)... 
và chỉ có 4 từ có hai âm tiết: 

cặp rằng (caporal) 

cùi đìa (cuillère) 

mỏ lết (molette) 

xúc xích (saussIce). 


130 


Nếu đại đa số các từ 1 âm tiết không gặp nhiều khó khăn để có được hình 
thức chính tả phù hợp với tiếng Việt, thì những từ có từ 2 âm tiết trở lên rất hiếm khi 
đạt được tình trạng đó. Để giải thích hiện tượng này, chúng ta có thể nêu ra hai giả 
thuyết: 


Giả thuyết thứ nhất là theo các nhà làm từ điển, chỉ có 4 từ này xứng đáng 
được xem là đã hội nhập hoàn toản vào tiếng Việt, nên đã khoác cho chúng một cải 
biểu đạt phù hợp với tiếng Việt (viết rời từng âm tiết, theo nguyên tắc ngữ âm tiếng 
Việt). Thế nhưng những từ khác mặc dù chưa có sự thống nhất về chính tả nhưng vẫn 
được phổ biến rộng rãi trong xã hội, nhất là được cả ba từ điển đưa vảo. Vì thế giải 
thuyết này không hợp lí. 


Giả thuyết thứ hai là các nhà làm từ điển đã quên mắt nguồn gốc nước ngoài 
của 4 từ này. Giả thuyết này không thể đứng vững vì không thể có chuyện nhiều nhà 
khoa học uy tín lại không biết nguồn gốc nước ngoài của các từ này. 


Từ lập luận trên, ta nhận thấy nỗi lên cách lí giải khác: ngay cả các nhà làm 
từ điển cũng mắc phải thói tuỳ tiện trong cách xử lí những từ ngữ nước ngoài. Sự tuỳ 
tiện này đã ngăn cản một bộ phận không nhỏ các từ nước ngoài hội nhập hoản toàn 
vào tiếng Việt, và vì thế, góp phần làm rối loạn cách sử dụng tiếng Việt hiện nay trên 
báo chí. 


3.6.2. Những từ ngữ có nhiều dạng chính tả khác biệt 


Như vậy là hầu hết những từ có 2 âm tiết và tất cả những từ có từ 3 âm tiết trở 
lên không có được sự thống nhất từ phía các nhà làm từ điển lẫn báo chí về hình thức 
chính tả. Tên kèn #armonica và nylon được ghi bằng 6 cách khác nhau, đàn 
accordéon, tủ bujffet được ghi bằng 5 cách khác nhau, concerfo, gabardine bằng 4 
cách... Đặc biệt là các thuật ngữ chuyên ngành ít khi đạt được sự thống nhất về chính 
tả: 


qc¿fone —>_ qcefone, qcefon, a-xê-tôn, 

acide sulfurique -—> axit sunƒuric, suynƒuarich, a-xit xun-phua-rích 
albumine —> _ qlbumine, albumin, anbumin, an-bu-min 
almanac —> _ qÏmanac, qhnanach, anmanac, an-ma-Hác 
amygdale —> _ amysedale, amydal, amiđan, a-mi-đan, a mỉ äan... 


Nhưng cũng có nhiêu từ ngữ “toàn dân”: 


qƒJaire —>  apphe, dp-phe, áp phe 
qƒJche —> apphich, áp-phích, áp phích 
album (hình) —>_ anbom, an-bom 

qHfenne —> _ qHfen, ñngÍen, an-fen 

quío —>_ Ôiô, ô-iô, Ô tô 

đquVvenf —> _ ÔVăng, Ô-Văng, Ô Vũng... 


131 


Vân đê chính tả của các từ ngữ này không còn đơn thuân là vân đê chính tả, 
vì nó khiên người đọc nhìn nhận những từ này như là từ ngoại lai, và vì thê vô hình 
trung đã làm gia tăng sô lượng từ ngữ chưa được nhìn nhận lên. 


3.7. Khuynh hướng ngôn ngữ - xã hội về việc sử dụng từ ngữ nước ngoài 


Việc sử dụng từ ngữ nước ngoài xen vào trong một văn bản bằng tiếng mẹ đẻ 
viết cho người cùng ngôn ngữ thường được lí giải bằng việc kho tàng từ vựng của 
tiếng mẹ đẻ đó không đủ khả năng từ vựng để mô tả những khía cạnh mới của thế 
giới hiện thực. Đây là quan điểm chủ đạo của đa số công trình nghiên cứu về hiện 
tượng tiếp xúc ngôn ngữ này dưới tên gọi quen thuộc là từ vay mượn. Thật vậy, chỉ 
cần lướt qua một số từ vay mượn trong một số ngôn ngữ trên thế giới cũng đủ xác 
định quan điểm trên: người Pháp du nhập từ nước Anh các môn thể thao mang tên 
ƒootbadll, badminton, basketball, rugby... nên cũng vay mượn luôn tên gọi của chúng 
và của cả những bộ phận liên quan; người Việt tiếp nhận từ người Pháp nhiều sản 
phẩm của nền kĩ nghệ hiện đại và cũng vay mượn luôn tên gọi những sản phẩm đó, 
như các từ bù ioong, mỏ lết, ô tô, sà lan, xe tăng... 


Tuy nhiên, nếu tuyệt đối hóa quan điểm trên, nghĩa là nếu chỉ thấy ở hiện tượng 
sử dụng từ ngữ nước ngoài xen vào tiếng mẹ đẻ một khoảng trống từ vựng cần phải 
lấp đầy bằng cách vay mượn từ ngữ bên ngoài để bảo đảm sự giao tiếp, thì vô hình 
trung chúng ta đã đơn giản hóa chức năng giao tiếp bằng lời nói, chúng ta chỉ nhìn 
nhận một chức năng duy nhất là chuyên tải thông tin. Ngôn ngữ học hiện đại với sự 
phát triển của các ngành ngôn ngữ học xã hội tương tác đã chỉ ra rằng khi giao tiếp, 
người ta không chỉ làm một việc duy nhất là chuyên tải thông tin, mà còn có thể làm 
nhiều thứ khác nữa: bằng cách sử dụng ngôn ngữ, người ta có thể muốn tiết lộ địa vị 
xã hội, tầng lớp xuất thân, nghề nghiệp... Điều này có thê thấy được qua những phát 
ngôn mà mục đích của người nói là nhằm vào mã ngôn ngữ, theo sơ đồ giao tiếp của 
R. Jakobson. Trong các công trình về tương tác lời nói của mình, Kerbrat-Orecchioni 
còn cho thấy rằng ngôn ngữ sử dụng còn có vai trò củng cố hoặc phủ định mối quan 
hệ liên nhân giữa hai bên giao tiếp. 

Qua phân tích các bảng danh mục trên đây, ta thấy nổi lên mấy khuynh 
hướng chủ yếu như sau: 


3.7.1. Khuynh hướng “hiện đại hóa” từ vựng tiếng Việt: 


Chúng tôi gọi là “hiện đại hóa” khuynh hướng dần dần từ bỏ việc sử dụng 
những cái biểu đạt (signifiant) ít nhiều mang tính dân dã hoặc cô truyền (là những cái 
biểu đạt được cấu tạo bằng các yếu tố thuần Việt hoặc Hán Việt), để chỉ những sự vật 
có nguồn gốc phương Tây, đã du nhập vào nước ta từ lâu. 

Khuynh hướng này thê hiện trong những trường hợp mặc dù tiếng Việt đã có 
từ tương đương, là từ thuần Việt hoặc Hán Việt, được sử dụng rộng rãi từ lâu nhưng 
gần đây lại xuất hiện những từ nước ngoài, chủ yếu là tiếng Anh, và một phần khác 
là tiếng Pháp, như trường hợp dùng: 


132 


— qccordéon thay vì đàn xếp, phong cẩm, đàn gi, 


— guitar thay vì tây ban cầm, 

— piano thay vì dương cẩm, 

— violon hoặc violin thay vì vĩ cầm, 

— ƒestival thay vì liên hoan, lễ hội... 


Đối với trường hợp ƒesfival, có sự tồn tại song song của hai cách dùng Việt và 
Anh - Pháp. Trên báo chí, người ta vẫn tiếp tục sử dụng từ //én hoan để dịch chăng 
hạn Liên hoan phim Cannes... trong khi lại nói ƒestival (Huế). 


Trong lĩnh vực võ thuật, ta thấy có khuynh hướng thay các từ Hán Việt đã 
được sử dụng rộng rãi trong xã hội bằng các từ được báo chí phương Tây sử dụng: 


— thái cực đạo thành taekwondo 

— nhu đạo thành judo 

— không thủ đạo thành karatedo 

— hiệp khí đạo thành aikido 

— quyên Anh dần dần thành box hoặc boxing... 


Sự khác biệt cơ bản của khuynh hướng này với những từ ngữ mới vay mượn, 
hoặc vay mượn tạm thời để chỉ những sự vật mới xuất hiện (như các từ cha, e-mail, 
Internet, web...) chính là bề dày lịch sử của sự tồn tại của sự vật được đề cập đến trên 
lãnh thổ Việt Nam. 


Khuynh hướng này được nhiều người xem là kết quả tất yếu của quá trình hội 
nhập vào đời sống văn hóa, xã hội và kinh tế thế giới, khi số lượng người biết ngoại 
ngữ trong xã hội tăng lên nhanh chóng. Cách giải thích này không mấy thuyết phục, 
nhất là khi người ta nhìn lại tình hình sử dụng tiếng Việt trên sách báo ở miền Nam 
trước 1975: mặc dù lính Mỹ tràn ngập đường phố, nhưng ngôn ngữ của họ đã không 
thê xâm nhập vào tiếng Việt đến độ như ngày nay. 


Cao Xuân Hạo cho rằng hiện tượng này xuất phát từ một cách tiếp thu ấu trĩ 
lời phê bình của Hồ Chủ tịch về sở thích sử dụng từ ngữ bác học của những cán bộ 
làm công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, khiến câu văn thêm khó hiểu. Thế 
là từ thái cực này, họ lại rơi vào thái cực khác: 

“Những lời dặn dò chí lí ấy [lời phê bình cách dùng từ Hán — Việt] dần dần bị 

hiểu sai thành một chủ trương thanh lọc từ ngữ ngoại lai, và người ta hè nhau 

tìm cách thay thế những từ Hán — Việt bằng những từ “thuần Việt, những từ 
ngoại lai khác (...) trong khi xây dựng thuật ngữ khoa học và kĩ thuật” (Cao 

Xuân Hạo, 2001, tr.87). 

Đối với những từ chưa có từ Hán — Việt tương đương, hoặc từ Hán — Việt 
tương đương có nghĩa khác với nghĩa muốn ám chỉ: 


— pencak silaf 


133 


— wusliu (từ Hán — Việt tương đương là võ fhuật có nghĩa tổng quát, khác với nghĩa 
vay mượn). 


3.7.2. Khuynh hướng dùng ngôn ngữ phục vụ thương mại 


Đặc điểm của khuynh hướng này là sử dụng từ nước ngoài như là một yếu tố 
thuyết phục để giới thiệu sản phẩm hàng hoá nhằm thu hút khách hàng: một tên 
ngoại có thể bao hàm một số đặc điểm mới so với mặt hàng hoá truyền thống cùng 
chủng loại và vì thế sẽ thu hút sự chú ý của khách hàng hơn là dịch sang tiếng Việt 
với một tên quen thuộc. Đó là các trường hợp: 


— gạch ceramic thay vì gạch men, 
— vải síu [sIlk]| thay vì Tụa, 
— gạch tuy-nen thay vì gạch nung lò ống 


Tuy nhiên, những trường hợp nói trên xuất hiện không nhiều trong mẫu phân 
tích của chúng tôi. 


3.7.3. Khuynh hướng phân tầng xã hội 


Theo ghi nhận của M. Offord (1999, tr.260), nhiều xã hội hiện nay xem “việc 
sử dụng từ ngữ tiếng Anh xen vào ngôn ngữ mẹ đẻ của những cộng đồng không nói 
tiếng Anh được xem như là dấu hiệu của sự thành đạt”. Nguyên nhân của hiện tượng 
này là do “nước Mỹ là quốc gia đứng đầu thế giới trên nhiều lĩnh vực khiến nó có 
được một uy thế vô song, mà hệ quả là tiếng Anh cũng đạt được một vị thế tương 
tự.” 


Đó là khuynh hướng phổ biến rộng rãi trên toàn xã hội những từ ngữ riêng 
biệt của giai tầng mình như từ ngữ thời thượng, từ ngữ nghề nghiệp (jargon), đặc biệt 
là những nghề thời thượng hiện nay như giải trí, âm nhạc... Ban đầu, việc sử dụng 
loại từ ngữ này chỉ giới hạn trong phạm vi của những người cùng giai tầng, cùng 
nghề nghiệp, sau đó là lan rộng ra cả một bộ phận của cộng đồng qua sự tiếp tay của 
các phương tiện truyền thông đại chúng. Đó là các từ thuộc lĩnh vực công nghệ giải 
trí, công nghệ thông tin... như 5øs frack, cascadeur, live (show), soundtrack, ƒans, 
boyband, download, click... 


J.M. Chadelat, khi nghiên cứu về việc vay mượn từ ngữ tiếng Pháp của tiếng 
Anh, đã nhận xét: 


“Các từ vay mượn từ tiếng Pháp vào tiếng Anh làm nhiệm vụ phân tầng xã 
hội của nhóm người sử dụng muốn nhắm đến một siêu chuẩn về từ vựng. 
Siêu chuẩn này là dấu hiệu quyền lực của nhóm cai trị. Nếu ta chấp nhận 
Labov khi ông ta nói rằng những nét ngôn ngữ học xã hội đặc trưng cho 
những nhóm nhỏ khác nhau trong một cộng đồng ngôn ngữ đa dạng và cho 
phép gọi cùng một vật bằng nhiều cách khác nhau, thì bản sắc của một cộng 
đồng hoặc một nhóm người trong xã hội được xác định trong mối quan hệ với 
một chuẩn khiến người sử dụng ngôn ngữ có cảm tưởng chia sẻ các giá trị, 


134 


niềm tin và cấp độ chung với người trong cộng đồng” (Chadelat, 1995, tr. 
S1), 


Dĩ nhiên đây là kết quả tất yêu của quá trình hội nhập vào đời sống văn hóa, 
xã hội và kinh tế thế giới, khi số lượng người biết ngoại ngữ trong xã hội tăng lên 
nhanh chóng, và cơ hội tiếp xúc bằng tiếng nước ngoài cũng nhiều lên. Tuy nhiên, 
nhiều người xem việc dùng xen tiếng nước ngoài là bình thường, vô hại, không ảnh 
hưởng gì đến nội dung giao tiếp vì trình độ ngoại ngữ của người dân đã được nâng 
cao! Thậm chí có người còn cho là có ích vì giúp người Việt làm giàu thêm vốn từ 
vựng tiếng Anh! Những cách lí giải này không thuyết phục, thứ nhất vì trong xã hội 
nước ta hiện nay, một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên ở nông thôn vẫn còn gặp 
khó khăn ngay cả với việc đọc và viết tiếng Việt, huống hồ chi với ngoại ngữ. Vì thế, 
việc sử dụng chen từ ngữ nước ngoài vào tiếng Việt vô hình trung đã tạo ra sự phân 
biệt xã hội, mà hệ quả là một lớp người, nhất là người thành thị, được ưu đãi về mặt 
tinh thần (tìm thấy tiếng nói của mình trong xã hội), và một lớp người khác, nhất là ở 
nông thôn, bị loại ra khói đời sống tỉnh thần của dân tộc, vì không còn tìm được 
ngôn ngữ chung. Vì thế, sự dung túng tính tuỳ tiện trong việc sử dụng từ ngữ nước 
ngoài chính là tiếp tay cho việc bần cùng hoá người lao động, nhất là người lao 
động ở nông thôn. Và như mọi người đều biết, đó chính là bước khởi đầu của xã hội 
tư sản, xã hội mà những người cộng sản chân chính muốn thay đổi! 


3.7.4. Khuynh hướng sính dùng từ ngữ nước ngoài hay thói vọng ngoại 


Đây không phải là một khuynh hướng mới xuất hiện, mà vào thời nào cũng 
có, và ở đâu cũng có. M. Offord gọi đó là thói học làm sang trí thức (nguyên văn: 
snobisme 1ntellectue]) và giải thích: 


“đó là những vay mượn không cần thiết, mà Guiraud (1965) gọi là “vay mượn 
tu từ” và Colin (1986) gọi là “vay mượn xa xỉ”; người ta sử dụng những từ 
vay mượn này để tỏ ra đúng mốt và thức thời. Gọi nó là xa xỉ bởi vì trong 
ngôn ngữ A đã có từ tương đương với từ vay mượn trong ngôn ngữ B, nhưng 
vì từ vay mượn này có sức quyên rũ hơn là từ quen thuộc trong ngôn ngữ A” 
(M. Offord, 1999, tr.261). 


Trong bài phát biểu nhân cuộc hội thảo về Giữ gìn sự trong sáng của tiếng 
Việt được tô chức tại Hà Nội từ ngày 7-10 tháng 2 năm 1966, có Thủ tướng Phạm 
Văn Đồng gọi thói hay dùng từ Hán Việt thay cho từ thuần Việt quen thuộc là bệnh 
nói chữ: 
“...đó là bệnh hay lây và vì vậy không dễ trị lắm! Dùng chữ nước ngoài trong 
khi tiếng Việt không thiếu chữ...” (1966, tr.5). 


Nhận xét ấy đến ngày nay vẫn đúng, duy chỉ có một chỉ tiết là không còn 
đúng: đó là ngày nay, người ta thường dùng tiếng Anh xen vào tiếng mẹ đẻ. Nguyễn 
Đức Dân xác nhận: 


135 


“Hiện nay có một khuynh hướng khá phổ biến là: cố viết tiếng nước ngoài để 
làm sang về trình độ ngoại ngữ.” (1999, tr.). 


Lê Trung Thành thì gọi đó là một thứ mốt, cũng như người ta thường khoe 
mẽ với một bộ cánh đang thịnh hành: 


“Sử dụng tràn lan từ ngữ nước ngoài trong khi nói hoặc viết gần như là mốt 
tự làm sang của một số người chứ không hắn vì tiếng Việt thiếu từ ngữ có 
nghĩa tương đương hoặc biểu đạt không đầy đủ sắc thái ý nghĩa của từ ngữ 
nước ngoài khi chỉ một hiện tượng, sự vật, sự việc nào đó” (1999, tr.7). 


Đề giải thích cho khuynh hướng này, Vương Trí Nhàn cho rằng những yếu tố 
văn hóa xã hội mới xuất hiện không phải là nguồn gốc, mà chỉ là điều kiện khách 
quan thúc đầy sự phát triển của thói quen ngôn ngữ này: 

“người ta có thê bắt gặp cả cái ý nghĩ sâu xa ấn trong tâm lí của một số người 

khi viết nguyên văn tiếng nước ngoài lên mặt báo (...). Đứng ở góc độ cá 

nhân mà xét, họ vọng ngoại một cách sâu sắc, vọng ngoại tận trong tiềm thức. 

(...) Không phải giao lưu văn hóa là nguồn gốc của những lộn xộn trong ngôn 

ngữ hôm nay. Nó chỉ là điều kiện để những căn bệnh vốn có ở chúng ta có 

dịp bộc lộ” (2001, tr.36). 


Khuynh hướng này được thể hiện qua việc sử dụng các từ chưa được từ điển 
nhìn nhận và có từ tương đương trong tiếng Việt, cụ thể như sau: 


— 285 từ xuất hiện trên 1 tờ báo (xem 3.2.7.7.) và một số từ ở 3.2. J.2., 
— 72 từ xuất hiện trên 2 tờ báo (xem .2.2. /.) và một số tỪ Ở 3.2.2.2.. 
— 45 từ xuất hiện trên 3 tờ báo (xem 3.2.3. /.) và một số từ ở 3.2. 3.2., 
— 25 từ xuất hiện trên 4 tờ báo (xem 3.2.4. 7.) và một số tỪ Ở 3.2.4.2., 
— 13 từ xuất hiện trên 5 tờ báo (xem 3.2.5. /.) và một số từ ở 3.2. 5.2. 
— 9 từ xuất hiện trên 6 tờ báo (xem Ở.2.6. /.) và một số từ ở 3.2.6.2. 


Như vậy tổng số từ được sử dụng vì lí do “sính chữ”, “vọng ngoại” lên đến ít 
nhất 449 từ, chiếm phần lớn các từ ngữ chưa được nhìn nhận. 


Trong khuynh hướng này, đôi khi người nói cố ý để lộ sự bất lực (có thể là 
giả tạo) trong tiếng mẹ đẻ, đề có điều kiện khoe năng lực ngoại ngữ, chủ yếu là tiếng 
Anh. Giải thích thói sính dùng từ ngữ nước ngoài, Dương Trọng Dật dùng những lời 
lẽ như sau: 

“dường như trong hàng ngàn năm bị đô hộ, chà đạp vẫn in lại một dấu ấn nào 

đó như một di chứng của khuôn mẫu nô lệ. Tâm lí sùng ngoại là một thí dụ. 

Bệnh tự ti thể hiện trong những bảng hiệu viết bằng tiếng nước ngoài nhan 

nhản trên đường phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, hoặc trên những danh thiếp, 


136 


thiệp mừng năm mới, sinh nhật, Giáng sinh... không viết bằng tiếng Việt” 
(2001, tr. 32). 


Gần 70 năm trước, Lưu Trọng Lư trong Một nên văn chương Việt Nam 
(1939) đã từng viết: 


“Tự ta không hề cố gắng và tạo tác ra một cái gì hoàn toàn của ta; ta chỉ 
muốn hưởng thụ những của sẵn và cam tâm làm kiếp con ve của thơ ngụ 
ngôn. Ta đã vay mượn của người hàng xóm từ một điệu thơ nhỏ nhặt đến một 
đạo lí cao xa. Hồi xưa kia chúng ta là những người Tàu, gần đây, chúng ta là 
những người Tây, chưa có một lúc nào chúng ta là những người Việt Nam 
cả” (dẫn lại từ Vương Trí Nhàn, TT&VH 42, tr. 38). 


3.7.5. Khuynh hướng xem từ nước ngoài có khả năng biểu đạt cao hơn từ tiếng 
Việt 

Khuynh hướng này thường xuất phát từ những người luôn quan tâm đến khả 
năng biểu đạt của từ ngữ mà họ sử dụng. Chăng hạn, vì muốn nâng quy mô lễ hội 
lên, người ta sẵn sàng sử dụng từ ƒ@sfival thay vì Liền hoan, như trong mẫu tin về 
Liên hoan võ cổ truyền tại Bình Định sau đây: 


“Sẽ chuyên Liên hoan thành Festival võ cổ truyền: Ban Tổ chức dự kiến sẽ tổ 
chức Liên hoan thành Festival võ cỗ truyền Việt Nam hai năm một lần” Tuổi 
trẻ (8/8/2006, tr.14). 


Nhưng họ không hề nghĩ rằng xưa nay, tiếng Việt vẫn dùng từ /ên hoan để 
dịch từ ƒes/va! như Liên hoan phim Cannes, Liên hoan phim Venise... mà vẫn không 
đánh mất tầm quan trọng của các sự kiện trên. Tương tự như thế là các từ Ga 
(trong Œala Cười, Gala Âm nhạc...), Concours (trong Concours Mùa Thu), tour 
(trong /our du lịch... Điều này có nghĩa là người sử dụng tiếng Việt ưa chuộng những 
từ mới có cái biểu đạt mới (chủ yếu là cái biểu đạt nước ngoài) hơn là những từ mới 
được tạo ra bằng cách đổi mới cái được biểu đạt, một thủ thuật quen thuộc của mọi 
ngôn ngữ trên thế giới. 

3.7.0. Khuynh hướng “Anh hóa” 


Khuynh hướng này thê hiện qua việc thay thế các từ có sẵn có nguồn gốc Hán 
— Việt hoặc các từ vay mượn lâu đời từ tiếng Pháp bằng các từ mới du nhập có nguồn 
sốc Anh —- Mỹ. Thật khôi hài khi người ta chỉ thấy sự lạm dụng từ ngữ Hán — Việt 
mà không thấy sự tràn ngập từ tiếng Anh trên sách báo và kê cả truyền thanh truyền 
hình, như thê việc sử dụng tiếng Anh chen vào tiếng Việt là việc đương nhiên. Như 
trong nhận xét sau đây của Đỗ Hữu Châu: 

“Sự lạm dụng này biểu hiện ở việc sử dụng từ Hán — Việt thiếu cân nhắc. 

Trên sách báo hiện nay người viết dùng rất nhiều từ Hán — Việt ở những 

trường hợp có thê thay bằng từ tiếng Việt đễ hiểu hơn. (...) Phương châm dân 

tộc hóa dường như đã bị lãng quên” (2000, tr.7). 


137 


Khuynh hướng này là hệ quả của việc đề cao quá đáng nền văn hoá Anh — 
Mỹ thông qua việc tiếp xúc với tiếng Anh ngày càng phát triển mạnh mẽ, qua đường 
khách du lịch, thương gia nước ngoài, hoặc qua các xuất bản phẩm; nó phản ảnh sự 
lấn át của tiếng Anh trên trường quốc tế so với ngôn ngữ của các cường quốc khác. 


— ADN (Pháp) thành DNA (Anh) 

— bi-a (gốc Pháp) thành billiards (Anh); 

- đánh bốc (boxe), quyển Anh thành boxing (Anh); 

- ga (gốc Pháp) thành øas (Anh); 

— S]DA (Pháp) thành AIDS (Anh); 

— dương cẩm được thay bằng violon (Pháp), violin (Anh); 


Khuynh hướng này còn có thể được tìm thấy qua cách phát âm đã bắt đầu 
được định hình của một số từ ngữ như: 


Trong từ điên tiêng Việt Trên báo chí 
— đrséHique rsenic, qsen ,ÀY 4/116 
— artichaut ác-fi-sô aiisô 


3.7.7. Khuynh hướng lười suy nghĩ (khuynh hướng “ăn sẵn”) 


Như ta đã biết, tiếng Việt là một ngôn ngữ phân tích, trong khi các ngôn ngữ 
châu Âu như tiếng Anh và tiếng Pháp là ngôn ngữ tổng hợp. Điều này dẫn đến hệ 
quả trong xử lí thông tin là một từ trong tiếng Anh hoặc tiếng Pháp có thể được diễn 
tả bằng nhiều từ tương đương khác nhau, nếu văn cảnh hoặc bối cảnh thay đổi. Chính 
vì thế mà nhà báo khi xử lí một thông tin bằng tiếng nước ngoài thường giữ nguyên 
văn những từ ngữ đa nghĩa cho tiện. Đó là các trường hợp : 


— qlbum (nhạc) được dùng đề chỉ một băng nhạc, hoặc một đĩa nhạc; 

— hacker được dùng đề chỉ một ứin ứặc “có hại” lẫn “vô hại”; 

— robot được dùng đề chỉ một người máy hoặc một công cụ tự động hóa; 

Đôi khi vì lí do tiết kiệm lời nói mà người viết sử dụng tiếng nước ngoài, mà 
thông thường là tiếng Anh, thay vì phải diễn tả dài dòng, hoặc phải suy nghĩ đề tìm 
từ thích hợp: 


— boarding pass (thẻ lên máy bay) 

— body massage (mát-xa toàn thân) 

— bohemian (nghệ sĩ phóng túng) 

— boysband (nhóm nhạc nam) 

— broker (người đầu cơ chứng khoán) 
— fiệc buƒƒef (tiệc tự chọn món ăn)... 


138 


Ngoài ra cũng phải kế đến trường hợp vì trình độ ngoại ngữ của người xử lí 
thông tin có hạn nên thay vì tra cứu từ điển để có từ tương đương trong tiếng Việt, họ 
dễ dàng chấp nhận sự sao chép nguyên văn nước ngoài: 


— anorexia (bệnh biếng ăn) 

— belugøa (cá voi trắng) 

— bonus írack (bản nhạc khuyến mãi) 

— coelacanth (cá vây ta1) 

— cross counfry (chạy băng đồng) 

— extrait embryonnaire (chất trích li từ bào thai) 


Khi bàn về việc sử dụng nguyên dạng từ ngữ nước ngoài, Nguyễn Văn Khang 
cho rằng yếu tô tâm lí - xã hội đóng vai trò quan trọng: 


“Lí do hội nhập thế giới càng làm cho người ta có cớ để nguyên dạng mà 
không dịch cũng không phiên chuyền. Thực ra, ở đây có vấn đề tâm lí — xã 
hội của người sử dụng chứ không phải là thuộc nguyên do về ngôn ngữ: 
dường như yếu tố giản tiện, tiết kiệm (trong đó có tiết kiệm trí tuệ), tốc độ và 
thuận lợi trong giao tiếp quốc tế đã làm cho trong tiếng Việt hiện nay đang có 
xu hướng xa lánh dần cách dịch các từ nước ngoài ra tiếng Việt cũng như 
cách phiên chuyền (2000b, tr.73). 


Khuynh hướng “ăn sẵn” này có thể còn có một nguyên nhân khách quan 
khác: trong một lần gặp Lý Toàn Thắng (tháng 6/1999), Cố Thủ tướng Phạm Văn 
Đồng hỏi tại sao trên báo chí đạo này có nhiều hiện tượng sử dụng từ ngữ — nhất là 
tiếng nước ngoài — thiếu trong sáng, không nhất quán đến như vậy, ông nhận được 
lời giải thích: “có nhiều nguyên nhân, trong đó có việc là bây giờ thông tin báo chí 
nhiều, từ các nguồn khác nhau, đủ loại, nên có thê xử lí không kịp hoặc không đủ k†” 
(Tuổi trẻ Chủ nhật, 6/2000,tr.16). 


Qua các phân tích trên, chúng ta thấy là việc sử dụng từ ngữ nước ngoài xen 
vào tiếng Việt không phải lúc nào cũng xuất phát từ tình trạng tiếng Việt thiếu từ ngữ 
có khả năng diễn đạt những thực tế mới nảy sinh, mà còn do nhiều khuynh hướng 
ngôn ngữ -— xã hội chi phối. Vì thế, ta thấy răng cái nguyên tắc cô điển của hiện 
tượng vay mượn từ ngữ được Carole Checri diễn tả không phải lúc nào cũng đúng, 
nhất là trong tình hình tiếng Việt hiện nay: “Việc vay mượn được thực hiện dựa trên 
sự đồng thuận giữa những người tham gia giao tiếp” (1995, tr.61). 


139 


140 


Chương sáu 


Kết luận và kiến nghị 


1. KẾT LUẬN 


Hiện tượng pha trộn ngôn ngữ, mà phổ biến nhất là việc dùng xen từ ngữ, là 
kết quả của quá trình tiếp xúc của hai dân tộc, do đó nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố 
liên quan đến mối quan hệ của các dân tộc đó, mà một thái cực của sự tiếp xúc đó là 
mối quan hệ của dân tộc cai trị và dân tộc bị trị. Khi áp đặt sự thống trị của mình, dân 
tộc cai trị cũng áp đặt hệ thống ngôn ngữ của mình lên dân tộc bị trị, và thông 
thường, ngôn ngữ của dân tộc có thế lực kinh tế chính trị và quân sự sẽ tác động 
mạnh mẽ đến ngôn ngữ của dân tộc 


Ngoài việc là kết quả của sự tiếp xúc giữa hai cộng đồng dân tộc, hiện tượng 
này còn phản ánh hình tượng của một dân tộc hoặc của một tầng lớp xã hội về một 
dân tộc khác. Việc nghiên cứu hiện tượng này cho phép ta có một cái nhìn tỉnh táo 
hơn, khách quan hơn về các khuynh hướng tâm lí xã hội đối với những hiện tượng 
ngôn ngữ đề kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn. 


1.1. Về những từ ngữ ngước ngoài được sử dụng trên báo chí năm 2000 


Việc phân chia các từ ngữ nước ngoài thành hai loại: loại có từ tương đương 
bằng tiếng Việt và loại không có từ tương đương bằng tiếng Việt đã giúp chúng tôi 
khảo sát được những điều kiện sử dụng của chúng, để khảo sát xem những trường 
hợp nào là vay mượn chính đáng, và trường hợp nào là do thói sính chữ. 


Qua các phân tích, chúng tôi thấy rằng sự có mặt trên nhiều tờ báo của những 
từ ngữ nước ngoài chưa được các từ điển nhìn nhận một mặt phản ánh thực tế đang 
biến chuyển mạnh của đất nước Việt Nam, và tính năng động của hoạt động ngôn 
ngữ, mặt khác đó lại chính là nguồn gốc của tình trạng lộn xộn hiện nay của tiếng 
Việt. Vì thế cần phải có một sự can thiệp tích cực từ phía nhà nước để phát huy yếu 
tố tích cực và hạn chế yếu tố tiêu cực. 


Trong số những từ ngữ này, một phần khá lớn (449 từ, chiếm tỉ lệ 53% số từ 
chưa được từ điển công nhận) có từ tương đương trong tiếng Việt. Những từ này tồn 
tại song song với các từ tương đương bằng tiếng Việt, nên chúng đang chịu sức ép 
cạnh tranh của từ nước ngoài ngay trên lãnh thổ của mình, cũng giống như tình trạng 
hàng nội địa của Việt Nam bị hàng lậu làm điêu đứng. Chỉ có điều là nếu lực lượng 
hải quan đóng vai trò tích cực trong việc điều tiết hàng hoá ngoại nhập thì lĩnh vực 


141 


tiếng Việt đang bị bỏ ngỏ, và vô hình trung đã tạo ra một lực lượng “buôn lậu ngôn 
ngữ” hùng hậu, chắng những không bị trừng phạt mà còn ngang nhiên chiếm lĩnh vị 
trí hàng đầu trên mặt trận văn hoá, là các phương tiện thông tin đại chúng. Trách 
nhiệm này đương nhiên là thuộc cơ quan chỉnh đốn ngôn ngữ và các nhà Việt ngữ 
học. 


Tuyệt đại đa số những từ ngữ nước ngoài được lưu hành trên báo chí nhưng 
chưa được từ điển nhìn nhận có nguồn gốc tiếng Anh. Số còn lại được phân bố cho 
các ngôn ngữ Pháp, Nhật, Ý, Nga... Phần lớn đó là sản phẩm của tình trạng “mạnh ai 
nây làm”, mạnh ai nấy vay mượn từ ngữ nước ngoài, vì thói sính chữ, hoặc hấp tấp, 
lười tìm kiếm từ tương đương trong tiếng Việt, chứ không xuất phát từ nhu cầu 
khách quan của xã hội. Trong số các nguyên nhân kê trên, khuynh hướng sính dùng 
từ ngữ nước ngoài là khuynh hướng trội nhất, vì nó vừa phổ biến trên diện rộng (có 
nhiều từ được sử dụng), vừa đi vào chiều sâu vì những từ ấy được sử dụng nhiều lần. 


Dĩ nhiên là bên cạnh hiện tượng đáng phê phán nói trên, việc vay mượn là 
không thê tránh khỏi đối với mọi ngôn ngữ trên thế giới. Trong mẫu phân tích của 
chúng tôi, đa số là những từ thuộc lĩnh vực công nghệ giải trí và khoa học kĩ thuật. 
Đặc biệt là các từ chỉ các thể loại âm nhạc như /counfry/, /blues/... CÓ tần số xuất 
hiện rất cao. Điều này cho thấy sự tác động mạnh mẽ của văn hoá phương Tây, nhất 
là văn hoá Anh — Mỹ đối với đời sống tỉnh thần của giới trẻ trong nước. 

Đa số các thuật ngữ thuộc các ngành khoa học khác nhau xuất hiện trên báo 
chí miền Nam (Sài Gòn Giải phóng Thứ bảy, Tuổi trẻ Chủ nhật, Thanh niên cuối 
tuân). Việc sử dụng những thuật ngữ này thể hiện sự quan tâm đến các hoạt động 
khoa học kĩ thuật ở nước ngoài, nhất là ở phương Tây. Vì thế, các thuật ngữ này có 
nguồn gốc tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Hình thức chính tả của chúng phần lớn tùy 
thuộc vào ngôn ngữ của văn bản nguồn. Nếu biên tập viên lấy tư liệu từ báo tiếng 
Pháp thì các thuật ngữ thường được sử dụng dưới dạng tiếng Pháp hoặc mô phỏng 
tiếng Pháp; nếu nguồn tư liệu là tiếng Anh thì các thuật ngữ sẽ có dạng chính tả tiếng 
Anh hoặc mô phỏng theo tiếng Anh, và càng ngày càng lấn át trường hợp thứ nhất, vì 
nguồn tư liệu tiếng Anh ngày càng phong phú, do có nhiều nước dùng thứ ngôn ngữ 
này đề làm cầu nối với thế giới bên ngoài. 

1.2. Về vai trò của chính sách ngôn ngữ 


Trên thế giới, bất cứ quốc gia nào cũng phải có một cơ quan phụ trách về 
chính sách ngôn ngữ, dù trực tiếp hoặc gián tiếp. Một mặt, không thể ý lại như Phạm 
Quỳnh đã từng nói: “Truyện Kiều còn thì tiếng nước ta còn, tiếng nước ta còn thì dân 
tộc ta còn”. Mặt khác, ngay cả khi đất nước đã thuộc về tay nhân dân, ta cũng không 
được phép chủ quan nói: “Dân tộc ta còn thì tiếng nước ta còn”. Nhân loại lúc nào 
cũng có những nguy cơ mắt nước hoặc nô dịch, nhưng mỗi thời đại những nguy cơ 
ấy có những hình thức khác nhau, do điều kiện về kinh tế, chính trị và khoa học kĩ 
thuật đều khác nhau. Nếu dân tộc Việt Nam còn mà tiếng Việt sẽ trở thành lai căng, 


142 


chẳng hạn như tiếng Việt sẽ trở thành một “Vietnamglish” như “Singlish” của người 
Singapore hay “Inglish” của Ấn Độ, thì liệu có còn là người Việt nữa chăng? 

Có lẽ đã đến lúc phải xem xét lại cách đánh giá về khả năng đề kháng của 
tiếng Việt qua các thời kì lịch sử. Những lập luận có hữu như thế này tưởng chừng 
như đã đạt được tính khách quan, khoa học và sẽ giúp học sinh củng cố lòng tự hào 
dân tộc: 


“Sự tiếp xúc ngôn ngữ Việt - Hán đã diễn ra ngót một nghìn năm dưới ách 
thống trị của phong kiến Trung Hoa, trong khuôn khổ một chính sách đồng 
hoá quyết liệt và tàn bạo. Nhưng trong thời kì ấy, với sức sống tiềm tàng của 
nó, được sự chăm lo gìn giữ của nhân dân, tiếng Việt chẳng những không bị 
mai một mà trái lại vẫn tồn tại và phát triển không ngừng” (Hồng Dân & Cù 
Đình Tú, 1994, tr.6). 


nhưng thật ra cách đánh giá như thế rất nguy hiểm, ở chỗ nó đã thần thánh hoá “nhân 
dân”, xây dựng khái niệm nhân dân như là một thành trì bất khả xâm phạm có sức 
mạnh nội tại, có ý thức dân tộc tinh tường để chăm lo gìn giữ tiếng nói của dân tộc. 
Cách nhìn nhận như thế chỉ có giá trỊ ở chỗ nó tôn vinh vai trò của nhân dân trong 
việc giữ gìn bản sắc dân tộc, mà không xét đến những điều kiện khách quan của hoàn 
cảnh xã hội lúc bấy giờ. Cần phải thấy răng tiếng Việt của ta sở dĩ không bị đồng hoá 
dưới chính sách thống trị quyết liệt và tàn bạo của phong kiến phương Bắc không 
phải chỉ vì ý chí chủ quan của dân tộc, mà còn nhờ bởi phương tiện truyền thông thời 
bấy giờ không cho phép kẻ thù bành trướng ảnh hưởng của văn hoá và ngôn ngữ của 
kẻ xâm lăng. Phương tiện giao thông chưa phát triển cũng là một cản trở không nhỏ 
cho chính sách đồng hoá quyết liệt và tàn bạo đó. Ngày nay, các thế lực thù địch của 
chúng ta đã bị đánh đuổi ra khỏi bờ cõi, nhưng ngược lại, chúng có mọi công cụ hiện 
đại để truyền bá ảnh hưởng của chúng đến khắp hang cùng ngõ hẻm của đất nước ta. 
Chẳng những thế, chúng còn được báo chí (báo viết và báo hình) tiếp sức bằng cách 
du nhập văn hoá phương Tây một cách tuỳ tiện. Và nguy hiểm nhất là lứa tuổi 
teenage (tuôi mới lớn) hiện nay, chủ nhân của nước Việt Nam trong khoảng 20 năm 
nữa, đã tiêm nhiễm lối sống phương Tây, ngôn ngữ Anh - Mỹ đến mức nào, có lẽ chỉ 
cần dở báo chí dành cho lứa tuổi này sẽ rõ. Vậy liệu có thể nào ngủ quên trên cái 
truyền thông chăm lo gìn giữ của nhân dân như chúng ta đang ru ngủ cho học sinh 
chúng ta không? 


Chính vì thế, nhất thiết phải có một chính sách chỉnh đốn ngôn ngữ hiệu quả 
và một cơ quan nhà nước có đủ thâm quyền để quy định việc sử dụng ngôn ngữ trong 
những tình huống cụ thể, và chế tài việc vi phạm các quy định đã đề ra. 

1.3. Về vai trò của báo chí 

Ở phương Tây, ngay từ đầu thế ki 19, báo chí đã từng được ví là “Đệ tứ 
quyền”, nghĩa là chỉ sau quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp. Trong thời đại ngày 
nay, vai trò của báo chí, ngay cả báo nói và báo hình, càng ngày cảng có vai trò cực 


143 


kì quan trọng, nhất là trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như hiện 
nay. Chẳng những nó tác động đến mọi mặt của đời sống vật chất và tinh thần của 
toàn xã hội, nó còn có thê áp đặt cách sử dụng ngôn ngữ của giới mình lên toàn dân 
bằng chiến thuật “mưa dầm thấm sâu”. Không phải là vô cớ khi J. Richard-Zappela 
viết những dòng chữ này về vai trò của báo chí thời hiện đại: 

“Xã hội thông tin là một loại tòa án ngôn ngữ... Khi kiểm soát ngôn ngữ, các 

phương tiện thông tin và các phương thức giải mã thông tin, giới báo chí chơi 

trò “cô giáo”, đặt câu hỏi cho học sinh, bác bỏ những “câu trả lời sai” và trừng 

phạt những học trò đốt nát” (J. Richard-Zappela, 1990: 179). 

Báo chí sẽ là công cụ hữu ích cho các dân tộc trong việc truyền tải thông tin 
nhưng nếu đội ngũ báo chí không có ý thức bảo vệ tiếng mẹ đẻ, đó sẽ là đội ngũ 
“công rắn cắn gà nhà” đối với tiếng Việt, vô tình tiếp tay cho thế lực thù địch bên 
ngoài, nhất là âm mưu “đề quốc ngôn ngữ” của Mỹ — Anh. Thế mà trên truyền hình, 
không hiểu vô tình hay cố ý, kênh VTV3 đang quảng cáo không công (2) cho kênh 
âm nhạc MTV của Mỹ, tác động trực tiếp vào thế hệ trẻ. Đó chính là mặt trận văn 
hóa mà ta đang bỏ ngỏ. Đành rằng hiện nay, nhà nước ta phải tập trung lập lại trật tự 
kỉ cương trên mặt trận kinh tế và chống tham nhũng, nhưng không thê vì thế mà lơ là 
trên các mặt trận khác, trong đó có mặt trận tiếng Việt. Chúng tôi hoàn toàn nhất trí 
với nhận định sau đây: 


“Lối sống phương Tây, tư tưởng để quốc thấm đẫm vào từng mẫu tin, bài 
báo, lời bình luận, từng hình ảnh, từng nhân vật trong phim. Sự tác động ấy 
hàng ngày hàng giờ thấm dần vào tư tưởng, tình cảm, lối sống của công 
chúng. Những tích tụ từ từ ấy sẽ chuẩn bị cho những hiệu ứng tâm lí xã hội 
rộng rãi và khi có cơ hội sẽ bùng nỗ thành những biến cố xã hội có sức phá 
hoại cả một thê chế chính trị” (Lưu Văn Kiền, 2002, tr.32). 

Vì thế, những vấn đề mà tiếng Việt hiện nay đặt ra không còn là vẫn đề ngôn 
ngữ thuần tuý, mà nó có liên quan mật thiết đến vấn đề chính trị — xã hội, thậm chí 
có thê nói không ngoa rằng nó chính là vấn đề chính trị — xã hội có tầm quan trọng 
như những vấn đề chính trị — xã hội khác. 


1.4. Về việc biên soạn từ điên 


Về việc giải quyết vấn đề từ ngữ nước ngoài được dùng chen trong tiếng Việt 
có thê tóm tắt trong hai mặt: đính chính đáng của việc sử dụng (trường hợp nào thì 
có thể sử dụng) và việc chuẩn hoá cách sử dụng về phương diện chữ viết lẫn phương 
diện phát âm (sử dụng như thế nào). Muốn giải quyết cơ bản các vấn đề do từ ngữ 
nước ngoài đặt ra phải lần lượt giải quyết hai vẫn đề này một cách có hệ thống, chứ 
không phải chỉ đừng lại ở những kiến nghị riêng lẻ của độc giả các giới. 

Đề quy định tính chính đáng của việc sử dụng một từ nước ngoài, nhà nghiên 
cứu không thể chỉ dựa vào tần số xuất hiện cao của một từ X trên một số phương tiện 
thông tin nào đó rồi vội vã đưa nó vào từ điển, và xem như đó là sự lựa chọn của cả 


144 


cộng đồng như một số nhà biên soạn từ điển thường làm. Bên cạnh những đữ liệu về 
tần số xuất hiện của mỗi từ, cần phải lưu ý đến nhiều yếu tố khác như khả năng diễn 
đạt của những từ tương đương có sẵn trong tiếng Việt, những đặc điểm về “người 
phát ngôn” (đơn ngữ hay song ngữ, nghề nghiệp của anh ta có liên quan đến từ đang 
xử lí hay không...), kênh thông tin có chấp hành tiêu chí giữ gìn sự trong sáng của 
tiếng Việt không?... 


Khi khảo sát các từ ngữ nước ngoài được sử dụng xen vào tiếng Việt nhằm 
mục đích làm từ điển, cần phải khảo sát cả hoạt động lời nói hàng ngày, chứ không 
chỉ dừng lại ở mẫu phân tích bằng văn bản viết. Những từ này hoàn toàn có thê đưa 
vào từ điển tiếng Việt sau khi đã xử lí về mặt chính tả. Trong mẫu phân tích của 
chúng tôi, có khá nhiều từ rất thông dụng nhưng không có từ điển nào ghi nhận. Thật 
ra, SỐ lượng này còn rất khiêm tốn so với số lượng thực tế hiện đang được lưu hành 
trong xã hội. Có những từ mặc dù tần số xuất hiện rất thấp, thậm chí không xuất hiện 
trong mẫu phân tích, nhưng trong thực tế lại rất phố biến, nhất là trong khâu ngữ, 
như các từ (máy) cô-le, phuộc (nhún) (từ Kohler và ƒourche, phương ngữ Nam bộ), 
(xe) ba-lua, (cái) bót (đánh răng) (poids-lourd và brosse, phương ngữ miền Trung), 
(cọc) bích (biite, phương ngữ miền Bắc)... Điều đó có ý nghĩa lớn về mặt phương 
pháp luận nghiên cứu, nhất là đối với các công trình mang tính tông điều tra như biên 
soạn từ điển: một mẫu khảo sát bằng văn bản viết, dù lón đến đâu cũng không thể 
phản ánh được tất cả hoạt động lời nói hàng ngày của một cộng đồng ngôn ngữ, 
hoặc tất cả những sắc thái phương ngữ. 


Trong số 1737 từ ngữ có nguồn gốc nước ngoài được sử dụng trên báo chí, 
chỉ có 460 từ được 3 từ điển công nhận (chiếm tỉ lệ 26,48%). Số từ còn lại chỉ được I 
hoặc 2 từ điển công nhận hoặc không được từ điển nào công nhận, chiếm số lượng 
rất lớn đang được lưu hành trong xã hội. Điều đó nói lên việc chậm được cập nhật 
hoá của các nhà từ điển học. 


Thêm vào đó là các từ được từ điển công nhận cũng không có sự thống nhất 
về chính tả, khiến cho ta cảm thấy tiếng Việt bị tràn ngập bởi từ ngữ ngoại lai, nhất là 
từ ngữ tiếng Anh. Nếu Từ điển từ và ngữ Việt Nam của Nguyễn Lân khá dè đặt và 
thận trọng trong việc chọn lọc từ ngữ, thì hai từ điển kia lại tỏ ra thoải mái hơn trong 
việc cấp “thông hành” cho từ ngữ nước ngoài du nhập vào tiếng Việt, như thể mục 
đích của hai tài liệu này là càng có nhiều mục từ thì càng tốt. Ở một khía cạnh khác, 
vấn đề chính tả, nếu 7 điển từ và ngữ Việt Nam tương đối nhất quán trong việc thể 
hiện hình thức chính tả của các từ vay mượn, thì hai từ điển tiếng Việt còn lại không 
mang tính định hướng cho xã hội, mà chỉ làm công việc đơn thuần là thu thập sự xuất 
hiện đó đây của các từ ngữ có liên quan và các dạng chính tả cả chúng. 


1.5. Về tác động của việc sử dụng từ ngữ nước ngoài tuỳ tiện đên nên giáo dục 


Việc sử dụng tuỳ tiện từ ngữ nước ngoài chẳng những ảnh hưởng đến sự 
trong sáng của tiếng Việt mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến lĩnh vực giáo dục như 
Huỳnh Công Tín (2006, tr.453) đã lưu ý. Thật vậy, ngoài việc tạo ra hiệu ứng “vô 


145 


r 
T32 


nguyên tắc” nơi học sinh, việc sử dụng tuỳ tiện và không thống nhất những từ ngữ 


nước ngoài còn có nguy cơ làm cho việc tiêp nhận thông tin của các em bị giảm sút. 


2. KIÊN NGHỊ 


Xét trên phương diện khoa học thuần tuý, phần kiến nghị này là không cần 
thiết, thậm chí không thực tế, vì nhà nghiên cứu ứng dụng sẽ phải biết làm gì trước 
những thông tin do cộng đồng khoa học và cả xã hội sản sinh ra. Vả lại, nếu nói như 
F. de Sausure, chính quan điểm làm nên đổi tượng [nghiên cứu] 6 thì việc đưa ra 
những kiến nghị cụ thể cho một vấn đề sẽ trở thành hoài công nếu giữa nhà nghiên 
cứu lí thuyết và nhà nghiên cứu ứng dụng không có cùng góc nhìn. Hơn nữa, giá trị 
của những kiến nghị phần lớn không nằm ở chính bản thân chúng, mà là ở việc thực 
hiện đồng bộ, kể từ khâu kế hoạch thực hiện đến khâu tổ chức, nhân sự... Nói cách 
khác, một kiến nghị tốt vẫn không đủ nếu không có biện pháp thực hiện đồng bộ tốt. 
Tưởng cũng nên nhắc lại rằng khoa học xã hội khác với khoa học tự nhiên ở chỗ 
trong nghiên cứu khoa học xã hội, có thê có nhiều giải pháp cho một vẫn đề, mà 
người ta không thể tiến hành so sánh các giải pháp ấy bằng phương pháp thực 
nghiệm như trong khoa học tự nhiên được. Vả lại, nhiệm vụ của nhà khoa học không 
giống với nhiệm vụ của nhà quản lí, như L.-J. Calvet đã từng xác nhận trong lĩnh vực 
ngôn ngữ học xã hội: 


“Ngôn ngữ học xã hội chỉ có thể cô gắng tìm hiểu tiến trình này và mô tả nó. 
Phần còn lại là công việc của người sử dụng và của các nhà hoạch định chính 
sách ngôn ngữ, trong đó người sử dụng sẽ quyết định việc bảo tồn ngôn ngữ 
của mình, còn nhà hoạch định chính sách ngôn ngữ sẽ can thiệp theo nguyên 
tắc ngôn ngữ phục vụ con người chứ không phải ngược lại” (2005, tr.37). 


Tuy nhiên, để phù hợp với tập quán nghiên cứu của nước ta (mà chúng tôi 
nghĩ là tập quán này sẽ có lúc phải thay đổi khi các ngành khoa học xã hội nước ta 
phát triển hơn), chúng tôi cũng sẽ trình bày một số suy nghĩ góp phần giải quyết các 
vân đề đã đặt ra. 

2.1. Ở cấp vĩ mô 

Việc chỉnh đốn ngôn ngữ là một việc làm vô cùng cần thiết đối với bất cứ 
ngôn ngữ nào, vì mỗi ngôn ngữ đều có vấn đề riêng của nó. Ngôn ngữ là một thực 
thể xã hội phức tạp, hoạt động theo cơ chế riêng của nó, do đó việc buông xuôi để 
cho nó phát triển tự phát tất yếu sẽ dẫn đến tình trạng vô chính phủ, và từ đó sẽ dẫn 
đến rối loạn. Đó là chưa nói đến những hệ quả đối với các ngành có liên quan như 
văn hóa, giáo dục... Một ngôn ngữ đẹp chắc chắn không phải là thứ ngôn ngữ cho 
phép người sử dụng nói sao cũng được, viết sao cũng đúng. Các ngôn ngữ lớn trên 


Œ Nguyên văn tiếng Pháp: “C?est le point de vue qui fait l'objet” (trong Cours de linguistique 
générale, 1972). 


146 


thế giới được như ngày nay cũng đều phải trải qua những gạn lọc, chỉnh đốn. Vì thế, 
chúng tôi kiến nghị: 
2.1.1. Thành lập cơ quan chỉnh đốn ngôn ngữ có đủ năng lực và thẩm quyền 


Các nước tiên tiến trên thế giới đều tổ chức các cơ quan chỉnh đốn ngôn ngữ: 
ở Pháp ngoài Viện Hàn Lâm chuyên lo về việc biên soạn từ điển và ngữ pháp tiếng 
Pháp còn có Délégafion à la langue ƒrancaise và các ban của nó chuyên trách theo 
dõi việc nghiên cứu hoạt động ngôn ngữ và đề xuất giải pháp. Đối với tiếng Việt, để 
chỉnh đốn ngôn ngữ nhất là về mặt từ ngữ, nhất thiết phải có một cơ quan thường 
trực có đủ năng lực và thẩm quyên chịu trách nhiệm: 


— nghiên cứu ứng dụng và nhất là ghi nhận những nghiên cứu trong xã hội về việc sử 
dụng từ ngữ nói chung, và từ ngữ nước ngoài trong tiếng Việt nói riêng, bao gồm từ 
ngữ ngữ văn và từ ngữ chuyên ngành, để tìm ra những yếu tô chi phối đến các hoạt 
động ngôn ngữ cũng như những hệ quả có thể có nhằm kịp thời có biện pháp xử lí và 
đề ra biện pháp khắc phục. 


— xây dựng Luật Ngôn ngữ và các văn bản dưới luật nhằm thê chế hóa các quy định 
sử dụng tiếng Việt nói chung và sử dụng từ ngữ nước ngoài nói riêng, đồng thời dự 
kiến các biện pháp chế tài đối với các cơ quan thông tấn, báo chí và xuất bản. Như đã 
nói ở trên, để hoạt động có hiệu quả, cơ quan chỉnh đốn ngôn ngữ phải có đủ thâm 
quyền đề xử lí những trường hợp vi phạm. 


- phối hợp với các cơ quan chức năng để giám sát và kiến nghị thi hành Luật Ngôn 
ngữ. 
2.1.2. Xây dựng ý thức bảo vệ tiếng Việt cho đội ngũ báo chí 


Thật ra điều này đã được Lái Báo chí quy định, nhưng dường như không 
mấy tờ báo quan tâm đến điều này, do còn thiếu những quy định cụ thể và những 
biện pháp chế tài hữu hiệu. 

Việc xây dựng ý thức bảo vệ tiếng Việt không thể chỉ đừng lại ở việc hồ khẩu 
hiệu như hiện nay, mà phải gắn chặt với việc xây dựng các quy định cụ thể về việc 
sử dụng tiếng Việt như đã nói ở phần trên, với việc giáo dục tiếng Việt ở nhà trường 
phô thông, cũng như phải xem năng lực ngôn ngữ của người làm báo có tầm quan 
trọng ngang với năng lực nghề nghiệp. Thật vậy, chăng những báo chỉ có vai trò 
ngày càng quan trọng trong đời sông hàng ngày mà còn có tác động không thể xem 
thường đối với ngôn ngữ, vì thế các nhà nghiên cứu ngôn ngữ và các đơn vị đảo tạo 
đội ngũ làm báo cần phải có những thay đổi trong quan niệm cũng như trong những 
biện pháp tiến hành cụ thể, như L. Guilbert đã từng nói: 

“Mô hình văn học truyền thống đã thay đối. Các bài báo được chấp nhận như 

là cội nguồn của ngôn ngữ viết. Chúng tạo thành một thứ thê loại chuyên tiếp 

giữa văn bản văn học và bản tin nhanh. Điều này xuất phát từ tình hình những 
biến đổi kinh tế — xã hội và chính trị được phản ánh ào ạt trên báo chí. Những 


147 


biến đổi ấy thường xuyên phải nhờ đến những đổi mới ngôn ngữ. Tuy nhiên, 
tất cả những biến đổi ấy không những xâm nhập vào từ vựng của một ngôn 
ngữ, mà chúng còn tạo thành một áp lực thường trực lên từ vựng, đến nỗi mà 
việc chọn lựa từ ngữ theo kiểu truyền thống bị xét lại” (L. Guilbert, 1975: 
52). 


Vì thế, một phần vận mệnh ngôn ngữ của một dân tộc nằm trong tay đội ngũ 
nhà báo. Không thể để những nhà báo có năng lực ngôn ngữ kém tham gia quyết 
định vận mệnh ngôn ngữ của một dân tộc. 


2.1.3. Xây dựng lòng quý trọng tiếng Việt ngay từ lứa tuổi cấp sách đến trường 


Đây là việc mà chúng ta hiện còn xem nhẹ: thử quan sát ngôn từ mà thiếu 
niên hiện nay sử dụng, hoặc những ấn loát phẩm dành cho thiếu niên, người có trách 
nhiệm với tương lai của dân tộc không thê không lo âu. Nói như L.-J. Calvet, chính 
người bản địa sẽ quyết định số phận của tiếng mẹ đẻ của họ, hoặc nói cho chính xác 
hơn, vận mệnh của tiếng mẹ đẻ của họ tuỳ thuộc vảo chính thái độ của họ đối với 
tiếng mẹ đẻ của mình. Chúng ta không thể cố bám lấy mãi lòng tự hào về quá khứ 
bất khuất của dân tộc ta trước các thế lực ngoại bang thù địch, không thể mãi “lên 
dây cót tỉnh thần 
vấn đề. 


” 


nhau, mà cân phải tỉnh táo nhìn nhận thâu đáo các khía cạnh của 


Để giới trẻ có lòng quý trọng đối với tiếng Việt, trước hết đội ngũ giáo viên 
phải gương mẫu, tài liệu sách giáo khoa phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định về sử 
dụng tiếng Việt, xã hội phải có nền nếp kỉ cương trong việc sử dụng tiếng Việt... 
Tóm lại, cần phải có sự hợp lực của toàn xã hội, bởi vì mỗi yếu tổ trong đời sống xã 
hội đều có sự tác động qua lại, và khi giải quyết vấn đề nào đó, không thể đóng 
khung trong một lĩnh vực riêng lẻ được. 


2.2. Ở cấp vi mô 


Trên phương diện thuần tuý ngôn ngữ, chúng tôi nhận thấy rằng cần phải tạo 
cho tiếng Việt những quy tắc tương đối chặt chẽ. Dĩ nhiên là chúng tôi không đòi hỏi 
phải chính xác như các ngành khoa học tự nhiên, nhưng cũng không đồng ý với một 
số nhà nghiên cứu chủ trương “đa chuẩn” trong tiếng Việt. Tiếng Pháp sở dĩ được 
tôn vinh là ngôn ngữ chặt chẽ, được sử dụng trong mọi kí kết hiệp ước là vì nó đã trải 
qua một giai đoạn dài chỉnh đốn hàng trăm năm sau giai đoạn mạnh ai nấy viết của 
thế kỉ 15 và 16. Bài học nhãn tiền ấy sao ta lại không học? Vì thế, bên cạnh những 
nhận xét khi nghiên cứu từng loại nhỏ trong mục 3. từ trang 73 đến trang 139, chúng 
tôi có máy đề nghị chung nhất như sau: 


— Phải thường xuyên rà soát những từ ngữ nước ngoài được sử dụng trên báo chí để 
kịp thời nghiên cứu từ nào nên cập nhật hoá và cập nhật hoá ra sao (hình thức chính 
tả), sau đó công bố rộng rãi để mọi người áp dụng. Chúng tôi nghĩ, một khi nhìn 
nhận một từ là đã hội nhập vào tiếng Việt thì phải đối xử nó như là những từ tiếng 
Việt khác, nghĩa là phải tuân thủ các nguyên tắc về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, chính 


148 


tả như bao từ khác. Có như thế mới tạo sự nhất quán trong tiếng Việt, làm nền tảng 
cho sự nhất quán trong suy nghĩ và tư tưởng của người sử dụng tiếng Việt; 


— Khi chọn hình thức chính tả để cập nhật hoá, cần phải chọn hình thức gần gũI với 
tiếng Việt nhất để mọi người có thể đọc và viết được. Không được lập luận rằng 
nước ta đã hội nhập vào cộng đồng thế giới thì cần phải chấp nhận hiện tượng đó. 
Nên nhớ là hơn mười năm trước, Đảng và Nhà nước đã đề ra khâu hiệu “hoà nhập 
chứ không hoà tan”. Chả lẽ chúng ta lại không nhớ hay sao? Cũng không như aI đó 
cho rằng trình độ dân trí của nước ta đã cao thì không sợ người đọc không hiểu. 
Ngay cả khi 100% dân chúng đều hiểu hết cũng phải viết như tiếng Việt, vì đó không 
phải chỉ là vấn đề đọc hiểu, mà còn là vấn đề quốc thẻ, là lòng tôn trọng bản sắc văn 
hoá Việt Nam. Nên nhớ là khi tiếng Việt được sử dụng để đặt tên cho một số cơn 
bão, ai mà không sung sướng, tự hào? Cụ thể là: 


* phải áp dụng phương pháp phỏng âm (chứ không phải phiên âm) đề định 
dạng chính tả của từ ngữ được chọn vào hệ thống từ vựng tiếng Việt, nghĩa là phải sử 
dụng các chữ cái của tiếng Việt để ghi âm; 

* phải viết rời các âm tiết (nếu ta không dùng dấu nối cho các từ Hán — Việt 
thì cũng không dùng dấu nối cho các từ có gốc Châu Âu, còn nêu dùng dấu nối cho 
các từ này thì phải dùng dấu nối cho các từ Hán - Việt); 

* phải viết có dấu giọng nếu ta đọc có dấu (thí dụ: phải viết áp phích như từ 
trước đến nay ta vẫn viết các (carte)... 


— cần phải có những quy định mang tính chất siêu ngôn ngữ, nghĩa là những quy định 
về cách xử lí cụ thể đối với những từ ngữ chưa được công nhận hội nhập, chẳng hạn 
đối với những ứừ vay mượn tạm thời phải in nghiêng hoặc để trong ngoặc kép “ ” và 
mở ngoặc đơn giải thích nghĩa. Quy định này sẽ làm mất một ít thì giờ cho người xử 
lí văn bản, nhưng nó khiến việc sử dụng tiếng Việt thêm chặt chẽ hơn, và đặc biệt là 
nó giúp người sử dụng tiếng Việt có thái độ nghiêm túc hơn và tôn trọng tiếng Việt 
hơn. 


— thường xuyên theo dõi và chắn chỉnh việc sử dụng tiếng Việt trên các phương tiện 
thông tin đại chúng; kịp thời xử lí những trường hợp vi phạm (áp dụng nhiều biện 
pháp từ biện pháp nhẹ như hạn chế số lượng phát hành đến biện pháp nặng hơn như 
rút giấy phép xuất bản...). 

Trên đây là một số kiến nghị của chúng tôi. Chắc chắn là các kiến nghị này sẽ 
gặp phải sự phản đối của nhiều người, và sẽ dễ dàng rơi vào quên lãng. Nhưng dù 
sao chúng cũng được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu của công trình này, và những 
bài học của một số ngôn ngữ lớn trên thế giới. 


149 


150 


10. 


11. 


12. 


13. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


.. Băng Thanh (2000): “Một số quy tắc phiên âm tên riêng tiếng Anh”, Tạp chí 


Ngôn ngữ, số 8, năm 2000. 


Bibeau G. (2000): “Lévolution du statut de lemprunt linguistique” trong 
Contact de langues et idenfités culfurelles, D. Latin & C. Porrter (chủ biên), Nxb 
Presses de lˆUniversité Laval, Québec. 


Blaimpain D. (1997, chủ biên): Le ƒancais en Belgique, Louvain-la-Neuve, 
Duculot. 


Bright W. (1996, chủ biên): Sociolnguisics Proceedings oƒ the UCLA 
Sociolinguistics Conƒerence, La Haye, Paris, Mouton. 


Bùi Khánh Thế (2005): “Lý thuyết tiếp xúc ngôn ngữ và vấn đề tiếp xúc ngôn 
ngữ ở Việt Nam (trường hợp TP. Hồ Chí Minh)”, trong Nguyễn Kiên Trường 
(2005, chủ biên): Tiếp xúc ngôn ngữ ở Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội. 


Calvet L.-J. (1999): “Aux origines de la sociolinguistique la conférence de 
sociolinguistique de lIUCLA (1964)”, trong Langage et sociéfé, Paris, n° 88, 
tr.25-57. 


Calvet L.-J. (2005): “Lécologie des langues”, tạp chí S$ciences Humaines, số 
162, 2005. 


Cao Xuân Hạo (1999): “Về cách viết tên riêng nước ngoài trên văn bản tiếng 
Việt”, 7TCN số 45, 14/11/1990, 


Cao Xuân Hạo (2001): 7i lếng Việt Văn Việt Người Việt, Nxb Trẻ, TPHCM. 


Cao Xuân Hạo (2005): “Từ ngữ tiếng Pháp trong cách phát âm của người Việt 
(trước Cách mạng Tháng Tám)”, trong Nguyễn Kiên Trường (2005, chủ biên): 
Tiếp xúc ngôn ngữ ở Việt Nam. Nxb. Khoa học xã hội. 


Célestin Tina (2000): “L*emprunt et l”intervention linguistique officielle”, trong 
Contact de langues et identités culturelles, Ki yêu Hội nghị khoa học lần thứ tư 
của mạng lưới “Etude du francais en francophonie”, Presses de l°Université 
Laval, Québec. 


Deprez C. (1995): “Lemprunt: la trace et la marque, le passage”, tạp chí 
Plurilinguismes, n9 9-10, CERPL, Paris. 


Dewaele J.M. (1999): “Le dérèglement du système de pensée francaIs: “angoIsse 
secrẻte des puristes? Réponse à Henrlette Walter”, trong Cưrrenf Ilssues ïn 
Language & Sociefy, Vol. 6, n° 3&4, 1999. 


151 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 
2773 
28. 
29. 


30. 


31. 


32. 


Dubois J. & ali., (1994): D/cfionnaire de linguistique ef des sciences đu 
langage, Larousse, Paris. 


Ducrot O. & Todorov T. (1972): D/cfionnaire encyclopédique đes sciences đu 
langage, Nxb. du Seull, ParIs. 


Dương Trọng Dật: « Khắc phục tính tự t¡: Một nhiệm vụ quan trọng », SGGP 
Thứ bảy 562 ngày 1/12/2001. 


Dương Tường (2001): “Tiếng Việt S.O.S”, Thể thao & Văn hóa, sô 15, 
20/2/2001, tr.32. 


Đinh văn Đức (2000): “Góp thêm một vài nhận thức vào việc tìm kiếm giải pháp 
cho cách viết và cách đọc tên riêng nước ngoài ở nước ta”, tạp chí Ngôn ngữ, số 
5, năm 2000. 

Đỗ Hữu Châu (1981): 7 vựng ngữ nghĩa tiếng Việt, Nxb Giáo dục. 

Đỗ Hữu Châu (1999): Các bình diện của từ và từ tiếng Việt, Nxb Đại học quốc 
gia Hà Nội. 

Đỗ Hữu Châu (2000): “Xã hội Việt Nam hiện nay, tiếng Việt hiện nay và sự 
nghiệp giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt”, tạp chí Ngôn ngữ, sô 1, năm 2000. 


Fouyer K. & Dewaele J.M. (1999): “Les Jeunes ne connalIssent-Ils plus leur 
langue maternelle?” trong .Jowrnal of Applied Linguistics 13/2. 


Gardin B. (1988): Langage e£( Travadil, Etudes sociolinguistiques de discours 
Oriers en enireprise, Luận án Tiến sĩ quốc gia, Đại học Rouen. 


Gaudin F. (2003): Socioferminologie Une approche sociolinguistique de la 
terminologie, Nxb. de Boeck & Duculot, Bỉ. 


Gaudin F. & Guespin L. (2000): ?/z74fion de la lexicologie ƒrancaise De la 
néologie aux dicfionnaires, Bruxelles, Duculot. 


Gross M. (1994): L expression ƒleée en ƒrancais, Ophrys, Paris. 
Gulilbert L. (1975): La créafivifé lexicale, Nxb. Larousse, Par1s. 
Guiraud P. (1965): Les moífs éírangers, tủ sách Que sais-Je, Nxb. PUF, Paris. 


Hàm Châu (1999): “Phiên tên riêng nước ngoài: trận đồ bát quái!”, TTCN số 39, 
3/10/1999, tr.22B. 


Hamers J.F. & Blanc M. (1983): 5/ngualfé et bilinguisme, Mardaga, 
Bruxelles. 


Hàng Phê chủ biên (1998): 7ừ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng & Trung tâm từ 
điển học. 


Hoàng văn Hành (2000): “Những định hướng và bình diện của công cuộc giữ 
gìn sự trong sáng và chuẩn hóa tiếng Việt”, Tạp chí Ngôn ngữ, số 2, năm 2000. 


152 


33. 
34. 


35. 
3ó. 


37. 


38. 


39. 


40. 


4I. 


42. 


43. 


44. 
45. 


4ó. 


47. 


48. 


49. 


Hồ Chí Minh (1971): Vẻ công tác văn hoá văn nghệ, Nxb Sự Thật. 

Hồ Hải Thụy (1999): “Về vấn đề phiên chuyền tên riêng nước ngoài”, TTCN số 
39, 3/10/1999, tr.39. 

Hồng Dân & Cù Đình Tú (1994): 7iếng Việt 10, Nxb Giáo dục. 

Huỳnh Công Tín (2006): Cởm nhận bản sắc Nam bộ, Nxb Văn hoá — Thông tin, 
Hà Nội. 

Latin D. & Poirier C. (chủ biên, 2000): Comfacf de langues ef idenfiftés 


cultureles, Ki yếu Hội nghị khoa học lần thứ tư của mạng lưới “Etude du 
francaIs en francophonie”, Presses de [Université Laval, Québec. 


Leclerc J. (2006): “La superpuissance et lexpansion de [anglals”, trong H/sfoire 
Sociolinguistique des Etafs-Unis, địa chỉ trên mạng : 
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amnord/usa_6-8histoire.htm (ngày 03/3/2006) 


Lê Đình Khẩn (2002): Từ vựng gốc Hán trong tiếng Việt, Nxb Đại học quốc gia 
TPHCM. 


Lê Huy Thực (2000): “Vấn đề phiên âm và viết tắt từ ngữ nước ngoài trong báo 
chí viết”, Tạp chí Ngôn ngữ, số 3, năm 2000. 


Lê Quý Kỳ (1999): “Phiên âm tiếng nước ngoài là yêu cầu phát triển của mỗi 
ngôn ngữ”, Thanh niên, số 174, 1/11/1999, tr.0, 


Lê Trung Thành: “Sự vô ý thức trong việc sử dụng tràn lan từ nước ngoài”, 
Giáo dục & Thời đại, số 97, 13/11/1999, tr.7. 


Lưu Văn Kiền (2002): “Báo chí — công cụ sắc bén của công tác tư tưởng”, Tạp 
chí Cộng sản, số 18, tháng 6 năm 2002. 


Lưu Vân Lăng (1998): Ngôn ngữ học và tiếng Việt, Nxb Khoa học xã hội. 

Lý Toàn Thắng (1999): “Cho một tương lai trong sáng và phát triển của tiếng 
Việt”, tuần san Thể thao & Văn hóa, số 76, ngày 21/9/1999, 

Lý Toàn Thắng (2000): “Nhớ những lần được gặp đồng chí Phạm Văn Đồng”, 
Tạp chí Ngồn ngữ, số 6, năm 2000. 

Marcellesi J.-B. (1997): “Contributon à histore de la soclolinguistique: 
orignes et développement de l'école rouennalse”, trong La Brefagne 


linguistique, n° 12, Actes du colloque Y a-f-il une excepfion sociolinguistique 
ƒrancaise?, tr.39-57. 


Marcellesi J.B. & Gardin B. (1974): /zroducftion à la sociolnguistique La 
linguistique sociale, Larousse, Paris. 


Nguyễn Công Hoan: 7ijyến áp, tập III, Nxb Văn học. 


153 


50. 


51. 


52. 


53. 
54. 


5. 
56. 


¬JE 


58. 


59. 


60. 


61. 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


Nguyễn Đức Dân (1999a): “Có nên phiên âm tiếng nước ngoài”, Thanh niên, số 
155, 27/9/1999, tr.9. 


Nguyễn Đức Dân (1999b): “Vì sự trong sáng của tiếng Việt”, Thanh niên cuối 
tuần, số 2, 17/10/1999, tr.7. 


Nguyễn Kiên Trường (2005, chủ biên): 7iép xúc ngôn ngữ ở Việt Nam, Nxb. 
Khoa học xã hội. 


Nguyễn Lân (1998): 7? điển fừ và ngữ Việt Nam, Nxb TP Hồ Chí Minh. 


Nguyễn Ngọc Lam (2000): “Việt hóa tiếng nước ngoài hay quốc tế hóa tiếng 
Việt?”, Tạp chí Ngôn ngữ, số 7, năm 2000. 


Nguyễn Như Ý (1998): Đại ứừ điển tiếng Việt, Nxb Giáo dục. 


Nguyễn Quảng Tuân & Nguyễn Đức Dân (1992): 7? điển tiếng Việt gốc Pháp, 
Hội Nghiên cứu và giảng dạy văn học TP. Hồ Chí Minh. 


Nguyễn Thị Mỹ Trang (2005): “Vấn đề tiếng Anh vừa là cơ hội, vừa là thách 
thức - tiếp cận từ lý thuyết tiếp xúc ngôn ngữ”, trong Nguyễn Kiên Trường 
(2005, chủ biên): Tiếp xúc ngôn ngữ ở Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội. 

Nguyễn Thiện Giáp (1985): Từ vựng học tiếng Việt, Nxb Đại học & Trung học 
chuyên nghiệp. 

Nguyễn Thiện Giáp (2000): Mấy suy nghĩ về cách phiên chuyên từ ngữ nước 
ngoài sang tiếng Việt, Tạp chí Ngôn ngữ, số 2, năm 2000. 

Nguyễn Trọng Báu (2000): “Về vẫn đề phiên chuyền từ ngữ nước ngoài ra tiếng 
Việt”, Tạp chí Ngôn ngữ, số 9 (128), năm 2000. 

Nguyễn Trọng Khánh (2000): “Chính tả đối với tên riêng nước ngoài”, Tạp chí 
Ngôn ngữ & Đời sống, số I (51). 

Nguyễn Văn Khang (1999): Ngôn ngữ học xã hội Những vấn đề cơ bản, Nxb. 
Khoa học xã hội. 

Nguyễn Văn Khang (2000a): “Chuẩn hóa thuật ngữ, nhìn lại từ gốc độ bối cảnh 
xã hội”, Tạp chí Ngôn ngữ, số 1, năm 2000. 


Nguyễn Văn Khang (2000b): “Những vấn đề đặt ra đối với việc xử lí từ ngữ 
nước ngoài trong tiếng Việt”, Tạp chí Ngôn ngữ, số 10, năm 2000. 


Offord M. (1999): “J[tinératres étymologiques. Quelques mofs en supplémenf” 
trong Curremt lssues in Language & Sociefy, vol. 6, n° 3&4, 1999, 


Phạm Bích Hợp (2000): “Hiểu nội tâm mới phát huy nội lực”, trả lời phỏng vấn, 
Sài Gòn Giải phóng, số 501 năm 2000. 


154 


67. 


68. 


69. 


70. 


71. 
T2. 


Tổ 


74. 


K 


76. 


T4 


78. 


1Ó. 


Phạm Văn Đồng (1966): “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt”, bài phát biểu 
tại Hội nghị Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt từ ngày 7-10 tháng 2 năm 1966 
tại Hà Nội, được đăng lại trong Tạp chí Ngôn ngữ, số 6, năm 2000. 


Phạm Văn Đồng (1979): “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt”, bài phát biểu 
tại Hội nghị Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt về mặt từ ngữ từ ngày 26 đến 
30/10/1979 tại Hà Nội, được đăng lại trong tài liệu Chuẩn hóa chính tả và thuật 
ngữ, Nxb Giáo dục, 1984. 


Phan Trọng Hiền: “Phiên âm từ nước ngoài trên báo: nên hay không?”, Thanh 
niên, sô 176, 3/11/1999, tr.9. 


Sallah-Eddine R. (2000): “Les emprunts dans la presse marocaine d”expression 
francalse: problèmes d”intégration”, trong Comfact de langues ef identiftés 
culturelles, Kỉ yếu Hội nghị khoa học lần thứ tư của mạng lưới “Etude du 
francaIs en francophonie”, Presses de l°Umiversité Laval, Québec. 


Saussure, F. de, (1972) : Couzs de linguisfique générale, Nxb Fayard, Paris. 


Tạ Văn Thông (2000): “Cách viết từ ngữ nước ngoài trên các phương tiện thông 
tin đại chúng, Ngôn ngữ & Đời sống, số 2 (52), tr. 34-36. 


Thu Hà (1999): “Phiên, không phiên âm từ nước ngoài trên báo chí?”, 77CN, số 
35, 5/9/1999, tr.9. 


Trần Thanh Ai (2003): “Une contribution à la déñmition de l”environnement 
linguistique du Vietnam” trong Acfes dụ séminaire régional de Phnom Penh 
2002, AIF & AUF. 


Trần Thanh Ái (2004): “Một cơ sở lí thuyết cho việc cải tiến giảng dạy ngoại 
ngữ” trong Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Đổi mới nội dung và phương pháp dạy 
học ở các trường Đại học Sư phạm ”, tr. 262-266. 


Trân Thanh Ai (2005): “Tendances socio-langaglères dans l”évolution des 
pratiques lexicales en langue vietnamienne”, trong Niên san quốc tế BULAG, số 
30, Trung Tâm Tesnière, Pháp. 


Trần Thị Tính (2005): “Việt hoá từ tiếng Pháp, tiếng Anh trên báo chí tiếng 
Việt hiện nay”, trong Nguyễn Kiên Trường (2005, chủ biên): Tiếp xúc ngôn 
ngữ ở Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội. 

Truchot C. (1994): “L1Internationalisatlon et les langues Effets et enjeux 
linguistiques de la mondialisation des échanges”, trong Ácfes du Sémindire 
“Langue nafionale et mondialisation: enjeux et déƒfis pour le ƒrancais”, địa chỉ 
trên mạng: hffp://www.cslfgouv.gc.ca/Publications/PubF149/F149ch2.html 
(03/3/2006). 

Trung tâm biên soạn sách cải cách giáo dục & Viện Ngôn ngữ học Việt Nam 
(1984): Chuẩn hóa chính tả và thuật ngữ, Nxb Giáo Dục, Hà Nội. 


155 


80. 


81. 


82. 


83. 


84. 


85. 


8ó. 


87. 


88. 


Trương Chính (1981): “Từ lời dạy của Bác đến việc biên soạn cuốn từ điển Hán 
Việt mới” trong Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt về mặt từ ngữ, Nxb KHXH, 
Hà Nội. 

Võ Văn Thắng (1999): “Có nên phiên âm tiếng nước ngoài?”, Thanh niên, 
2/11/1999. 

Vũ Bá Hùng (2000): “Cần có cách nhìn thỏa đáng đối với vấn đề phiên chuyển 
từ ngữ nước ngoài sang tiếng Việt”, Tạp chí Ngôn ngữ, số 4, năm 2000. 

Vũ Ngọc Khánh & Nguyễn Thị Huế (2002) : Từ điển từ nguyên giải thích, Ñxb 
Văn hóa Thông tin. 


Vương Toàn (1992): 7 gốc Pháp trong tiếng Việt, Nxb Khoa học xã hội. 


Vương Toàn (1999): “Giao lưu văn hóa Việt - Pháp Những dấu ấn ngôn ngữ” 
trong Œ¡ao lưu văn hóa và ngôn ngữ Việt — Pháp, Viện Ngôn ngữ học, Nxb TP 
Hồ Chí Minh. 


Vương Trí Nhàn (2001): “Lộn xộn tiếng Việt thời giao lưu văn hóa”, Thẻ thao 
& Văn hóa, số 100, 14/12/2001, tr.36. 

Vương Trí Nhàn (2006): “Thói hư tật xấu của người Việt trong con mắt các nhà 
trí thức nửa đầu thế kỉ 20”, Thể thao & Văn hóa, số 42, ngày 8/4/2006. 

'Walter H. (2005): “Lintégration des mots venus d°ailleurs”, trong tạp chí 4/s/c, 
n? 8, năm 2005. 


Nguồn ngữ liệu: 


Báo Nhân dân chủ nhật năm 2000. 


Báo Tiền phong chủ nhật năm 2000. 


Báo Hà Nội mới cuôi tuân năm 2000. 


Báo Sài Gòn giải phóng thứ bảy năm 2000. 


Báo Tuổi trẻ chủ nhật năm 2000. 


Báo Thanh niên cuối tuần năm 2000. 


156 


